Con Đường Hạnh Phúc 


(0xixiMfil 


Khánh Hỷ 
HT Viên Minh 
--o00O--- 

Nguân 
htftp://www.tuvienquansduc.com.au/ 
Chuyển sang ebook 11-07-2015 
Người thực hiện : 

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn 
Nam Thiên - namthien(0gmail.com 
Link Audio Tại Website hfíp:/2www.phapthihoi.org 


Mục Lục 


LỜI NÓI ĐẦU 
KHÍA CẠNH THỰC TẾ CỦA ĐẠO PHẬT 
I1-TRÁNH CÁC ĐIÊU ÁC (Sabba pãpassa akaranarh) 
2-LÀM CÁC HẠNH LÀNH (K1salassa upasampadä) 
3-GIỮ TÂM THANH TỊNH (Sacitta pariyodapanam) 
Ý NGHĨA SỰ THỰC CHỨNG CỦA PHẬT TỎ GOTAMA 
I-BÀI HỌC HY SINH VÀ KIÊN TRÌ. 
2-BÀI HỌC TRUNG ĐẠO 
3-BÀI HỌC THỰC CHỨNG 
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 
VÔ THƯỜNG 
1. KIẾP SÔNG VÔ THƯỜNG 
2. SÁT-NA VÔ THƯỜNG 


3. HỮU VI VÔ THƯỜNG 
ĐÓI DIỆN VỚI ĐAU KHÔ 
PHẬT GIÁO VÀ SỰ THỜ CỨNG 
ĐẠO LÝ VỀ NGHIỆP 
CÚNG DƯỜNG CAO THƯỢNG 
CHUYÉN HOÁ TƯ TƯỞNG 
THU THÚC LỤC CĂN 
NHÂN SANH TRÍ TUỆ 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 
CHÁNH NGỮ 
PHẬT GÁO CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG? 
TÂM GƯƠNG NGƯỜI CON HIẾU 
CẢM THẮNG MA VƯƠNG 
ĐỐI TRỊ TAM CHƯỚNG 
CHỮ KHỎ TRONG ĐẠO PHẬT 
NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM 
THOÁT VÒNG NÔ LỆ 
1Õ- LẬU HOẶC LÀ GÌ? 
1- CON ĐƯỜNG THOÁT LY 
VÔ NGÃ 
TIỀN TRÌNH GIẢI THOÁT 
THÁT GIÁC CHI 
PHẢN PHỤ LỤC 
THỰC TẬP THIÊN 7P4SSANÄ 
BÀI TẬP THỨ NHẤT 
BÀI TẬP THỨ HAI 
BÀI TẬP THỨ BA 
BÀI TẬP THIÊN HÀNH CĂN BẢN 
THIÊN ĐỊNH Ở MỨC CAO HƠN 
BÀI TẬP BÓN 
VẤN ĐÁP VẼ THIÊN V!PASSANÃ 


-—-o00--- 
LỜI NÓI ĐẦU 
Chúng tôi viết những bài pháp ngăn nầy cho một tạp chí Phật Giáo 


vào những năm 1970 và 1971, sau đó Phật Học Viện Phật Bảo đã tập hợp 
các bài việt trên thành một tập sách và cho xuât bản lân đâu năm 1972 dưới 


tựa đề "Đgo Phật, Con Đường Hạnh Phúc ”. Đến năm 1998, NXB Thuận 
Hóa cho phép xuât bản lân thứ hai dưới tựa đê “Con Đường Hạnh Phúc ". 


Vì là những bài báo có chủ đề riêng biệt, đăng tải vào mỗi kỳ khác nhau, nên 
đây không phải là một cuốn sách biên soạn chuyên đề có nội dung chỉ ly kỹ 
lưỡng, mà chỉ là những bài viết nhằm mục đích giới thiệu khái quát về 
những khía cạnh cần biết cho những người mới học Phật. Ngay cả có những 
Phật tử đã theo Phật Giáo từ lâu nhưng nặng tính tín ngưỡng nên chỉ biết 
cung kính, cúng dường, lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện, chứ không 
quan tâm đến giáo lý trong sáng, thực tiễn, khoa học, hữu ích cho đời sống 
Của con người. 


Đạo Phật là đạo trí tuệ, nên ngay trong thời Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Đức 
Phật đã khăng địnhkhông nên chỉ tin mà không tìm hiểu và thể nghiệm để 
chứng ngộ sự thật. Về sau, một vài tông phái Phật Giáo, vì lợi ích chuyển 
hoá quần chúng mê tín nên đã vận dụng hình thức tín ngưỡng hơi nhiều cho 
hợp với căn cơ trình độ của họ, từ đó một số Phật tử xao lãng trọng tâm trí 
tuệ và thực nghiệm của Đạo Phật. 


Với những bài viết khái quát nầy chúng tôi cố gắng và hy vọng giới thiệu 
được một Đạo Phật thật trong sáng, giản dị, còn nguyên vẹn, chưa bị pha 
trộn một quan niệm ngoại lai của bất cứ hệ thống tư tưởng hay tôn giáo nảo 
khác. Vì vậy, lần xuất bản thứ ba này chúng tôi đã cô gắng hiệu đính lại 
tương đối kỹ càng cho nội dung phong phú và chính xác hơn. 


Phần Phụ Lục do Sư Khánh Hỷ (Trần Minh Tài) sưu tập để đáp ứng nhu cầu 
hành thiền mà hiện nay đông đảo Phật tử đang quan tâm. Phần này gồm hai 
cuộc phỏng vấn nhị vị thiền sư nổi tiếng ở Sri Lanka và Myanmar, cùng một 
số bài tập cơ bản về thiền ƒipassanä theo trường phái của Ngài Thiền 
sư M⁄ahãs¡ lừng danh ở Miễn Điện. 


Rất mong được quí vị đọc giả góp ý chân tình để lần tái bản sau được hoàn 
chỉnh hơn. 


Trân trọng, 


Tổ Đình Bửu Long, Mùa An cư 2549 
Tỷ kheo Viên Minh 


-—-Oo0O--- 


KHÍA CẠNH THỰC TẾ CỦA ĐẠO PHẬT 


Nhiều người khi tìm hiểu Phật giáo đã đặt ra những câu hỏi xa vời 
như: Miếr-bàn là gì? Làm sao biết có kiếp sau? Vũ trụ do đâu mà hiện hữu? 
Con người từ đâu đến và sau khi chết sẽ đi về đâu? v.v. nhưng ít khi họ nghĩ 
đến những vấn đề thiết thực như: Đạo Phật có đáp ứng được những nguyện 
vọng của chúng ta trong hiện tại không? Đối với Đạo Phật có chủ trương 
xáy dựng một xã hội lành mạnh hay không? 


Thực tế hơn, câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra nhất là: Nhân loại đang căng 
thăng bát an vì tranh giành ảnh hưởng kinh tê, chính trị, quyên lợi v.v. Vậy 
Đạo Phát có giải pháp nào giúp con người thoát khỏi những lo âu sợ hãi ây 
không? 


Không phải vẫn đề Niết-bàn hay kiếp sau... hoàn toàn không nên đặt ra đề 
tìm hiệu, nhưng có những vân đê thiệt thực và câp bách hơn cân được giải 
quyết ngay trong chính đời sông hăng ngày của chúng ta. 


Một hôm có người đến nói với Đức Phật rằng ông ta không tin có kiếp sau. 
Đức Phật dạy rằng: "Nếu có kiếp sau thì người hành thiện chắc chắn sẽ được 
an lạc. Nếu không có kiếp sau thì ngừơi hành thiện vẫn được an lạc ngay 
trong kiếp hiện tại nầy". 


Vì vậy trong một cuốn sách viết về Phật giáo, Đại sư 4nanda nhân mạnh: 
"Bí quyết của một đời sông thành công và hạnh phúc là luôn luôn làm những 
việc cân làm trong hiện tại, không thăc mắc tương lai, không hồi tiếc quả 
khứ”. 


Nguyện vọng của con người là làm sao để sống một đời sống hạnh phúc, mà 
bí quyêt đê tạo nên hạnh phúc phải được thực hiện ngay trong hiện tại. 


Đức Phật dạy rằng hạnh phúc là vấn đề thiết thực hiện tại, không phải là 
những ước mơ đẹp đẽ cho tương lai, hay những kỷ niệm êm đềm trong quá 
khứ. Chính cách sông trong giây phút hiện tại quyết định phẩm chất hạnh 
phúc của mỗi người. Ngài dạy trong kinh Samyufia Nikaya răng: "Không 
nên phiên muộn hồi tiếc những gì đã qua, không nên tò mò tìm hiểu những 
øì chưa đến. Hãy sống trong hiện tại” (Altam nãnasocanfi naDDajappamti 
qnägdafdrh, paccupDpannena yäãpenfi). 


Nhiều lần Đức Phật từ chối trả lời những vấn đề về nguồn gốc vũ trụ và con 
người. Ngài dạy răng, một người đi rừng bị trúng tên độc, từ chôi không cho 


thầy thuốc nhồ tên để băng bó, cứu chữa, ông ta khư khư đòi trước tiên phải 
biết cho bằng được kẻ nào băn tên, thân thế y ra sao, anh ta sinh trưởng ở 
đâu v.v. Nhưng đợi cho đến khi được trả lời thỏa mãn thì anh ta đã mất 
mạng từ lâu rồi, làm sao cứu chữa được. 


Đó là chúng ta chưa nói, nếu Niết-bản là tuyệt đối, siêu việt thì làm sao dùng 
những lời lẽ, những ngôn từ tương đối, thường tục để diễn đạt được. Nhiều 
vị luận sư đã viết về Niết-bàn, Phật tánh, bản thể chân như, tánh không v.v. 
đã cho chúng ta thấy càng suy luận, bàn cãi vẫn đề càng rắc rối hơn trong 
rừng ý niệm và ngôn ngữ ước định. Những bộ luận ấy có thể rất hay về lý 
nhưng chỉ để thỏa mãn kiến giải triết học chứ không giải quyết được những 
vấn đề thiết thực hiện tại. Có khi còn làm cho vấn đề lệch lạc, đưa đến 
những hiểu lầm tai hại. 


Vì vậy chúng ta không nên đặt những vấn đề quá cao siêu, huyền bí mang 
tính triết học hay siêu hình, vượt khỏi trình độ hiểu biết của mình, hay vượt 
khỏi thực tế của đời sống, mà thực ra đó chỉ là những giả định của lý trí giàu 
tưởng tượng không thực. 


Mục đích của đạo Phật không phải nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của con 
người, mà chỉ nhằm "chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc" cho nhân loại. Và 
người muốn được chuyên mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc không thể chỉ cả tin, 
chấp nhận hay tìm hiểu suông giáo lý của Đức Phật mà phải tư duy chín 
chắn rồi thể nghiệm xem có đúng là con đường chuyên hóa thật sự đem lại 
giác ngộ giải thoát, an lạc hạnh phúc hay không? 


Đức Phật dạy nguyên nhân của mọi đau khô là vồ minh và ái đục, hay nói 
một cách khác chính¿ham lam, sân hận, sỉ mê là nguồn gốc của mọi tranh 
chấp, oan trái để rồi đem lại những lo âu, sầu muộn, bất mãn. Đó chính là 
những yếu tô làm cho đời sống thoái hóa và khổ đau. 


Ngày nọ, có một vị tỷ kheo đang thực hành đời sống xuất gia phạm hạnh 
trong rừng bỗng tự thốt lên lời hoan hỉ rằng: "Hạnh phúc thay! Hạnh phúc 
thay!” Vô ý nói lớn quá làm cho những người bạn cùng tu nghe được và đem 
thuật lại với Đức Phật. Đức Thế Tôn muôn nhân cơ hội này thuyết pháp cho 
các vị tỷ kheo, nên cho gọi vị ây đến hỏi nguyên nhân. VỊ ẫy trả lời 
rằng: Quả thật con có thốt ra những lời như thể, vì trước kia con là một vị 
vua có giang sơn xã tắc, có cung điện nguy nga, ngọc ngà châu báu, cung 
phi mỹ nữ, binh hùng tướng mạnh... nhưng không ngày nào con cảm thấy 
yên tâm, con luôn sợ ngoại xâm, nội loạn, âm mưu thoản đoạt v.v. nên luôn 


phải đê phòng thù trong giặc ngoài, không bao giờ thật sự được yên bình 
thoải mái. Trái lại, từ khi xuất gia, tuy chỉ có ba mảnh y, một bình bát nhưng 
không có điễu øì làm con phải lo âu sợ hãi, tâm con luôn được an vui tự tại, 
do vậy con đã thốt lên những lời cảm thán ấy. Nhân đó Đức Phật dạy các vị 
tỷ kheo rằng nếu các thầy sống đúng theo đời sống phạm hạnh, không chấp 
thủ điều gì, không bị dục vọng chi phối thì đời sống sẽ được an lạc hạnh 
phúc. 


Kinh Sãmannaphala trong Digha Nikaya thuật lại rằng: Một hôm Đức Thế 
Tôn ngự tại Ràjàgaha, vua 4jãfasaffu đến hỏi Đức Phật về những lợi ích 
hiện tại của đời sông tu hành. Đức Phật dẫn chứng những quả báu thiết thực 
từ vật chất đến tinh thần và dạy rằng các vị sa-môn đã xuất gia chơn chánh, 
nếu biết sống trong G1ới, Định, Tuệ, diệt trừ tham, sân, s1 thì đời sông tự tại, 
giải thoát sẽ đến với họ ngay trong kiếp hiện tại chứ không cần tìm ở đâu xa. 


Mặc dù mục đích tối hậu của đạo Phật là chứng ngộ Niết-bàn, nhưng như 
chúng ta đã thấy mục đích thực tế nhất vẫn là "?hoát khỏi khổ đau, đạt đến 
an lạc". Bởi vì nễu ngay bây giờ chúng ta được an vui tự tại thì kiếp sống vị 
lai dĩ nhiên cũng được an vui tự tại. Nếu hiện tại chúng ta được thanh tịnh, 
không còn phiền não khổ đau thì đó chính là cứu cánh Niết-bản vậy. 


Chúng ta đồng ý với một số người cho rằng, điều kiện của một đời sống 
hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tải và có địa vị trong xã hội. Nhưng đời 
sống hạnh phúc thực ra không hoàn toàn tủy thuộc vào những điều kiện vật 
chất như thế, đó có thể là điều kiện tốt chứ không phải là cần và đủ. Nếu một 
người khỏe mạnh mà sống tội lỗi thì chỉ làm hại mình hại người. Người giàu 
sang mà sống ích kỷ bỏn xẻn, tham lam vô độ, không biết tri túc... thì không 
chắc đã hạnh phúc hơn những người nghèo khó. Người có địa vị cao nhưng 
lại lạm dụng quyền hành thì chỉ rước thêm oan trái oán thù. 


Như thế, tiền tài danh vọng chưa phải là yếu tô tiên quyết cho một đời sống 
hạnh phúc. Trái lại điều kiện đem lại an vui là có tỉnh thần lành mạnh. Và 
một tinh thần chỉ có thể gọi là lành mạnh khi không bị tham lam dục vọng, 
sân hận oán thù hay si mê lầm lỗi chi phối. 


Trong kinh Dhammapada Đúc Phật dạy: 


"Kayena samvaro sadhu, 
Sadhu vãcãya sarnvaro 
Manasa samvaro sãdhu 
Sadhu sabbattha samvaro”. 


(Lành thay thân được trong sạch, 
Lành thay khẩu được trong sạch, 
Lành thay ý được trong sạch, 
Lành thay tất cả đêu trong sạch) 


Qua lời dạy trên của Đức Phật chúng ta thấy bí quyết hạnh phúc là một đời 
sông trong lành, thanh tịnh nghĩa là không bị ô nhiễm bởi tham, sân, s1 trong 
mọi hành động, nói năng, và suy nghĩ . Cho nên Ngài dạy tiêp: 


Hạnh phúc thay, ta sống không tham giữa cuộc đời đây tham ái! 
Hạnh phúc thay, ta sông không sản giữa cuộc đời đây sân hận! 
Hạnh phúc thay, ta sông không mê giữa cuộc đời đây mê muội! 


Đức Không Tử cũng dạy trong Tứ Thư rằng mọi người phải biết: "7 kỳ 
thán, chánh kỳ tâm, thành kỳ ý" thì mới mong gia đình êm âm, đât nước 
thịnh trị và thiên hạ thái bình. 


Cũng trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất đơn giản và cụ thể rằng: Muốn 
giữ cho hành động, lời nói, ý nghĩ được trong sạch, hiên thiện, chân chính 
thì phải "ánh xa các điêu ác, làm các hạnh lành và giữ tâm thanh tịnh" 


-—-Oo0O--- 
1-TRÁNH CÁC ĐIỀÊU ÁC (Sabba pãpassa akaranaiii) 


Đức Phật dạy giới luật với mục đích giúp chúng ta tránh các điều ác; không 
hành động nói năng bât thiện, đê thân, khâu được trong sạch, hiên thiện, 
không tự hại, không hại người. Đôi với hàng cư sĩ Ngài dạy ngũ giới: 


g) Không sát sanh (Pãnatipatã veramarmT): 


Để tôn trọng sự sống của muôn loài, chúng ta không nên vô cớ giết hại sinh 
linh, dù là sinh mạng của con người hay loài côn trùng cầm thú. Như thế 
chúng ta sẽ loại trừ được hành động ác hại và tâm ác hại, trưởng dưỡng được 
đức tánh từ bị, nhờ đó không gây thêm oan trái, oán thù. Một trong những 
điều kiện tạo nên đời sống an lành là giàu tình thương yêu và không có kẻ 
thù nghịch. 


b) Không trộm cắp (Adinnädãnã veramani): 


Để tôn trọng tài sản của người khác, chúng ta không nên lấy bất kỳ cái gì 
chưa được sở hữu chủ, hoặc người giám hộ cho phép. Nhờ thế chúng ta từ 
bỏ được tính tham lam ích kỷ, nuôi dưỡng đức tính tri túc và vị tha. Không 
làm khổ người bị mất, không tự mình ray rút, hối hận. Hơn nữa người trộm 
cắp luôn luôn nơm nớp lo sợ bị truy tố trước pháp luật, bị nhục nhã v.v. 
Ngừơi không tham lam ích kỷ, biết tri túc, vị tha sẽ sống một đời sống thanh 
bạch, an lạc. 


c) Không tà hạnh (Kãmesu nicchacara verdmdmi): 


Đề tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác, để bảo vệ hạnh phúc gia đình 
mình, vợ chồng cần phải sống chung tình, hòa thuận, tin yêu, mỗi người biết 
làm tròn bốn phận của mình, trọn tình trọn nghĩa với nhau để chung lo xây 
dựng gia đình, nuôi dạy con cái thì đó chính là một gia đình đầm ấm. Tà 
hạnh chỉ đem lại khổ đau tan vỡ cho gia đình mình, gia đình người khác, ảnh 
hưởng tai hại đến con cái, đến họ hàng quyên thuộc. 


Ba điều trên giúp cho thân nghiệp được trong sạch hay nói một cách khác là 
đê làm chủ hành động hăng ngày của mình, không đê rơi vào bât thiện. 


d) Không nói dối (Musãävãdñ veraman]): 


ĐỀ tôn trọng sự thật, để không tập thành thói quen dối mình gạt người, 
chúng ta không nên dối trá, lừa gạt người khác. Người rèn luyện được đức 
tính thành tín chân thực sẽ được mọi người tín nhiệm, tin tưởng. Dĩ nhiên 
trong công việc giao tế hằng ngày ai cũng muốn được tín nhiệm vì đó là yếu 
tố thành công trên đường đời. Không nên nói dối dù chỉ nói chơi vì như thế 
là tự làm giảm uy tín của mình. 


Giới điều nầy giúp khâu nghiệp trong lành, nói năng chân thực. 
e) Không uống rượu (Surã meraya majjanpamaãdatthãnã veramani): 


Không phải chỉ Phật giáo mà nhiều tôn giáo khác cũng dạy tín đồ không nên 
uống rượu. Vì người say sưa tự hạ phâm cách của mình. Hơn nữa, theo y 
học rượu làm cho mạch máu bị xơ cứng, không co giãn được, dễ bị chứng 
lưu huyết, XƠ gan, tai biến mạch máu não, giảm trí nhớ và nhiều bệnh chứng 
nguy hiểm khác. 


Vậy người Phật tử giữ giới chính là để tránh xa những điều ác, xây dựng một 
cuộc sông lành mạnh từ thê chất đến tinh thần. 


-—-Oo0O--- 
2-LÀM CÁC HẠNH LÀNH (Kusalassa upasampadä) 


Hạnh lành, công đức hay điều thiện bao gồm những hành động, nói năng, 
suy nghĩ lợi mình lợi người. Điều gì làm đoạn giảm vô minh ái dục, phiền 
não khổ đau cho chính mình hay người khàc đó là điều thiện. Cụ thể như: 
Bồ thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, chia 
sẻ phước mình làm với người khác, hoan hỷ phước người khác làm, và 
thường học hỏi chiêm nghiệm đề bồi dưỡng chánh tri kiến. 


Bồ thí (Dàna) hay san sẻ cho người khác là khởi đầu của lòng từ thiện, đồng 
thời giúp chúng ta loại bỏ dần lòng xan tham, ích kỷ để phá hủy thành trì 
chấp trước ngã sở. Có ba cách bố thí: 


q) Tài thí (Ámisa dãng): 


Với tình thương chúng ta san sẻ, giúp đỡ, hiến tặng người khác bằng phương 
tiện vật chất như tiền của, tài sản, thực phẩm, thuốc men, chỗ ở, y áo v.v. tùy 
khả năng và lòng hảo tâm của mình lúc họ gặp khó khăn, túng thiếu được 
gọi là tài thí. 


Dâng cúng, thầy tổ, phụng dưỡng mẹ cha với lòng tôn kính tri ân cũng thuộc 
vê tài thí nây. 


b) Pháp thí (Dhamưma dãng): 


Thấu hiểu được đạo lý là điều quan trọng bậc nhất trong cuộc sông. Chính vì 
không thông hiểu đạo lý mà nhiều người tự làm khổ mình, làm khô gia đình, 
cha mẹ, vợ con và biết bao người khác. Nếu chúng ta đã có hữu duyên học 
được đạo lý làm người, đạo lý giác ngộ, đã tháo gỡ được những xáo trộn bất 
an, đã hưởng được ít nhiều hương vị an lạc giải thoát thì cũng nên tùy cơ hội 
chia sẻ với người khác, giúp họ sống thuận lẽ đạo để vơi bớt phiền não khô 
đau cho bản thân và xã hội. Đó là pháp thí. 


c) Vô úy thí (Abhaya dãng): 


Người sông hiền lương trong giới hạnh, không làm các điều ác, không gây 
tốn hại chúng sinh thì chắc chăn người đó không làm cho ai lo lắng sợ hãi. 
Trái lại tâm hồn vị tha, bao dung, quảng đại của người ẫy sẽ giúp cho những 
người chung quanh cảm thấy an toàn, tự tin hơn. Do đó người ây chắc chắn 


được mọi người quý mến. Sống trong một cộng đồng được mọi người kính 
yêu dĩ nhiên là một phần thưởng xứng đáng, nhưng phần thưởng lớn hơn 
chính là niềm hạnh phúc khi đời sống hiển thiện của họ có thể đem đến sự 
an bình vô úy cho mọi người. Đó là vô úy thí. 


---000--- 
3-GIỮ TÂM THANH TỊNH (Sacitta pariyodapanam) 


Đức Phật dạy: "Không có an lạc nào bằng sự tịch tịnh" (Nathi santi paraih 
sukharn). 


Thật vậy, khi tâm hồn không bị tham lam, sân hận, si mê chi phối thì chúng 
ta sông vô cùng an bình, tĩnh lặng và trong sáng. Đó chính là một đời sống 
hạnh phúc cao thượng. 


Phương pháp hoàn hảo nhất đề giúp tâm thanh tịnh, trong sạch là sống fhiên. 
Vì nguyên nghĩa của từ Jhãna là sự đốt cháy phiên não. Chính những phiền 
não như tham, sân, si, ngã mạn, tả kiến, ích kỷ, tật đó... làm cho đời sống 
chúng ta đau khổ. Khi những phiền não này đã bị đốt cháy thì hiển nhiên 
chúng ta được an vul tự tại. 


Thiền có hai lọai: Thiền định (sai) và thiền tuệ (vipassana). Thiền định 
giúp chúng ta có một đời sống nội tâm thanh tịnh, trầm ổn, và an lạc, một 
đời sống được Đức Phật mô tả là hiện tại lạc trú (diHhidhamma 
sukhavihãra). Thiền tuệ giúp chúng ta soi sáng đựơc thực tánh của các pháp, 
và đưa chúng ta ra khỏi ngục tối của sỉ mê, lầm lạc, tà kiến và vô minh. 


Paul Adam, một học giả uyên thâm giáo lý Đức Phật đã ca tụng sự tĩnh lặng 
của tâm hôn trong bài thơ: 


"Bao kẻ đi từn trong quá khứ 

Vạn pháp huyễn vi của cuộc đời 

Bao kẻ tìm trong ngày sẽ lại 

Cảnh hoa chớm nở đượm màu tươi 
Nhưng ngươi nên hay hóa lòng ngươi 
Thành đỉnh trầm trong cảnh lặng thôi ". 


Nói tóm lại, Đạo Phật tuy cao siêu nhưng không quá xa với thực tế đời sông, 
đúng như một học giả đã nói: “Đạo Phát là một nghệ thuật sông” 


--o00--- 
Ý NGHĨA SỰ THỰC CHỨNG CỦA PHẬT Tổ GOTAMA 


Sau khi thái tử Sĩ-đạt-ta (S/ddhaiha) rời bỏ cụng điện nguy nga, giã từ 
vợ đẹp con thơ đi tìm chân lý, xuất gia tầm đạo, Ngài đã trải qua không biết 
bao nhiêu thử thách gian khó. Nhưng mục đích chuyến đi của Ngài là quyết 
tâm tìm một lối thoát để giải phóng chính mình và chúng sanh ra khỏi vòng 
luân hồi sanh tử, nên Ngài không quản khó khăn hiểm trở. 


Không tìm được chân lý cứu cánh nơi các thầy Bả-la-môn, Ngài cương 
quyết thực hành phương pháp khổ hạnh. Chưa một ai trong lịch sử nhân loại 
kiên trì khổ hạnh như Ngài. Ngay cả tuyệt thực, tiết chế hơi thở cho đến khi 
hơi thở hao mòn, thịt khô máu cạn, chỉ còn da bọc xương cũng không lay 
chuyên được ý chí sắc đá của Ngài. Mặc dù ý ý chí kiên cường nhưng xác thân 
đã quá kiệt quệ. Một hôm Ngài ngã quị bên dòng sông Ni-liên- thiền 
(Neranjarä). Khi tỉnh dậy, Ngài mới nhận ra rằng con đường khổ hạnh đến 
tột cùng chỉ là hành hạ thân xác, mà trí tuệ lại càng thêm thoái hóa. Mặc dù 
không lợi dưỡng, nhưng cần phải có một xác thân tráng kiện thì tâm hồn mới 
lành mạnh, trí tuệ mới minh mẫn. Như một nhạc công sử dụng đàn, nếu dây 
lên quá căng thì sẽ đứt, nhưng nếu quá chùng thì sẽ không thành tiếng, chỉ 
có dây lên vừa phải thì tiếng đàn mới trong thanh tao nhã. Cũng vậy, chỉ có 
con đường trung đạo, không lợi dưỡng buông lung, không khổ hạnh ép xác 
mới đưa đến cứu cánh giác ngộ giải thoát. 


Nghĩ như thế, Ngài liền xuống sông Ni-liên tắm rửa và bắt đầu trì trai khất 
thực. Sau khi thọ thực, sức khỏe được phục hồi; Ngài ngôi tỉnh tọa dưới cội 
cây Bồ-đề trên một nắm cỏ khô và tham thiền nhập định. Nhờ năng lực an 
trụ của ểbiển tĩnh lặng, như một bình nước đã được lắng trong không còn 
một chút bợn nhơ, Ngài cảm thấy tâm hồn khinh an thư thái và sáng suốt lạ 
thường, dần dần Ngài hồi tưởng đến những kiếp sống quá khứ của mình. 
Ngài nhớ rõ trong những kiếp xa xưa ấy Ngài đã sống ở đâu, thuộc giai cấp 
nào, vui khổ ra sao vả sanh sanh tử tử trong những cảnh giới nảo. Tất cả chỉ 
tiết trong các kiếp sống trầm luân của Ngài đã hiện lên trong ký ức rõ ràng 
như một cuốn phim chiếu trên màn ảnh. Vào canh một, khi đang chú tâm 
quan sát những hiện tượng sinh diệt của kiếp sống, bỗng nhiên Ngài chứng 
ngộ được fuệ giác đầu tiên lànúc mạng mình (Pubbe nivãsãnussati nãna). Kế 
đến Ngài Suy XÉf đến kiếp sống thăng trầm của chúng sanh trong vòng sinh 
tử luân hồi để tìm ra nguyên nhân nào khiến cho người thì sang giảu, kẻ 
khốn khổ, người thông minh, kẻ ngu dốt và vì sao chúng sanh vẫn mãi mãi 


đăm chìm trong bể khổ trầm luân không thể thoát ra khỏi vô thường, khổ 
não. Nhờ trí tuệ trong sáng, vào canh hai Ngài đã tìm ra giải đáp và chứng 
ngộ fuệ giác thứ nhì là thiên nhãn minh (Cutipapäta nãna) tức là trí tuệ thâu 
triệt nguyên nhân sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh. Ngài biết rằng do 
nơi nghiệp thiện và bất thiện phát xuất từ thân, khẩu, ý mà chúng sanh sinh 
trưởng trong những cảnh giới khác nhau, trình độ khác nhau. 


Đến canh ba, Ngài lại dùng trí tuệ soi chiếu và khám phá nguyên nhân luân 
sinh tử. Ngài trực nhận răng: "Đây là khổ, là phiên não và ô nhiễm. Đây là 
nguyên nhân đau khổ, phiên não và ô nhiễm. Và đây là con đường dẫn đến 
sự chấm dứt mọi phiên não khổ đau". Nhận chân như thế, tâm Ngài đã được 
giải thoát ra khỏi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Từ đó dòng sinh 
tử luân hồi đã hoàn toàn chấm dứt đối với Ngài. Đó chính là /uệ giác thứ 
ba mà Ngài đã chứng ngộ tức là lậu tận mình (Asavakkhaya nãng) của một 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 


Khi cuộc chiến thắng vinh quang vừa viên mãn, cả tam thiên đại thiên đều 
rúng động, hào quang ngũ sắc từ thân Ngài chiếu khắp tam giới. Chư thiên 
trong mười muôn triệu thế giới sa-bà đều đồng thanh tung hô Ngài là 
bậc "Ủng Củng, Chánh Biến tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thể Tôn ". 


Quả thực cuộc chiến thắng vẻ vang của Thái tử Siddhattha có một ảnh 
hưởng sâu xa đối với nhân loại. Chúng ta không lấy làm lạ khi nhiều người 
tôn Ngài là bậc vĩ nhân, hoặc xem Ngài như một nhà đại cách mạng, giải 
phóng con người ra khỏi hai thứ xiềng xích nô lệ: tinh thần nô lệ thần linh, 
thể chất nô lệ giai cấp xã hội. 


Chúng ta thử đưa ra vài nhận xét về ý nghĩa bài học chiến thắng của Đức 
Phật Thích-Ca Mâu-N1. 


-—-o00--- 
1-BÀI HỌC HY SINH VÀ KIÊN TRÌ. 


Sức chịu đựng gian khổ, đức tính nhẫn nại bắt thối và ý chí tinh tấn vô 
tiền khoáng hậu của Đức Phật quả là một bài học vô giá đối với những ai 
muốn noi gương Ngài đi tìm chân lý. Mặt khác, đức tính hy sinh của Ngài 
quả thực vô bờ bến. Mây ai dám từ bỏ tiên tài danh vọng để đối lấy đời sống 
tu hành khắc khổ, thế mà thái tử đã lìa bỏ cung điện nguy nga và khước từ 
quyền uy của một vị chuyên luân thánh vương để dắn thân vào con đường 


chông gai hiểm trở, hy sinh tất cả cho tâm nguyện giác ngộ giải thoát, tự 
giác giác tha. 


--o00O--- 
2-BÀI HỌC TRUNG ĐẠO 


Thời bấy giờ ai cũng tin tưởng rằng thờ phụng thần linh hoặc khô 
hạnh ép xác mới được cứu rỗi. CÓ người tương đối sáng suốt hơn cho rằng 
thân xác là nơi phát xuất những tội lỗi, những ham muốn nhục dục. Bao lâu 
không còn nô lệ vào thân xác thì tâm hồn mới được thanh thoát, do đó họ 
hành hạ thân xác cho đến khi sức cùng lực tận để mong thoát khỏi ái dục. 
Nhưng Đức Phật đã chứng nghiệm rằng khổ hạnh quá đáng là vô ích, vì tâm 
hồn chỉ minh mẫn trong thân thể lành mạnh. Như vậy chỉ có con đường 
trung đạo, không thái quá, không buông lung, mới đưa ta đến cứu cánh giải 
thoát. Con đường trung đạo đó là phương pháp duy nhất để chế ngự thân, 
khâu, ý hầu hướng dẫn hành động, lời nói và tư tưởng theo lẽ chánh. 


--o00--- 
3-BÀI HỌC THỰC CHỨNG 


Hầu hết các tôn giáo thời bấy ĐIỜ ( đều dạy phải thờ cúng Thân linh và 
con người phải quy phục trước uy quyên: thưởng phạt của Thượng đề. Sự 
thực chứng của Đức Phật xác minh răng tất cả chúng sanh đều có khả năng 
thành Phật. Bất cứ ai kiên trì, nhẫn nại, tinh tấn bất thối chuyên như Ngài 
cũng có thê tự mình giải thoát, giác ngộ và trở thành bậc siêu phàm. Mỗi cá 
nhân có quyền tự do lựa chọn cho mình một hướng đi và chịu trách nhiệm 
về mọi hành động của mình. Trong sạch hay ô nhiễm, hạnh phúc hay khổ 
đau, trầm luân hay giải thoát đều do mình tạo ra. Đây quả là một cuộc cách 
mạng giải phóng tư tưởng nô lệ mà trong đó con người phải phục tùng 
Thượng đề chứ không thê trở thành Thượng đế của chính mình. Có nô lệ 
chăng là con người nô lệ nơi chấp ngã vì đã tự tạo và tự trói buộc mình trong 
một thứ xiềng xích vô minh, ái dục. Từ sự nô lệ đó con người trở thành 
phảm phu, thấp hèn. Chừng nào giải phóng ra khỏi những ràng buộc ây con 
người mới được giải thoát như các bậc thánh nhân, chứ không cần đến một 
đẳng quyền uy cứu rồi. 


Đức Phật cũng là một nhà đại cách mạng chủ trương san băng giai cấp khi 
Ngài dạy răng: “Không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Không có giai 
cáp trong dòng máu cùng đỏ”. 


Ngài chứng tỏ rằng một người trong giai cấp hạ liệt có thể tự giác và trở 
thành toàn thiện. Trái lại, một người trong giai câp vua chúa, tướng sĩ hay 
bả-la-môn nêu hành động đê tiện, sĩ mê thì vân là kẻ hạ liệt. 


Chúng ta còn học được ở sự thực chứng của Đức Phật bài học: "Chiến thắng 
chính mình là chiến công ưu việt nhất "(Adã have jitam seyyo). Bên trong 
mỗi người. đều có một đạo quân ma rất hùng hậu đang ngự trị đời sống của 
mình. Muốn đánh đuổi thứ nội ma đó không phải dễ, vì giặc phiền não đã 
nằm ngay trong những phần sâu kín nhất của tâm hồn chúng ta và đã trở 
thành một thứ nội tuyến nguy hiểm mà Albert Camus gọi là "Kẻ lạ mặt”. 
Hành động của chúng ta hằng ngày bị chúng chi phối mà không hề hay biết. 
Khi tỉnh tọa dưới cội cây bồ- đề, chính thái tử Siddhattha đã đối diện với 
những đạo binh ma này và đã hàng phục chúng trước khi trở thành bậc 
Chánh Đăng Giác. Bất cứ ai muốn hoàn thành tâm nguyện tự giác giác tha 
cần phải có tinh thần kiên trì đũng cảm mới có thể tự thắng mình vì "7ăng 
vạn quân không bằng tự thắng mình". 


H.G Wells đã ca ngợi Đức Phật như sau: 


"Nơi Đức Phật ta thấy rõ ràng là một con người giản đị, có lòng nhiệt 
thành; một mình tự lực phát huy ảnh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống thực, 
một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thân thoại ẩn 
hiện trong nhiễu truyện hoang đường. Ngài cũng ban cho nhân loại lời 
khuyên bảo có tính cách phổ thông. Nhiêu chớ, điểm tân tiễn và đạo đức 
của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy". 


Và Sri Radhakrishman cũng nói rằng: 


"Nơi Đức Phát ŒGotama ta nhận thấy một tỉnh hoa toàn thiện của người 
Đông Phương, ảnh hưởng Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một 
kỳ công hy hữu cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ một vị 
giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn Ngài là người đã 
dựng lên một hệ thông tôn giáo vô cùng thâm cao huyển diệu. Ngài thuộc về 
lịch sử tư tưởng thể giới. Ngài là kết tỉnh của người thiện trí. Đứng về 
phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tỉnh thần mình 
mắn, chắc chắn Ngài là một trong những bậc vĩ nhân cao thượng nhất của 
lịch sử”. 


——-O0O--- 


CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 


Hầu như mọi nỗ lực của con người đều nhằm vào mục đích tìm kiếm 
một đời sông hạnh phúc. Nhưng thử hỏi mấy ai đã thành công trong mưu 
cầu tạo dựng một nên hạnh phúc đích thực. Nhiều người cảng cố găng truy 
tìm hạnh phúc thì nó càng trở nên xa vời đối với họ, trong khi nhiều người 
khác đã năm sẵn hạnh phúc trong tay nhưng lại thả mồi bắt bóng để rồi cuối 
cùng hạnh phúc cũng vuột khỏi tâm tay. 


Sự thực, hạnh phúc không hoàn toàn tùy thuộc vào tiền tài, danh vọng mà 
con người đã phí sức đạt cho bằng được. Thực tế chứng minh, lắm người đã 
lên đến tột đỉnh của danh vọng hay đã thành công trong việc tạo lập một tài 
sản to lớn, nhưng vẫn sống một đời sống bất an, vô vị. Hạnh phúc đâu phải 
xa vời với chúng ta đến thế, chỉ cần hướng tâm về với chính mình để khai 
thác một nguồn hạnh phúc bắt tận luôn sẵn có ở bên trong mà chúng ta lãng 
quên để chạy theo cái bóng hạnh phúc bên ngoài. 


Muốn khai thác nguồn hạnh phúc nội tại đó, chúng ta phải biết một số 
nguyên tắc căn bản khả dĩ tạo điều kiện tất yếu cho một đời sống an lành. 
Những yếu tô tiên quyết đó là gì? 


1. Trầm tĩnh 


Tâm hồn của con người có khả năng chỉ phối thể xác. Vì thế, tâm chấp chứa 
những niệm bắt thiện thì thật là một điều đại họa, lắm khi có thê giết chết cả 
một đời người. Ngược lại, nếu an trú trong chánh niệm, chánh tinh tấn, 
chánh tư duy... thì tâm có khả năng đem lại cho chúng ta một đời sống an 
lành hạnh phúc. 


Không nên để cho trí phán đoán của chúng ta mang nhiều thành kiến, cô 
chấp. Hầu hết những phán đoán hay quyết định trong lúc bực tức hoặc khi 
hứng khởi bồng bột sẽ làm cho chúng ta ân hận về sau. Phải giữ tâm trầm 
tĩnh và suy xét kỹ càng thì phán đoán mới không thiên lệch. 


Đức Phật dạy: "Không một kẻ thù nào nguy hiểm cho con bằng chính tâm 
dục vọng, lòng oán thù và tính ganh tị... của con”. Thật vậy, chỉ khi nào tâm 
được rèn luyện và phát triển theo đúng chánh đạo thì mới đem lại lợi ích cho 
mình và tha nhân. 


Tâm trâm lặng không có nghĩa là yêu mêm, tiêu cực. Thái độ trâm tĩnh của 
một người chứng tỏ sức mạnh của sự sáng suôt và tự chủ. Vì khi gặp một 


hoàn cảnh cam go, nan giải mà vẫn không lo âu bối rối thì quả là không phải 
dễ dàng. Sự trầm lặng đó hắn có một sức mạnh vô song mà bất kỳ hoàn cảnh 
nào cũng không lay chuyển được. Đó là điều kiện tiên quyết cho một đời 
sống hạnh phúc, đúng như một danh ngôn Pháp đã nói: “Sự yên lặng và bình 
an của tâm hồn ngọt ngào hơn các lạc thú". 


2. Sáng suốt 


Điều quan trọng không phải là tiền bạc, sức mạnh, địa vị, tài năng mà chính 
là biết cách sử dụng và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ những khả năng đó để 
đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân. Vì nếu dùng sai những khả năng 
sẵn có của mình thì chỉ làm cho mình thêm sa đọa. Nhiều người bỗng nhiên 
phát tài, hoặc thừa hưởng một gia sản to lớn của cha mẹ nhưng lại thiếu sáng 
suốt, không biết giữ gìn, phát triển hoặc sử dụng thế nào cho hợp tình hợp 
lý, vì thế chắng bao lâu gia tài đó bị phung phí cho đến khi khánh kiệt. 
Thường của cải nào không do trí tuệ và công sức của mình tạo nên thì mình 
không thấy giá trị đích thực của nó. 


Chúng ta phải dũng cảm để Đ¿ế/ cái nhu nhược của mình, phải can đảm 
để biết chỗ hèn nhát của mình, phải b¿ế bất khuất khi thất bại và khiêm 
nhường khi chiến thắng. Người luôn sáng suốt, biết mình trong mọi hòan 
cảnh, mọi tình huống dù thành hay bại, được hay mất, hơn hay thua, vui hay 
khổ đều xử sự chính xác, không hành động mù quáng, ngông cuồng. Đó mới 
chính là một tài sản lớn, bản lĩnh lớn cho một đời sông an lạc. 


Vì vậy, theo Đức Phật, tài sản của bậc Thánh là đức fin, giới hạnh, hồ thẹn 
tội lỗi, ghê sợ tôi lỗi, kiến thức uyên bác, xả kỷ vị tha và nhất là trí tuệ sáng 
suối. Nhờ đó các ngài mới thật sự đạt được hạnh phúc tối thượng („fama 
mangala). 


3. Thích ứng 


Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn biến đổi, nhưng ít ai nhận 
chân được thực trạng đó. Chúng ta không nên cố chấp vào truyền thống, tập 
tục hay tín ngưỡng được truyền lại từ các bậc tiền nhân chỉ vì nghĩ răng "xưa 
bày nay làm". Nếu mọi người đều có óc thiên cận như thế thì làm thế nào xã 
hội có thê tiền hóa được. Có nhiều truyền thống từ ngàn xưa để lại mà không 
lỗi thời vì luôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh xã hội. Nhưng cũng không 
phải vì thế mà các bậc phụ huynh câu nệ và bắt buộc con mình phải giữ 
đúng mọi tập tục cô truyền. Hãy để cho thế hệ hậu lai theo kịp đà tiến hóa 
của xã hội miễn là không vượt quá nền tảng luân lý đạo đức. Như thế chúng 


ta nên tránh một cuộc xung đột giữa hai cực đoan của nhóm người bảo thủ 
và duy tân. Vì cả hai đêu là chướng ngại cho một sự tiên hóa trung dung tât 
yêu của xã hội con người. 


Tiến bộ trung dung tức là phải chấp nhận một số truyền thống chân chính 
làm nên tảng phổ quát cho mọi trào lưu tiễn hóa của xã hội. Có như thế thì 
xã hội của chúng ta mới không bị trì trệ mà cũng không tiến quá nhanh đến 
độ sa chân vào hồ thắm. 


Mỗi người là một phần tử tạo thành xã hội, nên phải chịu một phần trách 
nhiệm về những thăng trầm, tiến thối của xã hội trong đó mình đang sống. 
Chúng ta phải tự hỏi là đã làm được gì để đóng góp vào trật tự tiến hóa của 
nhân loại. Đó chính là yếu tổ nung đúc tinh thần sáng tạo thay vì tự mãn với 
những gì đã có. 


Mặt khác ai cũng hiểu rằng "bá nhân bá tánh" nên chúng ta không thể sửa 
đổi mọi người cho hợp với ý mình, lại càng không thể san bằng mọi chông 
gai hiểm trở để bước những bước thật êm ái trên đường đời. Ai ra khơi mà 
không mong trời yên biển lặng, nhưng tốt hơn hết là họ nên luyện tập mọi 
khả năng thích ứng hầu đối phó với phong ba bão táp xảy đến bất cứ khi 
nào.Người muốn có những bước đi êm đêm trên đường đây chông gai cần 
phải hết sức thận trọng để dò dâm từng mối hiểm nguy; cũng thế MmuÔnN CÓ 
một đời sống an lạc hạnh phúc phải biết cách tự phòng hộ để sẵn sảng tùy 
cơ ứng biến với mọi hoàn cảnh mà không bị cuốn trôi hay vướng mắc. 


4. Khiêm nhường 


Người trí thức lây khiêm tôn đề đo cái mình chưa biệt, nhờ thê họ biệt được 
chô khiêm khuyêt đê bô túc nên kiên thức của họ luôn luôn được mở 
rộng. 7T mãn là một cản trở lớn lao trong việc học hỏi, tu dưỡng và tiên bộ. 


Chính Đức Phật đã làm cho mọi người ngạc nhiên và kính phục khi Ngài từ 
bỏ vương quyên của mình để sống một nếp sống từ tốn, dung dị. Dù đã hoàn 
toàn giác ngộ, Ngài vẫn không bao giờ tự xưng là giáo chủ. Giáo huấn của 
Ngài chỉ nhằm khai thị cho con người chứ không bao giờ tỏ ra tự phụ hay 
khoe khoang sở tri, sở đắc. 


Nhờ khiêm nhường chúng ta không những học được điều hay lẽ đẹp ở người 
mà còn không bị người ganh tỊ, tật đô. 


Một người tài cao như Hàn Tín thật hiếm có, nhưng vì tính tự cao tự đại nên 
phải hứng chịu một hậu quả thảm khốc về sau. Trái lại, Trương Lương tuy 
tài cao mà khiêm tốn nên luôn luôn được quý trọng và nhờ thế ông đã sống 
thật thanh nhàn an lạc. 


5. Thì giờ quí báu 


Thì giờ quả là quý báu hơn cả vàng ngọc, vì một ngày chúng ta chỉ có 24 
tiếng đồng hỗ chứ không thể mua thêm được một giây một phút dù với bất 
cứ giá nào. Một đời người thật quá ngăn ngủi để cho ta có thể hoàn thành 
được tâm nguyện của mình. Các nhà học giả khi đến tuổi về chiều vẫn còn 
cảm thấy chưa học được bao nhiêu. Nên họ ước sao cho ngày tháng dài ra để 
có thêm thì giờ học hỏi nghiên cứu. Nhưng trái lại, nhiều người đã không 
sông trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ một ngày để làm những việc đáng làm. Họ 
tiêu phí thì giờ trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách, trong những tửu 
điểm, canh bài hoặc lo âu cho tương lai, hối tiếc quá khứ mà không biết rằng 
mình đã đánh mất giây phút quý báu nhất là hiện tại, giây phút ngăn ngủi mà 
ta thực sự hiện hữu trong cuộc đời, cho đến khi giây phút quý báu đó vuột 
khỏi tầm tay rồi mới than vãn hối tiếc. Nếu bất cứ giây phút hiện tại nào 
cũng được sử dụng hợp tình hợp lý thì quá khứ có gì đáng nuối tiếc và tương 
lai chắc chắn phải tươi đẹp huy hoàng. Hoang phí thì giờ không những làm 
hại chính mình mà còn làm mất thì giờ của người khác. 


De Gasparin nói rằng: "Giữa cái đĩ vãng đã thoát khỏi tầm tay và cái tương 
lai mà ta chưa biết, còn lại cái hiện tại nói rõ bổn phán của fa”. Chúng ta 
phải thực hiện những gì có thể thực hiện được trong ngày hôm nay, chứ 
không nên để đến ngày mai. Đừng đề cho giây phút hiện tại quý báu này trôi 
qua một cách vô vị, trong khi những bốn phận đáng làm lại bị lãng quên 
hoặc hẹn lại một ngày ở tương lai chưa chắc sẽ đến với ta. Boileau cũng bảo 
rằng: "Hãy giục giã lên, thời gian trôi và lôi cuốn chúng ta theo, chính cái 
lúc mà tôi nói đây chưa chỉ đã đi vào quả khứ”. 


Vì quá khứ chỉ là giấc mộng và tương lai nào ai biết chắc sẽ ra sao, nên ta 
phải biệt sông trân trọng từng khoảnh khắc trong giây phút hiện tại nây. 
6. Kham nhẫn từ hòa 


Hãy kham nhẫn đối với mọi nghịch cảnh và từ hòa đối với mọi người. Sân 
hận chỉ đưa đến ngõ cụt không lối thoát. Sân hận không những chỉ làm tổn 
thương người khác mà còn làm hại chính mình, vì nó gây xáo trộn cho đời 
sống tâm sinh lý của chúng ta. Kinh Dhammapada dạy: "Nó mắng chửi tồi, 


nó nhục mạ tôi, nó đánh đáp tôi, nó cướp đọat của tôi” Ai ôm ấp tâm niệm 
ây thì oán hận không bao giờ nguôi. Vì vậy ôm thù chuôc oán không phải là 
thái độ khôn ngoan, lịch lãm của bậc thiện trĩ. 


Ngạn ngữ có câu: "No mất ngon, giận mất khôn ". Thật vậy, khi nóng giận ta 
dễ trở thành mù quáng. Một hành động hay lời nói bất nhã không dằn được 
trong khi tức giận chắng khác một mũi tên đã lìa khỏi cung, khi đã gây 
thương tích cho người khác, thì khó có thể tha thứ được dù có ngàn lần ăn 
năn hồi hận cũng đã muộn rồi. 


Vì thế kẻ thù ta cần chiến thăng không phải là địch thủ bên ngoài mà là lòng 
sân hận của chính mình. Cái tâm vừa là bạn đồng minh, cũng vừa là kẻ thù 
nghịch nguy hiểm nhất. Nhưng Đức Phật dạy: "Hận thù không bao giờ dập 
tắt được hận thù, chỉ có từ bị mới diệt được hận thù ". Nên chúng ta cân phải 
biết cách kham nhẫn, từ hòa với chính tâm sân hận của mình trước rồi mới 
có thê nhẫn nhịn, nhu hòa với những người đối nghịch. 


Hãy nhớ răng: "Mội sự nhịn, chín sự lành", đúng như người xưa đã từng 
kinh nghiệm và truyên lại cho chúng ta. 


7. Dĩ ân báo óan 


Nhiều người ta nghĩ rằng có ứhù không trả không phải là nam nhỉ đại trượng 
phu, bởi vì người quân tứ phải ân oán phân mình. Nhưng Đức Phật 
dạy: "Lấy oán báo oán, oán kia chập chồng, lấy ân báo oán, oán ấy tiêu 


”r 


tan. 


Thực ra, quan niệm "răng #rảd răng, môi trả môi"của một số người 
phương tây không phải là lỗi ứng xử thành công tốt đẹp mà chỉ cốt làm cho 
hả cơn giận của lòng tự ái bị xúc phạm mà thôi. Cái thú của cơn giận là làm 
cho kẻ thù càng đau khổ càng tốt, nhưng không biết rằng như thế chỉ gây 
thêm hiềm hận, oán thù . 


Cách tốt nhất là lấy ân để báo oán. Mới nhìn thì đĩ ân báo oán có vẻ như 
nghịch lý nhưng đó là thái độ mà các bậc thánh hiền ứng xử đề hóa giải oán 
thù hữu hiệu nhất. Vậy khi có người. đối nghịch với chúng ta, trước tiên phải 
xem nguyên nhân nào khiến người ây bất bình. Nếu quả thật vì lầm lỗi của 
chúng ta, thì nên nhìn nhận và chịu lỗi. Nếu chỉ vì đôi bên có chỗ hiểu lầm 
thì sao không tìm lời lẽ hòa nhã để bắc nhịp cầu thông cảm. Còn nếu đối 
phương vì có tính ganh ty, háo thắng thì chỉ có cách ồn thỏa nhất là rải tâm 


từ đến cho họ; và chính nhờ tâm từ ái, một ngày kia có thê biến kẻ thù thành 
người bạn tôt. 


Nếu chúng ta học được nhiều điều hay lẽ đẹp nơi bạn bẻ thân thuộc thì sao 
lại không học được một vài bài học quý giá nơi kẻ thù nghịch? Đâu phải bất 
cứ ai thù nghịch với ta đều là kẻ xấu, hay không có một vài đức tính khả 
kính nào. Thường vì cái íz mà nhiều người quan niệm sai lầm rằng "kẻ /ối 
với ta là người tốt, kẻ xấu với ta là người xấu", như thê thật là chủ quan 
thiên vị, sự thật thì nhiều khi ngược lại là khác. Sao ta không nghĩ rằng sở dĩ 
người oán ta bởi vì ta xấu để tự kiểm và sửa lại mình? 


Có một tư tưởng gia nói rất chí lý rằng: "Nếu bạn nhìn mặt xấu thì người 
nào cũng có cái xấu, nếu bạn nhìn mặt tốt thì người nào cũng có cải fỐI 
Vậy nêu chúng ta lấy oán báo oán tức là chúng ta chỉ quan hệ với mặt xấu 
của người, còn nếu chúng ta lẫy ân báo oán tức là chúng ta tiếp xúc được với 
mặt tốt của n8ØƯưỜời Ấy. 


Chúng ta hãy ghi nhớ lời khuyên của La Cordatre: “Nếu anh muốn vui 
sướng trong chốc lát, cứ trả thù; nhưng nếu anh muốn an vui mãi mãi thì 
hãy tha thứ”. Đó là dĩ ân báo oán vậy. 


8. Sống hòa điệu 


Lịch sử nhân loại chứng minh rằng những kỳ thị màu da, chủng tộc, sự 
cuồng tín và lòng tham vọng đã đem lại nhiều bất hạnh cho con người. 
Những kẻ khát khao quyền thế, tiền tài, danh vọng, nếu được cộng thêm tính 
ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị... thì chăng khác nào lửa đỗ thêm dầu, họ đã không 
đóng góp gì được cho hòa bình an lạc của đồng loại mà luôn luôn gieo rắc 
nhiễu hại cho mọi người. Họ không biết hòa điệu sống, vì quên rằng nếu ta 
muốn sống thái hòa, hạnh phúc thì phải để cho kẻ khác được thanh bình, an 
lạc. Và họ lầm tưởng rằng có thê sông thanh bình trên sự đau khổ của kẻ 
khác, nhưng thật ra họ là những kẻ khổ đau nhất trên đời. 


Chúng ta có thể biến thế giới này thành một thiên đàng hay địa ngục tùy 
thuộc vào khả năng biết sống hòa hợp hay không. Tức là biết sống phù hợp 
với những định luật tự nhiên, như định luật nhân quả, nghiệp báo, vô 
thường, duyên khởi...để chúng ta không còn bối rối hay khó chịu mỗi khi 
gặp những trở ngại trên đường đời. Người Phật tử luôn quan sát sự vận hành 
của thân tâm trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài để thấy rõ diễn trình 
nhân quả của sự sông, nhờ vậy họ xử sự đúng pháp hay thuận với tự nhiên. 


Đức Phật dạy: "T7 kheo, Tỳ kheo nỉ, thiện nam, tin nữ nào sống thuận pháp 
là cúng dường Như Lai một cách cao thượng”. 


Đừng tưởng rằng sống phủ hợp với những định luật tự nhiên là không tiến 
hóa. Chính con người tiễn hóa được là nhờ khám phá ra những định luật 
thiên nhiên để ứng dụng cho cuộc sống. Bằng chứng là những phát minh, 
sáng chế khoa học đều ứng dụng từ những định luật tự nhiên sẵn có trong 
trời đất. Đạo Không gọi đó là: "Thuận thiên giả tôn, nghịch thiên giả 
vong” nghĩa là biết sống hòa hợp với luật thiên nhiên thì tồn tại, còn nghịch 
lại thì tự diệt vong. 


Tất cả những môn xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, kinh tế học...đều có 
những định luật khách quan riêng của nó. Nêu những định luật này được áp 
dụng đúng mức thì chắc chăn nhân loại sẽ sông trong hòa bình, an lạc. 


Đáng tiếc là một số người sau khi đã có thế lực, tiền tài, danh vọng lại muốn 
vượt ra khỏi nhịp sông tự nhiên, hy vọng tìm được một thứ gì đại loại như 
thuốc trường sinh bắt lão. Nhưng kết quả không phải là chân trời hạnh phúc 
mà chỉ là một địa ngục trần gian đầy ích kỷ, ngã chấp, xan tham, tật đó... Bởi 
vì chân trời hạnh phúc thật sự chỉ có trong một cuộc sống hài hòa, thân ái. 


9. Chấp nhận phê bình 


Tục ngữ ta có câu: "Mật ngọt chết ruôi" nhưng "thuốc đắng đả tật". Lời 
khen nghe có vẻ ngọt ngào nhưng chỉ làm cho ta thêm cao ngạo tự đắc. Trái 
lại, lời phê bình chỉ trích xem ra thật là cay đắng nhưng có thê giúp ta sửa 
chữa được những thói xấu tật hư. Vì thế mà người ta có lý khi nói 
rằng: "khen là thù, chê là bạn". 


Chúng ta phải cam đảm đón nhận những lời chỉ trích, vì trong số những lời 
chỉ trích đó hăn phải có điêu đúng với sự thật, khi đó ta phải cô găng sửa sai 
và thành thật cảm ơn người đã chỉ trích mình hơn là oán giận, tự ái. 


Đành rằng lòng tự ái được đặt đúng chỗ là một đức tính cho sự tiến bộ. 
Nhưng tự ái quá đáng, nhất là trong trường hợp bị người phê bình thì chăng 
những không có lợi gì cho ta mà còn biên bạn thành thù. 


Mặt khác, khi thấy bạn lầm lỗi ta cũng nên thăng thắn tìm cách nhắc nhở 
nhưng phải khéo léo sao cho đừng mắt thể diện của bạn. Chúng ta cũng phải 
nhớ răng: "Lâm lỗi mà ta thấy nơi tha nhân là phản ảnh những lâm lỗi của 
chính mình". Vì đã làm người thì ai cũng có cái xấu cái tốt như nhau. Câu 


tục ngữ: “Suy bụng ta ra bụng người” tuy có vẻ nôm na mộc mạc nhưng 
không phải là không chí lý. Vậy thì người ta chỉ hơn kém nhau ở chỗ có tự 
biết lôi hoặc biệt lăng nghe người khác phê bình hay không mà thôi. 


Nên hoan hỷ chấp nhận lời phê phán chỉ trích đúng của người khác dù với 
thiện tâm hay ác ý. Nhưng khi góp ý với người khác thì cân phải khéo léo, 
chân tình với một tâm lòng bao dung thông cảm. 


10. Tự giác rồi mới giác tha 


Trong kinh Dhammapada, Đức Phật dạy: “Dạy người thế nào, tự mình phải 
hành động thê ấy. Chính mình phải tự giác đáy đủ rồi mới giác tha. Tự kiêm 
sát được mình mới thật là khó ”. 


Thật là hữu lý khi chúng ta lo tròn bốn phận của mình trước chứ đừng xen 
vào công việc của người khác. Nếu chính mình chưa rành công việc thì dù 
có thiện ý tiếp tay cho kẻ khác thì cũng chỉ làm cho họ vướng bận thêm, lắm 
khi còn làm ơn lại mắc oán. Như vậy ta nên học câu “Các nhân tự tảo môn 
tiễn tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương" (Mỗi người tự quét tuyết 
trước cửa nhà mình, đừng lo sương trên mái nhà kẻ khác) để tự cải thiện 
mình trước rồi mới giúp người cải thiện sau. 


Có lần Đức Phật đi ngang qua một gánh xiệc, thấy hai cha con người nọ 
đang biểu diễn thăng băng trên một sợi dây. Ngài hỏi hai cha con làm sao 
giữ được thăng bằng cho cả hai khi cùng biểu diễn. Người cha trả lời: "Tôi 
lo giữ thăng bằng cho đứa con khi chúng tôi cùng biểu điền". Cậu con trai 
lại nói: " Lúc đó con chỉ lo giữ thăng bằng cho con thôi". Đức Phật khen 
ngợi người con trai đã trả lời đúng sự thật. Vì nếu chúng ta cứ lo giữ thăng 
băng cho người khác thì chính ta sẽ mắt thăng bằng. Nhưng mỗi người tự lo 
giữ thăng bằng cho mình thật tốt chính là đang gián tiếp giữ thăng bằng cho 
người khác khi cùng biểu diễn. 


Đức Không Tử cũng dạy lây tu thân chánh tâm làm căn bản trước khi muốn 
tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhiều người nghe nói bồ-tát vị tha thì nghĩ 
rằng cứ đi lo việc cho thiên hạ tức là trở thành bô-tát. Nhưng thiện chí mà 
ngu dốt thì chẳng khác nào phá hoại nên càng vị tha càng làm cho người 
khác nô lệ vào tha lực, lúc bấy giờ người ta chỉ biết cầu xin hơn là "## mình 
thắp đuốc lên mà đi" như lời Phật đã dạy. Thì ra, muốn trở thành bồ-tát độ 
tha thì phải biết tự độ mình trước đã. 


11. Không lo âu phiền muộn 


Một sự lâm lẫn đáng tiếc của chúng ta là quá lo âu cho tương lai và nuối tiếc 
quá khứ. Chính tham vọng đưa đên lo âu, rôi lo âu đưa đên phiên muộn, 
căng thăng, mệt mỏi và suy nhược. 


Chúng ta không thê trở về quá khứ đề làm lại những việc đã rồi, cũng không 
thê đến trước tương lại để thực hiện những gì chưa đến. Cho nên người Ảnh 
có hai câu tục ngữ rất phù hợp với bí quyết sống không lo âu phiền muộn 
này. Họ nói rằng: "Lef bygones be bygones" hãy để cho những gì đã qua qua 
đi, và "Never trouble till trouble troubles you" đừng bao giờ lo âu phiền 
muộn khi những muộn phiền chưa thực sự đến. 


Ngay trong hiện tại chúng ta cũng tự tạo cho mình quá nhiều ước mơ, nhiều 
tham đăm, nhiều dính mắc, nhiều sở hữu, nhiều mối quan hệ thân thù trong 
công việc, trong đời sống, trong danh vọng, địa vị... nói chung là trong tải, 
tình, danh, lợi nên lo âu phiền muộn là hệ quả tất yêu không sao tránh khỏi. 


Đức Phật dạy trong M⁄angala suiía (Hạnh Phúc Kinh): 


Khi xúc chạm việc đời 

Tâm không động, không sâu 
Tự tại và vô nhiễm 

Là Phúc lành cao thượng. 


Muốn được như vậy, chúng ta cần phải can đảm đối mặt với thực tại, để thấy 
rõ mình hầu tự giải phóng mình ra khỏi những nguyên nhân gây ra lo âu 
phiền muộn, thì mới có thể tự tại vô nhiễm giữa cuộc đời đầy ưu phiền, nhiệt 
não. 


Tóm lại, mười một yếu tố trên chỉ là những gợi ý có tính cơ bản giữa vô số 
điêu kiện giúp chúng ta sông một đời sông hạnh phúc, lương thiện hâu đóng 
góp cho đời vẻ đẹp của chân thiện mỹ. 

-—-o0O--- 


VÔ THƯỜNG 


Ba tưởng (Tilakkhana) vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anafia) là ba tính chất nội tại của vạn pháp. Những yếu tính đó đôi lúc được 
gọi là pháp tánh(đhammaia), như thị tánh(a/habhzi4), chân 
đề (paramatfthasacca) hay thực tánh (sabhãva). Đức Phật đã chỉ rõ: 


"Tất cả hữu vỉ là vô thường 
“Tát cả hữu vì là khô 
"Tát cả pháp đếu vô ngã ” 


Lý vô thường không phải là giáo lý duy nhất của Đức Phật. Vào thế kỷ thứ 6 
trước tây lịch, một triết gia hy lạp Herakleitos đã nói "Tá cả đêu ở trong 
trạng thải biến đổi" (All is in a siate oŸ fluv)hay "Mọi vật đếu trôi 
chảy" nghĩa là vạn hữu đều bị chi phối bởi luật vô thường, biến đổi. Về 
phương diện hiện tượng, chân tính của lý vô thường đã được chứng thực một 
cách hùng hồn qua kinh nghiệm giác quan của chúng ta. 


“Không có thực tại bắt biến, chỉ có biến đổi. Tình trạng của mọi cả thể đêu 
bắt định, tạm thời và chắc hẳn \ phải hủy diệt. Trong mỗi sinh cơ bao gôm 
mỗi yếu tô vật chất và một chuỗi yếu tố tâm linh liên tục. Chính sự phối hợp 
giữa những yếu tô này đã tạo ra cá nhân, mọi người, mọi vật và cả chư 
thiên; vì thế cũng là tập thành, duyên hợp. Và trong mỗi cá nhân, sự liên hệ 
giữa những phân tử tập thành luôn luôn thay đổi, không bao giờ tốn tại 
trong hai sát-na liên tiếp. Khi một cá thể vừa mới tập thành thì sự phân tán 
cũng đã bắt đầu. Không có một cá thể nào không tập thành, không một tập 
thành nào không thay đổi, không một thay đổi nào không dị biến, và không 
một dị biến nào mà không phân tán, hủy diệt, chu trình đó không sớm thì 
muộn cũng phải hoàn tất" (Tiên sĩ Hàn Lâm Viện Anh T.W. Rhys Davids). 


Nhưng chúng ta có thể hỏi tại sao vạn hữu đều vô thường, biến đôi? Luật vô 
thường phổ quát liên hệ mật thiết với định lý nhân quả, trong đó sự hình 
thành tiên định hủy diệt và sự hủy diệt tiên định một sự hình thành khác. 
Như kinh Mahäparinibbäna (Đại Bát-Niễt-bàn) dạy: "Cái gì hiện hữu cũng 
phải có nguyên nhân, điều kiện và hủy diệt". 


Luật vô thường được biểu thị qua ba phương diện: 
- Vô thường của kiếp sống. 
- Vô thường qua sát-na. 
- Vô thường trong pháp hữu vi. 
-—-O00--- 


1. KIẾP SÔNG VÔ THƯỜNG 


Theo Phật giáo thì cái gì có sinh tất có diệt. Nói rõ hơn là tất cả cái gì 
do duyên hợp mà sinh thì cũng do duyên tan mà diệt. Một kiêp sông của một 


con người khởi đầu sinh ra do duyên ứinh cha, noãn mẹ và hương ẩm mà 
thành nên dĩ nhiên khi duyên sinh nghiệp hoặc íhọ mạng hoặc cả haikhông 
còn thì chết. Một kiếp người tất yếu phải trải qua các giai đoạn biến đổi sinh, 
lão, bệnh, fứtheo định luật võ thường của các pháp hữu vi. 


Ngày nay thuyết bảo toàn năng lượng chứng minh rằng vật chất không hoàn 
toàn bị hủy diệt, chúng chỉ biến đổi từ hình thái nầy qua hình thái khác. Phật 
giáo nói răng không những vật chất mà cái tâm cũng vậy, chúng luôn luôn 
biến đối từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. Có thể nói sự biến đối nây là 
không có bắt đầu, . Không, có chấm dứt (vô thỉ vô chung). Thật bạt khó mà 
chấp nhận được răng “có” sinh từ “không” hay “không” sinh từ “có”. Làm gì 
có một vật tự sinh mà không do những điều kiện đã có sẵn n thành, và 
cũng không thể có một vật nào đi đến hủy diệt hoàn toàn. Có sinh từ 
không hay ngược lại là để chỉ cho sự sinh diệt diệt sinh của một giai đoạn 
quy ước nào đó như cách Lão Tử nói: "Lấy đất làm ra cái chén, tức là cái 
chén từ không mà có "điều nầy thì không có gì khó hiểu. 


Vậy không một aI thoát khỏi định luật vô thường, sông chết trong một kiếp 
người. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú (Dhamnapađ2) răng: 


Na antalikkhe na samuddamajjhe. 
Na pabbafanam vivaram pavissa 
Na vijati so jagafippadeso 
Yatthatthitam nappasahetha maccu. 


“Dù giữa không trung, biển cả 
hay trong núi thắm hang sâu, 
không đâu trên cối trần thể 

có thể tránh khỏi tử vong". 


---o00--- 
2. SÁT-NA VÔ THƯỜNG 


Sáf-na (khang) là thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Sđ/- 
na nghĩa đen là chớp mắt, ám chỉ thời gian cực nhanh, trong một giây có 
hàng tỷ sát-na thế mà trong một sát-na lại có ba thời: siuh - ứụ - điệt. 
Theo Abhidhamma Mahävibhäsa những sự biến đổi của hiện tượng được 
giải thích một cách rõ ràng như sau: "Vạn pháp luôn luôn biến đổi, không 
một vật gì có thể tốn tại trong hai sát-na liên tiếp" Đó là sự biễn đổi mắt 


thường không thấy được, cho nên mới phát sinh quan niệm thường kiến, chỉ 
khi nào đạt được trí tuệ mới thây rõ thực tánh vô thường của vạn hữu. 


Khi ngũ căn bắt đầu tiếp xúc với ngũ trần cho đến khi nhận thức được đối 
tượng ấy thì một fiến trình tâm-sinh-vật lỷ khởi lên rồi diệt đi qua I1 giai 
đoạn, kéo dài 17 sát-na. Trong một giây có hàng tỷ tiến trình tâm sinh diệt 
mà mỗi sát-na lại có 3 thời sinh trụ diệt nữa, như vậy trong một giây có biết 
bao sự sinh diệt vô thường. 


Vào thế kỷ thứ 5, Ngài #uddha Ghosa đã viết trong ?suddhimagga (Thanh 
Tịnh Đạo) như sau: "Theo nghĩa rồi ráo, mỗi sát-na của sự sinh tôn rất ngắn 
ngủi, chớp nhoáng như một ý niệm phát khởi. Giống như một bánh xe, khi 
lăn chỉ tiếp xúc với mặt bằng tại một điểm, khi dừng cũng chỉ tựa trên một 
điểm, cũng vậy mỗi sảt-na sinh tôn của chúng sanh chỉ tôn tại írong mội tâm 
niệm; khi tâm niệm chấm dứi, thì đời sông chúng sanh ấy cũng chấm dứt: ở 
quả khứ chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm quá khứ chứ không 
sống trong một tâm niệm hiện tại và vị lai; trong vị lai chúng sanh áy chỉ 
sông trong một tâm niệm vị lai chứ không sống trong một tâm niệm quả khứ 
và hiện tại”. 


Như vậy, có một nguyên động lực nào nhờ đó mọi vật biến đồi hay không? 
Tất cả xe cộ chạy được là nhờ một động cơ, máy xay chạy bằng Ø1Óó, quả đất 
quay quanh trục và quỹ đạo của nó vì ảnh hưởng bởi lực ly tâm và sức hút 
của mặt trời. Vì thế động lực của sự biến đồi thể hiện theo nguyên tắc bốn 
tướng của pháp hữu vị là sinh, frụ, đị, đit. Tuy nhiên, vì một sát-na quá 
nhanh nên chỉ diễn ra ba trạng thái sinh (uppãda), trụ (thi), diệt 
(bhanga) mà thôi. 


-—-o00--- 
3. HỮU VIVÔ THƯỜNG 


Đúc Phật dạy: “Sabbe sankhãrã qaniccä"hoặc "Aniccä  vafa 
sankhãrã"có nghĩa là tất cả pháp hữu vi đều vô thường, biến đổi không 
ngừng. Pháp hữu vỉ (sankhärä) là tất cả hiện tượng hay những gì hiện hữu 
do nhiễu yếu tổ hợp thành, hay nói cách khác là do nhân đuyên sinh. Nhân là 
lý do hay yếu tố nội tại, duyên là điều kiện bố sung; khi đầy đủ nguyên nhân 
và điều kiện thì một pháp hữu vi hay một hiện tượng được hình thành, khi 
nguyên nhân và điều kiện tan rã thì hiện tượng ấy trở về không. Không 
phải hữu có từ không hay không là bản chất của hữu hiểu theo nghĩa triết 
học, mà cụ thê là không và có là do nhân duyên tan hợp. (Ö đây chúng ta 


không nói cái không của ý niệm trong trí tuệ). Trong sự biến đổi của pháp 
hữu vi, chúng ta có thể chấp nhận ngay rằng mọi vật đều có sinh có diệt, có 
thành có không, do vô thường hay giả hợp, nhưng khó thấy được sự sinh diệt 
vô thường đó trong từng giây, từng phút bằng giác quan, bằng tưởng tri hay 
bằng thức tri, mà chỉ có thể thấy được bằng #í tuệ bảf-nhã (pannäya 
passari) mà thôi. 


Chính vì bản chất của pháp hữu vi là chuyên biến vô thường nên pháp này 
sinh thì pháp kia sinh, pháp này diệt thì cái kia cũng diệt, hoặc ngược lại: 
pháp này diệt giúp pháp kia sinh, pháp này sinh tạo điều kiện cho pháp kia 
diệt. Vô thường khiến người ta đau khô hay vô thường giúp con người tiễn 
hóa còn tùy thuộc vào mức độ nhận thức về yếu tính này của sự sống. 


Hữu vi có hai loại là sắc hữu v1 và tâm hữu vĩ: 


- Sắc hữu vi: là hữu vi trong hiện tượng vật lý thiên nhiên và trong hiện 
tượng sinh học. Bản chât là vô thường, vô ngã nhưng nổi bật là vô 
thường (sabbe sankhärä aniccä Tỉ) 


- Tâm hữu vi: là hữu vi trong hiện tượng tâm lý thuần túy, thuộc định luật về 
tâm (cifa nÿãmg), và trong hiện tượng tâm lý tạo tác, thuộc định luái về 
nghiệp (kamma niyãma). Bản chất là vô thường, khổ, vô ngã nhưng nøổi bật 
là khổ (sabbe sankhãrä ca dukhã 'ì). 


Vì không phân biệt được hai loại hữu vi này nên nhiều người đã gán cái khổ 
lên tất cả mọi thứ, khiến cho Đạo Phật bị xem là bi quan yêm thế, mặc dù sự 
thật là ngay cả hiện tượng vật lý tự nhiên lắm lúc cũng không hoản toàn tự 
nhiên mà chính là do con người góp phần tạo ra, như bão, lũ, động đất và rất 
nhiều hiện tượng khác đã mang dấu ấn bàn tay con người góp sức vảo, hiện 
tượng sinh học lại cảng rõ nét hơn trong nguyên tắc “tướng fự tâm sinh" vì 
vậy sắc hữu vi tự nó không khổ cũng đã biến thành nỗi khổ của con người 
dù là trên bình diện vật lý hay sinh lý. 


Trong Kinh Vô Ngã Tướng (Anaftalakhanasuffarn) Đức Phật hỏi các vị tỷ 
kheo:"Cái gì vô thường cái ấy khổ hay lạc?" Các vị tỷ kheo trả lời 
là: "Khổ". Cái gì vô thường (Yampananiccam) ở đầy ám chỉ ngũ uẩẫn: sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc sắc hữu vi trong hiện tượng sinh học, cụ 
thể như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; còn (họ, tưởng, hành, thức thuộc tâm hữu 
vi. Tuy nhiên, trong hai loại sắc hữu vi thì loại thuộc hiện tượng sinh học 
hầu hết do tâm sinh nên tính chất nổi bật của các sắc ấy vẫn là khổ, đúng 
như các vị tỷ kheo đã trả lời một cách đúng đắn. 


Tóm lại, vì vô minh ái dục những người không nhận ra được bản chất vô 
thường của pháp hữu vi đã có ảo vọng vê một bản ngã và thế giới thường 
còn, từ đó phát sinh ra thường kiến, ngã chấp, và cũng từ đó nhận lẫy hậu 
quả phiền não khô đau, luân hồi sinh tử. Chỉ khi nào nhận chân được thực 
tánh vô thường và loại trừ những tà kiến ngã chấp chúng ta mới có thể tự do 
tự tai, ung dung giải thoát. 


-—-oÚO--- 
ĐỐI DIỆN VỚI ĐAU KHỔ 


Lo âu và sâu muộn là hai thứ phiên não đồng sinh. Ở đâu có lo âu ở 
đó có phiền muộn. Chúng đồng hiện hữu và liên kết chặt chẽ trong việc chỉ 
phối đời sông con người. Chúng ta nên can đảm đối diện với thực tế, không 
trồn chạy trước áp lực của phiền não. Nghĩa là chúng ta cần phải tìm cách 
chế ngự những xung động bắt an ấy bằng chính sức mạnh của sự nhẫn nại, 
kiên trì, trầm tĩnh và sáng suốt. 


Đau khổ của chúng ta do chính chúng ta tạo nên và tích lũy trong tâm hồn 
bởi bất lực hay không thấu hiểu được những tình cảm sâu kín nội tại trong 
chúng ta và đánh giá sai lầm đối tượng ngoại giới. Nếu chúng ta có một kiến 
thức chân chính và trí tuệ thích ứng để nhận thức thực tánh của vạn hữu, 
nghĩa là thấy mọi hiện tượng đều là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy rằng bản 
ngã chỉ là vọng tưởng của một tâm hồn bất ổn, thì chúng ta đã tiến xa trong 
việc tìm kiếm một phương thuốc trị liệu căn bệnh phiền não. 


Phải chuyên hóa khối ốc và con tim thế nào để chúng ta có thể xả bỏ fính 
ngã ải vị kỷ cho mục đích cao cả hơn là phụng sự nhân loại, chúng sinh. Đó 
là một trong những điều kiện giúp chúng ta tìm thấy chân hạnh phúc, vì 
chính /ham lam ích kÿ là một trong những nguyên nhân tạo ra lo âu, phiền 
muộn. 


Chúng ta có những ham muốn, khát vọng, những sợ hãi, lo âu mà không biết 
làm thế nào để tự thanh lọc. Tệ hơn nữa có khi chúng ta không dám nhìn 
nhận thực trạng đó ngay với chính lương tâm mình. Nhưng dẫu chúng ta có 
lân tránh thì cũng vô phương, vì thực trạng ấy vẫn hiện hữu và bành trướng 
ảnh hưởng một cách vô thức. Có khi vì không biết nguyên nhân tâm bệnh 
của mình, chúng ta đã dùng những phương pháp trị liệu sai lầm để đè nén 
những cơn khủng hoảng tỉnh thần, nhưng càng bị ức chế những tình cảm này 
lại tìm lối thoát bằng cách làm xáo trộn sinh hoạt cơ thể đề biến thành thân 
bệnh. Đó là trường hợp một người tìm quên sầu muộn của mình trong rượu 


chè, cờ bạc hay dùng những thứ dược phẩm có khả năng làm lắng dịu phiền 
não trong chốc lát như các chất ma túy, cần sa v.v. Phương pháp trị liệu này 
không những không có hiệu quả lâu bền cho tâm bịnh mà còn làm cho cơ thể 
suy nhược thêm. 


Tất cả bệnh trạng tâm sinh lý ấy đều có thể chữa trị băng những phương 
pháp fu dưỡng tỉnh thán như tỉnh tán, chánh niệm, thiên định v.v. vì một tâm 
hồn chưa được chuyên hoá thuần thục là nguyên nhân của mọi phiên muộn, 
lo âu. 


Trước hết chúng ta cần phải cam đảm chịu đựng mọi khổ đau, không nên tỏ 
ra cho người khác biết những lo âu, sầu muộn của mình vì làm như thế đã 
không lợi ích gì cho bản thân mà còn gây thêm phiền lụy cho kẻ khác, trừ 
phi người mà ta thổ lộ tâm trạng riêng tư là người khách quan sáng suốt có 
thê giúp chúng ta thấy rõ vấn đẻ và phân chắn tinh thần để ứng phó tích cực 
hơn. 


Nhưng sự thật chứng minh rằng nhiều người đã đánh mất tình băng hữu chỉ 
vì thổ lộ quá nhiều lo âu, phiền muộn của mình với bạn. Chăng ai muốn 
nghe những lời than văn cau có của chúng ta cả. Thật là cao đẹp, nếu chúng 
ta biết giữ sắc diện tươi tĩnh dù đã Đặp nhiều khó khăn trở ngại. Điều này 
không phải không thê thực hiện được nếu chúng ta thực sự cố gắng. Và đây 
cũng không phải là thái độ giả dối mà chính là bản lĩnh trầm tĩnh, vô uý 
trước mọi khó khăn trở ngại. 


Bất hạnh của chúng ta phát xuất từ nhận thức sai lâm về bản chất và mục 
tiêu tối hậu của cuộc sống, chính vô minh chi phối nhận thức sai lầm này để 
đưa đến kết quả là tà kiến và tà tư duy. Quan niệm và tư tưởng sai lầm thì lời 
nói và hành động cũng sai lầm, lời nói và hành động sai lầm tức là tà ngữ và 
tà nghiệp. Cũng chính quan niệm và tư tưởng sai lầm đưa đến cố gắng sai 
lầm (tà tỉnh tấn), nuôi mạng sai lầm (tà mạng). 


Vì nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong việc định đoạt một đời sông 
hạnh phúc hay khổ đau như thế nên Đức Phật đã dạy răng: “Ở đâu có phiên 
muộn lo âu khởi sinh, chúng chỉ khởi sinh nơi kẻ thiểu trí chứ không khởi 
sinh nơi người trí tuệ”. 


Nếu tư tưởng tiêu cực (bất thiện) sinh ra lo âu, sầu muộn và tư tưởng tích 
cực (thiện) đưa đến an lạc, tự tin, thì sự chọn lựa giữa hai loại tư tưởng này 
hoản toàn tùy thuộc vào ý chí tự do của chúng ta. Và như thế, nếu cố gắng 
mỗi người có thể kiểm sát được những sinh hoạt nội tâm của mình. 


Những định luật khách quan từ ngoại giới có thể chi phối chúng ta nhiều 
phương diện, nhưng không thể chi phối được tư tưởng chúng ta trừ phi 
chúng ta quá thụ động, tiêu cực, không đủ sức tự chủ. Ngay cả đời sông vật 
chất ngày nay cũng không hoàn toàn lệ thuộc vảo trời đất vì khoa học đã một 
phần nào hiểu biết và chế ngự được ảnh hưởng của thiên nhiên. Những bệnh 
tật nguy hiểm, những thiên tai khủng khiếp mà ngày xưa được xem là hình 
phạt của trời đất hay là cơn thịnh nộ của quỉ thần đã bị con người chế ngự 
dần dần. Nếu đời sống tỉnh thần có thể chủ động được và một khi “ /đm dẫn 
đấu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả" như kinh Dhammapada đã 
dạy thì tất cả tâm bệnh lo âu, phiền muộn, sợ hãi v.v. dù khó khăn cách mẫy 
cũng đều có thê chữa trị tận gốc. 


Người ta có lý khi nói rằng: "Lo âu làm cho con người chóng già hơn năm 
tháng”. Băn khoăn sợ hãi ở mức độ bình thường là bản năng tự vệ, nhưng 
nếu đề chúng trở thành những nguồn động lực thường trực chi phối chúng ta 
mà chúng ta không thể kiểm sát được thì thật là nguy hiểm, vì chúng có thê 
làm đảo lộn sinh hoạt tâm sinh lý bình thường và có khi đưa đến căng thắng, 
suy nhược, tâm thần phân liệt v.v. Các nhà y học cho biết phần lớn bệnh tâm 
thần do bị lo sợ chi phối thường Xuyên. Thậm chí có người không đủ nghị 
lực đối dầu với phiền não, đã tìm lẫy cái chết như một lối thoát cuối cùng. 


Người Phật tử hiểu L rằng: Lần trồn khổ phiên bằng cái chết là vô ích, vì thực 
ra dù chết ấi họ vẫn còn mang theo mâm móng phiên não trong tận đáy vô 
thức (bhavanga) để chờ dịp, trồ quả ở kiếp sống lai sinh. Như một tội nhân 
vượt ngục, anh ta khó có thê sông an lành khi án trạng vẫn còn, chỉ khi nào 
được phóng thích anh mới thoát khỏi cảnh tù đày. Cũng vậy, chỉ khi nào 
phiền não được giải phóng chúng ta mới được an vui tự tại. 


Khổ đau và sầu muộn chỉ là kết quả của những nhân bất thiện đã và đang 
được tạo ra. Phật giáo nói rằng: “Bậc thiện trí thức chỉ sợ nhân chứ không sợ 
quả" có nghĩa là cố gắng của chúng ta không phải đề lần tránh trách nhiệm 
về hành động sai lầm đã làm, mà chỉ để tránh gieo thêm những sai lầm TỚI. 

Như một người vay nợ phải vui lòng mà trả, vì đó là bốn phận tất nhiên, 

không nên miễn cưỡng trốn tránh trong lo âu, sợ hãi và hay hơn hết là không 
nên vay thêm nợ mới. 


Đức Phật không còn bị chi phối bởi những phiền não nội tâm, tuy vậy đôi 
khi Ngài vẫn gặp những trợ ngại từ bên ngoài đưa đến. Ngài luôn luôn trầm 
tĩnh đón nhận mọi trợ lực bất cứ từ đâu tới vì chung qui những phiền nhiễu 
ấy là dư âm của những nghiệp lực quá khứ của Ngài. 


Một hôm Đức Phật cùng Đại Đức Ananđa vào khất thực trong thành 
Kosambi, bị hoàng hậu Magandhà xúi giục dân chúng trong thành hễ gặp 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng ở đâu thì phải tìm cách phi báng, lăng nhục. 
Nghe như vậy Đại Đức nanda bạch với Đức Phật rằng: 


- Bạch Đức Thế Tôn, người trong xứ này hủy báng chúng ta, vậy chúng ta 
nên đi xứ khác. 


Đức Phật mỉm cười nói: 

- Này Ẩnanda, nêu người ở xứ ấy cũng sẽ hủy báng chúng ta thì sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi nơi khác. 

- Này Ẩnanda, nêu nơi kia người ta cũng hủy báng nữa thì phải làm sao? 
- Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi xứ khác nữa vậy. 


- Này Änanda, làm như vậy không phải đâu. Phiền não sinh ở nơi nào thì 
diệt ở nơi đó. Chúng ta phải ở đây nhẫn nhịn cho đến bao giờ họ hết hủy 
báng rồi hãy đi. Như vị võ tướng đũng cảm xông pha nơi trận mạc, không sợ 
gươm đao, không khiếp tên đạn, chúng ta hãy thản nhiên, bình tĩnh trước 
những lời tán dương hay phỉ báng. 


Như vậy thái độ của bậc thiện trí là không sợ khổ đâu. Chúng ta cần phải 
sáng suốt tìm ra nguyên nhân làm cho chúng ta lo âu, sầu muộn để tìm biện 
pháp thích nghi khả dĩ diệt tận gốc rễ của chúng, chứ không cần lần tránh 
hay bực bội phàn nàn. 


Một nhà phân tâm học nổi tiếng khi được hỏi phương pháp nào hoàn hảo 
nhất để khắc phục lo sợ, ông ta trả lời: "Hãy làm lợi lạc tha nhân". Vì tâm 
trong một lúc chỉ có một đối tượng nên hai tư tưởng đối nghịch không thể 
cùng hiện hữu, chúng chỉ có thể thay thế hay kế tục nhau, nên khi có tư 
tưởng tích cực thì tư tưởng tiêu cực vắng mặt. Như thế khi tâm hồn chúng ta 
mang tư tưởng vị tha thì không có sự hiện hữu của tư tưởng ích kỷ và như 
chúng ta đã đề cập ở trên, tư tưởng tiêu cực vị kỷ là nguyên nhân của mọi lo 
âu sầu muộn. Thật vậy, đúng như lời nhà phân tâm học, một trong những 
phương pháp hoàn hảo nhất để giải trừ lo sợ là cố gắng làm lợi ích cho tha 
nhân. 


Đức Phật là bằng chứng cụ thể nhất về đức tính vị tha và cũng chính vì thế 
Ngài đã dễ dàng ung dung tự tại trong mọi tình huống khó khăn nhất của 
cuộc sống, đã thoát ly mọi lo âu, sầu muộn, phiền não, khổ đau trong vòng 
sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta biết chia sẻ và cảm thông với khổ đau của 
người khác, thì cũng đã làm vơi dịu nỗi khổ của chính mình. Một người thật 
sự muốn được hạnh phúc không nên phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Tìm 
hạnh phúc bằng cách lừa đảo, hãm hại kẻ khác là hạ sách bắt chính, vì “7ø 
có thể lừa dối vài người bất cứ khi nào, và tất cả mọi người trong một thời 
gian nào đó, nhưng ta không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi", như 
Abraham Lincoln đã nói. 


Tất cả những ham muốn, khát vọng, những cố găng, nỗ lực của con người 
hầu như đều nhăm vào việc tìm kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng nếu 
quá vị kỷ, tư lợi, người ta có thể dẫm đạp lên hạnh phúc của tha nhân. Và 
khi bị kẻ khác phản ứng không thuận lợi người ta dễ sinh ra bất mãn, nóng 
nảy hoặc hung dữ. Như thế hóa ra khi đi tìm hạnh phúc vô tình lại rước thêm 
phiền lụy. Vì một người không thê có hạnh phúc khi nội tâm chứa đầy bất 
mãn sân hận và lo âu sợ hãi. 


Tuy lòng vị /ña có thể đối trị những phiên não fhô do tính vị kỷ gây ra, 
nhưng để đoạn trừ tận gỗcphiên não vi tế thì cần phải có rí tuệ quản chiếu 
(vipassanä nãng) hay thiền Tứ Niệm Xứ, lẫy thực tại đương xứ làm đối 
tượng giác niệm thì mới có thê rốt ráo thoát khỏi phiền não khổ đau. 


-—-oÚO--- 
PHẬT GIÁO VÀ SỰ THỜ CÚNG 


Khi thấy Phật tử đến chùa lễ bái, hay những nhà sư đang kính cần 
nghiêng mình trước đài sen trong khung cảnh trang nghiêm, tịch mịch đầy 
trầm hương nghi ngút, chắc hăn có người hỏi rằng: Phật tử có cầu nguyện 
hay không? Họ làm gì khi đến chùa? Và thái độ của người Phật tử ra sao đối 
với sự nguyện cầu? 


Trước hết chúng ta phải biết cầu nguyện là gì? Đó là một danh từ có nhiều 
nghĩa. Trong các tôn giáo tin tưởng và thờ phụng Thượng Đề (mà họ tin là 
đẳng tối cao, toàn năng, toàn thiện, toàn tri đã dựng nên thế gian và được coi 
là Đắng Tạo Hóa hay Thủy Tổ của muôn loài), câu nguyện có nghĩa là thỉnh 
cầu ở nơi Ngài một sự chỉ đạo, hộ trì hoặc câu xin Ngài ban cho sức khỏe, 
hạnh phúc, thịnh vượng, bình an và đôi khi xin Ngài tha thứ những tội lỗi đã 
vi phạm. 


Chúng ta có thê nói ngay rằng, vì người Phật tử không tin tưởng nơi thần 
linh hay bất cứ một đắng quyên uy ban phúc giáng họa nào, nên câu nguyện 
cũng không có ý nghĩa như trên. Mặt khác, Phật tử tin tưởng ở nghiệp lực 
theo đó hạnh phúc hay đau khổ đều là kết quả của hành động, lời nói, ý nghĩ 
mà mỗi cá nhân tạo ra có ý thức hay có chủ ý. Đó là một luật tự động vận 
hành chứ không do một ai hướng dẫn, sắp đặt hay an bài. Vì tự động vận 
chuyển theo một luật tắc nhất định nên nó không thể thiên vị, thương tình 
hay tội nghiệp mà tha thứ cho những ai vi phạm. Cũng theo luật này 
(nghiệp) tội lỗi không thể được tha thứ bởi một uy lực bên ngoài, mà chỉ 
được sửa sai bằng tâm hồi đầu hướng thiện. Bởi vì tội lỗi theo Phật giáo 
không phải gây ra do vi phạm hay bất tuân những quy định của một đẳng 
quyên uy nào, mà chính vì tự mình hành động sai lầm qua thân, khâu, ý đưa 
đến ô nhiễm, phiền não và khổ đau cho mình và người. 


Như vậy trong Phật giáo không có cầu nguyện theo nghĩa cầu xin được ban 
ơn, xá tội, vì mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình chứ không ai 
khác về những hành động tội, phước, lành, đữ do mình tạo ra. Thế thì người 
Phật tử làm gì khi đến chùa? Nếu là Phật tử chân chính chắc chắn họ không 
đến chùa chỉ để cầu nguyện gì đó cho mình. 


Chúng ta hãy theo dõi những người Phật tử đến viếng chùa để xem họ hành 
động như thế nào và ý nghĩa hành động ấy ra sao. Trong Phật giáo không ai 
buộc Phật tử phải đến chùa vào một ngày nhất định, họ có thể đến lúc nào họ 
muốn, nhưng phần đông Phật tử đi chùa vào những ngày lễ sám hối, rằm và 
ba mươi, hoặc những ngày trai giới, vì phần lớn quần chúng thích tập thể 
hơn là đơn độc. Họ thường mặc áo trăng, lam hay nâu vì đó là những màu 
sắc tượng trưng cho tỉnh khiết, giản dị và khiêm nhường. Họ đem cả hương, 
đèn, trầm và hoa quả, kính cần đi vào chánh điện, nơi đó một tượng Phật uy 
nghi được tôn trí ở chỗ cao trọng nhất và thành kính dâng những lễ vật lên 
Đức Phật. Hình tượng tự nó không phải là vật thờ cúng mà chỉ là hình ảnh 
tượng trưng cho họ dễ tưởng niệm đến Đức Phật. Thực ra dù có hình tượng 
hay không họ cũng tôn thờ Đức Phật, hình tượng chỉ có tác dụng giúp họ dễ 
chú ý và định tâm hơn. Vì thế, tuy dùng hình tượng để thờ cúng nhưng 
người Phật tử không có thái độ như những tín đồ vái zổ giáo, thờ cúng những 
vật hay những biểu tượng mà họ cho là linh thiêng có thể chứng giám cho 
những lời cầu của họ. Nên đạo Phật không phải là tôn giáo chủ trương thờ 
cúng hình tượng như một số tôn giáo khác. 


Một điểm đáng chú ý nữa là người Phật tử lễ bái tượng Phật không có nghĩa 
là họ tin rằng Đức Phật sau khi nhập diệt vẫn còn hiện diện trên thế gian, để 


thị hiện trong các pho tượng khiến cho các pho tượng này trở nên linh ứng 
có thể hộ trì cho những người lễ bái hay quở phạt những người bất tôn kính 
đối với Ngài. Hình tượng chỉ có thể nhắc nhở lại những hình ảnh sống động 
lúc Đức Phật còn tại thể, như lúc tham thiền nhập định, lúc thành đạo, lúc 
chuyên pháp luân, lúc nhập diệt v.v. khiến cho người Phật tử có cảm tưởng 
như Đức Từ Phụ đang hiện diện để sách tấn họ siêng năng tu tập. Cũng vì 
thế mà việc đắp tượng phải làm thế nào để diễn tả được những đức tính trí 
tuệ và từ bi... của Đức Phật, nếu không hình tượng có thể làm sai lạc trí 
tưởng tưởng của người sơ cơ. 


Mặc dù Đức Phật đã nhập diệt nhưng đời sống và giáo pháp của Ngài vẫn 
còn có một ảnh hưởng lớn lao đối với nhân loại ngày nay, ảnh hưởng đó 
sống động và thực tế đến nỗi người Phật tử có cảm tưởng như Đức Phật còn 
tại thế, có Tigười muốn biến cảm tưởng đó thành sự thật bằng cách cúng cả 
vật thực đến Đức Phật mặc dù họ thừa biết rằng Ngài không thọ dụng. 


Linh động hóa như vậy rất hữu ích và người Phật tử càng vững tin và tính 
tấn trên đường đạo, đồng thời sự thờ cúng càng tăng thêm â ấm cúng và trang 
nghiêm. Đó là một cách để chứng tỏ rằng ảnh hưởng của Đức Phật đối với 
con người mọi thời vẫn mạnh mẽ không kém thời nguyên thủy. 


Theo thông lệ, cúng dường đèn, hương, hoa quả là một hành động tỏ dấu 
kính trọng tôn thờ hay tri ân chứ thực ra những vật cúng dường ấy tự nó 
không có giá trị đặc biệt nào. Đi xa hơn những thông lệ ấy, người Phật tử có 
một thái độ sáng suốt hơn chỉ là thuần hành động thờ cúng. Như khi dâng 
hoa trước đải sen người Phật tử suy nghĩ đến chân tướng vô thường của vạn 
hữu qua bài kệ mà họ thường đọc: 


Dâng hoa cúng đến Phật đà 

Nguyện mau giải thoát sinh, già, khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu. 

Tấm thân tử đại tránh sao điêu tàn. 


Bài kệ trên chứng tỏ người Phật tử khi dâng cúng hay tụng niệm không cầu 
xin được hộ trì hay ban phước, nhưng đến với Đức Phật như người đệ tử 
kính mến bậc đạo sư và nguyện theo gương Ngài để sớm thoát khỏi khổ ải 
trầm luân. 


Chúng ta nên lưu ý đến sự khác biệt giữa thái độ của một tín đồ thờ thần linh 
và một người Phật tử khi họ cùng kính cân nghiêng mình trước giáo chủ của 
họ. Trong khi tín đô thờ thân linh câu xin được ban phước hay cứu rồi, nghĩa 


là đời đời họ muốn làm nô lệ cho thần linh hay thượng để của họ. Người 
Phật tử trái lại, kính cần tôn thờ Đức Phật chỉ vì Ngài là người đã đi trước, là 
người hướng đạo, chứ họ không muốn làm nô lệ Ngài. Họ cũng cố gắng để 
được giải thoát, được chứng ngộ Phật quả như Ngài. Vì vậy tuy tôn kính 
Đức Phật nhưng người Phật tử vẫn được quyền bình đẳng với Ngài trong 
lãnh vực giác ngộ. 


Chúng ta hãy tạm lấy so sánh giữa chế độ dân chủ ngày nay và chế độ quân 
chủ xưa kia để làm thí dụ. Trong chế độ quân chủ mọi người dân là con cái 
hoặc nô lệ của vị đế vương. Họ phải tuân phục mọi phán xét, thưởng phạt 
của vua chúa, vì thế "Quân xử thần tử, thần bất tử bắt trung”. Nhưng trong 
chế độ dân chủ thật sự, mọi người dân đều có quyền bình đăng, dù là tổng 
thống hay thủ tướng cũng là một công dân như bao người khác. Người dân 
kính trọng vị nguyên thủ quốc gia vì vị này thay thế họ đề lãnh đạo, để lo 
việc chung. Và tất cả mọi người dân đều có thê trở thành nhà lãnh đạo nếu 
họ có đủ tài, đủ đức và những điều kiện cần thiết để trở thành vị nguyên thủ. 


Bình đăng và dân chủ hơn, Đức Phật dạy rằng: Không nên tôn kính Ngài 
bằng cách cúng dường lễ bái. Dù cúng dường băng những trân châu quý báu 
cũng không phải là cách tôn kính cao thượng. Phải thực hành theo pháp mà 
Ngài đã chứng ngộ và chỉ bày để sớm được giải thoát và đạt đến quả vị như 
Ngài. 


Thật hiếm có một vị giáo chủ nào lại không muốn được tôn trọng và chỉ 
muốn học trò sớm ngang hàng với mình. Người Phật tử chân chính hắn phải 
biết như vậy để không phụ lòng từ ái của Đức Phật, không có chấp vào 
những hình thức lễ bái mà phải tự tu sửa hầu một ngày kia được giải thoát 
như Ngài. 


Tóm lại, tất cả mọi hình thức thờ cúng tưởng niệm của người Phật tử không 
phải đê câu xin Đức Phật cứu vớt mà chỉ có mục đích tôn kính và tự nguyện 
noi gương Ngài đê hoàn thành sứ mạng tự giác giác tha. 


-—-o00--- 
ĐẠO LÝ VỀ NGHIỆP 
Trong bài này chúng ta chỉ trình bày một cách tổng quát về lý nghiệp 
báo đã được dạy trong kinh điên, chứ không có cao vọng phân tách hay 


chứng minh cho triết lý cao siêu đó. Chúng ta đặc biệt đề cập đến nghiệp lý 
trong nhà Phật với mục đích phân biệt với những quan điểm khác về nghiệp 


của các nhà tư tưởng phi Phật giáo ngay trong thời Đức Phật hay mãi vỀ sau. 
Thật vậy, cân ghi nhận một sự khác biệt lớn lao vê nghiệp lý giữa Phật giáo, 
An Độ giáo, Bà-La-Môn giáo, Bái Hỏa giáo và đạo 47Tvaka. 


Nhiều người lầm tưởng ñgiiệp là triết lý chung cho hầu hết các tôn giáo 
Đông phương, nhưng thực ra chủ trương và lý giải của họ có ít nhiều sai 
khác, hoặc có khi cũng khác biệt hoàn toàn. Một sô học giả Tây phương ngộ 
nhận cho rằng nghiệp đồng nghĩa với thuyết định mệnh. Trong khi một số 
khác chủ trương nghiệp mang sắc thái xã hội học và sinh vật học. Sở dĩ có 
những ngộ nhận như thế vì người ta chỉ đọc qua một số sách báo nói về 
nghiệp mà không nghiên cứu giáo lý chính thống được truyền bá qua kinh 
điển nguyên thủy của Phật Giáo. 


Trước hết chúng ta phải định nghĩa thế nào là nghiệp, vì đó là mẫu chốt giúp 
chúng ta phân biệt được nghiệp lý theo nhà Phật và theo các giáo lý khác. 
Định nghĩa được tìm thấy trong văn học tiền Phật giáo thì nghiệp dùng để 
chỉ các nghi lễ tôn giáo, hay bổn phận của mỗi cá nhân trong xã hội. Chúng 
ta đọc thấy câu sau đây trong /sử Upanisad: "Kurvanne veha karmäni 
JÙvisecchatam samah" (hãy đề cho con người ước vọng sống lâu trăm tuổi 
và thi hành bốn phận trong xã hội) điều này chứng tỏ răng chữ &ørma dùng 
với nghĩa bổn phận hay nghiệp vụ. 


Trong kinh điển Pj¡ Phật Giáo Nguyên Thủy, chữ &mna cũng được dùng 
với nghĩa nghiệp vụhay nghề nghiệp khác nhau của mọi người. Từ 
ngữ anavajjãni kammäni được Đức Phật dùng trong kinh Mangala sua để 
nhắc nhở chúng ta nên làm những nghề nghiệp hợp với đạo đức, tức là ám 
chỉ chánh mạng chứ không phải chánh nghiệp. Như thế về phương diện nầy 
chữ nghiệp trong Phật giáo và trong văn học trước Phật giáo được xem là 
đồng nghĩa. 


Tuy nhiên, nghiệp (kamng) có một nghĩa chuyên môn đặc biệt chỉ được đề 
cập trong văn học Phật giáo mà thôi. Đức Phật dạy: “Cefanaham bhikkhave 
kammam vadami" (này chư tỳ kheo, Như Lai nói rằng + fác chính là 
nghiệp). Định nghĩa này rất phố thông và bất cứ ai nghiên cứu kinh 
điển Pzi¡ đều biết đến. Như vậy, nghiệp ở đây được dùng đề chỉ những hành 
động cố ý hayhành động có chủ ý mà thuật ngữ Abhidhamma gọi là tư tâm 
sở hay #ø? tác (cetana). Những hành động này có thể là 0hiện hay bất 
thiện, khi thực hiện qua thân gọi là /hân nghiệp, qua khẩu gọi làkhẩu 
nghiệp, qua ý gọi là ý nghiệp. 


Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành động thiện 
hay ác này, dù kết quả đó tốt hay xấu, vui hay khổ. Nghiệp quả này có thê 
xuất hiện trong kiếp sống hiện tại, kiếp kế cận hay bất cứ kiếp sống nào 
trong tương lai tùy theo tiềm lực của chúng. Cũng có khi nghiệp quả trở 
thàmh vô hiệu, vì chúng quá yếu ớt, không có đủ điều kiện, hay nói theo 
danh từ chuyên môn là không đủ duyên để hiện khởi. 


Thật ra, nếu chúng ta nghiên cứu sâu xa hơn, thì sẽ thấy rằng ứ ứác 
(cetanđ) chỉ là điêu kiện cân chứ chưa đủ đê tạo nghiệp trừ phi đó là ý 
nghiệp thuân túy. Vì có rât nhiêu nghiệp cân đên sự hô trợ của thân và khâu. 


Ví dụ như một người chưa thể bị ghép tội sát nhân khi anh ta mới có ý định 
đó. Vì vậy trong Atthasàlim phân định rât rõ ràng 5 điêu kiện hội đủ đê 
phạm tội sát sinh: 


1) Người hay vật có thức tánh (còn sống). 

2) Biết răng người hay vật ây còn sống. 

3) Có ý muôn sát hại. 

4) Có gắng sát hại. 

5) Người hay vật ấy chết do hành động cố sát. 


Như vậy chỉ đơn thuần một điều kiện thứ ba, tức là mới có ý định, chưa đủ 
đê buộc tội sát sinh. Tuy nhiên điêu kiện thứ ba là điêu kiện chủ yêu, không 
có nó không thê gọi là nghiệp. 


Ví dụ một hành động vô ý có thể gây nên một án mạng, thì đó không phải là 
tội cố sát, mà chỉ có tội ngộ sát thôi. Những nghiệp biểu hiện qua khẩu cũng 
vậy, phải đòi hỏi những điều kiện tương tự mới thành tựu được. Nói một 
cách văn tắt, nghiệp được dùng trong Phật giáo để chỉ những hành động có ý 
qua thân, khẩu, hay ý và được phẩm định giá trị thiện ác tùy theo nhân quả 
của chúng. 


Nhiều người khi nghiên cứu Phật học thường cho rằng nghiệp lý xuất xứ từ 
kinhCữlakammavibhanga. Trong bài kinh này Đức Phật có đề cập đến 
nghiệp lý để làm tăng trưởng đức tin của hàng tứ chúng, nhưng thật ra đó 
chưa phải là bài kinh chính đề cập đến đạo lý này. 


Trong kinh Cilakammavibhanga, một thanh niên Bà-la-môn đến yết kiến 
Đức Phật và yêu câu Ngài giải thích tại sao trong nhân loại có người yêu tử, 
người sống lâu, có người bịnh hoạn, người mạnh khỏe, có người xâu xa, kẻ 
xinh đẹp, người nghèo hèn, kẻ sang giàu, có người địa vị cao trọng, kẻ lại 


khốn khổ bần cùng...; nguyên nhân nảo khiến cho có sự bất bình đăng như 
thế giữa con người với con người trong xã hội. Đức Phật nhân đó trả lời 
rằng: "Chúng sanh thọ lãnh báo ứng của nghiệp mà họ đã tạo tác và chính 
vì nghiệp bảo nay mà có sự bất bình đẳng giữa tất cả chúng sanh". 


Maurice Maeterlinek, một văn sĩ nói: "Chứng fa hãy trở lại với thuyết 
nghiệp báo tái sanh, vì không thể có cải gì cao đẹp hơn, công bình hơn và 
đạo đức hơn. Cũng không có một thuyết lý nào đáng tin hơn. Tự nó cũng ẩu 
chứng mình tất cả những bắt đông về thể xác, tri thức và cả những bắt công 
xã hội, những sự thiên lệch ghê tởm của số phán”. Giáo sư Allan 
G.Widgerry Standon, giảng sư triết môn thần học tại đại học đường 
Cambridge và sau này là giảng sư triết học đại học Duke ở Mỹ cũng đã 
nói: "Chắc chắn là con người sinh ra trong những điễu kiện bất đồng của 
mỗi người trong kiếp quả khứ qua định luật nghiệp báo". 


Nhiều người dùng những phương pháp luận lý như quy nạp, diễn dịch, loại 
suy, tam đoạn luận, song quan luận v.v để tìm hiểu triết lý nghiệp báo, 
nhưng vấn đề nghiệp báo không hoản toàn thuộc lĩnh vực lý trí hay triết học 
thuần tuý. Lý trí có thể giúp chúng ta thoát khỏi mê tín nhờ đó chúng ta tiếp 
cận được với đạo lý này. Tuy nhiên, lý trí chỉ có thê øiểu tính hợp lý (logic) 
của vấn đề một cách khái quát, chứ không thê /iểu chứng được chiều sâu và 
thực của nó. Do đó Đức Phật dạy răng: “Kammavipako acinteyyo” (nghiệp 
và quả của nghiệp là không thể nghĩ bàn). Như vậy, bước đầu chúng ta có 
thể sử dụng lý trí đề nghiên cứu học hỏi, rồi tư duy, tìm hiểu và cuối cùng 
phải thể nghiệm qua trực giác và thân chứng thì mới giác ngộ được chân lý 
nây một cách sâu sắc và trung thực. 


Dẫu sao chúng ta cũng có thể chứng kiến được sự thật hiển nhiên là có sự 
thiên lệch rõ rệt trong xã hội loài người nói riêng và chúng sanh nói chung. 
Và khi đạo Phật đã minh chứng được nguyên nhân của sự bất đồng thì cũng 
có thể giúp chúng ta san bằng những bất đồng đó nếu như mọi người biết 
cùng nhau cải thiện hành nghiệp của mình. Thật vậy, những bất công trong 
xã hội có thể san băng, hay giảm thiêu. Về phương diện kinh tế, nếu được 
cải tạo khéo léo thì trật tự xã hội sẽ ôn định, con người có thê sống lâu hơn, 
mạnh khỏe hơn, những sự chênh lệch về vật chất được giảm thiêu để đưa xã 
hội đến chỗ tương đối bình đắng hơn. Về phương diện tinh thần, sự bắt đồng 
gây nên do mức độ tham lam, sân hận và sĩ mê nhiều hay ít. Vì vậy muốn 
san bằng những bất đồng về tinh thần thì phải tiêu diệt tham, sân, si bằng 
những đức tính bố thí, từ bi và trí tuệ. 


Thông suốt được tác động vận hành nhân quả của nghiệp tức là đã đắc đệ 
nhị mình (dutiya vử7a)trong tam mình (tiso vjj4): Túc mạng mình, sinh tử 
mình hay thiên nhãn minh và lậu tận mỉnh mà đức Phật đã chứng ngộ trong 
đêm thành đạo. Khi ấy tâm của Ngài nghiêm tịnh, thanh khiết, vô nhiễm, 
thoát ly khỏi các lậu hoặc, nhu nhuyến, thích ứng, chánh trực và tự tại. Ngài 
chuyên chú vào hiện tượng sinh tử của chúng sanh và với thiên nhãn thuần 
tịnh Ngài thấy chúng sanh có kẻ cao thượng người thấp hèn, kẻ xinh đẹp 
người xấu xa, kẻ hạnh phúc người khốn khổ, sinh sinh tử tử tùy theo nghiệp 
lực của họ. 


Trong kinh M⁄ahäsihanada Đức Phật nói đến sự chứng ngộ của Ngài như là 
một cuộc thử nghiệm khoa học: “Có năm con đường gọi là ngũ đạo đó là 
gì? Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người và trời. Như Lai biết rõ những cõi 
địa ngục hay những loại nghiệp nào đưa vào cảnh giới khổ đau này sau khi 
chết. Nây Säriputa, Như Lai biết rõ tâm của mỗi chúng sanh trong đó, 
chúng sanh nào vì hành động như thế nào, tạo những nghiệp nhân như thể 
nào, rồi bị sanh vào địa ngục như thế nào sau khi thân hoại mệnh chung. 
Rồi với tâm thanh tịnh, sáng suốt và siêu việt, Như Lai thấy chúng sanh ấy 
đọa vào địa ngục chịu nhiễu đau khổ. Giống như có một người mệt lã, kiệt 
lực đang khấp khểnh tiễn đến một hẳm lửa cháy ngùn ngụt, một người khác 
chứng kiến tận mắt cảnh đó, tự nhủ rằng: 'Chắc chắn người này sẽ sa chân 
vào hẳm lửa. Rồi quả nhiên sau đó thấy người kia rơi vào hẳm lửa và chịu 
nhiễu đau khổ. Chúng sanh sinh vào cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ cũng chịu 
nhiễu bất hạnh tương tự. Còn chúng sanh sinh vào cỗi người tương đối sống 
hạnh phúc hơn, và chúng sanh sinh vào cõi trời được hưởng nhiễu an lạc ". 


Trong kinh Mahakammavibhanga, Đức Phật dạy răng, có một vài vị đạo sĩ 
nhờ tinh tấn, chánh niệm đã đắc được định lực. Với nhãn quan siêu phàm, 
sáng suốt vị ấy thấy một người bất thiện sau khi thân hoại mạng chung vần 
tái sanh vào cảnh giới an lạc hơn. Đạo sĩ ấy nghĩ răng: "Không có nghiệp bất 
thiện cũng không có quả của nghiệp bắt thiện, mọi người dù họ hành động 
bất thiện hay không khi mạng chung vẫn được tái sanh vào lạc cảnh". Đức 
Phật không đồng ý với quan điểm đó. Đành rằng có thê có chúng sanh mặc 
dù hành động bất thiện, sau khi thân hoại mạng chung vẫn được sanh vào 
cảnh giới an lạc. Nhưng đó là vì trong những kiếp xa xưa họ đã tạo nhiều 
thiện nghiệp. Thêm vào đó trong giờ lâm chung người ấy giữ được tâm niệm 
chân chính. 


Sự sai lâm của các đạo sĩ nây là do họ chỉ thây được một vài kiêp sông của 
một chúng sanh nào đó chứ không thông suôt được toàn diện hiện tượng 


phức tạp của dòng nhân quả nghiệp báo. Hơn nữa, sự vận hành của dòng 
nghiệp báo chỉ là một trường hợp đặc biệt của nguyên lý nhân quả trong đó 
gôm những định luật vê các lĩnh vực sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lý. 


Định luật nghiệp báo còn được gọi là luật nhân quả của hành động thiện hay 
bất thiện. Theo Phật giáo, nghiệp báo không phải là định mệnh. vì vậy định 
luật nghiệp báo không có định mà thường được xem như là những khuynh 
hướng. Theo kinh C/lakammavibhanga thì thường một nghiệp nhân thiện có 
khuynh hướng đem lại một nghiệp quả lành, một nghiệp nhân bắt thiện có 
khuynh hướng đưa đến một nghiệp quả đữ. 


Nếu phân tích chi tiết hơn chúng ta thấy nghiệp được phân loại theo bốn 
cách: 


1. VẺ PHƯƠNG DIỆN CÔNG TÁC có bôn loại nghiệp: 
g) Sinh nghiệp (anaka-kqmma): 


Là nghiệp lực chi phối sự tái sinh. Thức tái sinh (pa/sandhi vinnãna) bị chỉ 
phối bởi nghiệp này, và danh uân (n0ãma khandha), sắc uân (rũpa khandha) 
đầu tiên tùy thuộc vào sinh nghiệp này. Sinh nghiệp cũng trải dài suốt kiếp 
sống của một chúng sanh từ khi sinh ra cho đến chết. Ví dụ do sinh nghiệp 
mà một chúng sinh tái sinh trong một kiếp làm người, chư thiên hay loài thú. 


b) Trì nghiệp (upatthambhaka-kamma): 


Là nghiệp lực duy trì sự sinh tồn hay thọ mạng của một chúng sanh từ khi 
mới sinh cho đến lâm chung. Ví dụ, thiện trì nghiệp giúp cho một người 
được hưởng hạnh phúc và bất thiện trì nghiệp làm cho đời sống người ấy 
đau khổ trong kiếp sống của họ. Nếu không có trì nghiệp một chúng sinh có 
thê chết ngay từ lúc mới sinh. 


c) Chướng nghiệp (HpapIlaka-kqaHmmd): 

Khác với trì nghiệp, chướng nghiệp làm trở ngại sinh nghiệp khiến cho đời 
sông đang bình thường bông gặp khó khăn. Ví dụ một người đang mạnh 
khoẻ bông gặp tai nạn trở nên tàn tật, hoặc một người đang thông thái thê mà 


sau một cơn bệnh bỗng trở nên khù khờ đại dột. 


d) Đoạn nghiệp (upaghatakq-kqamma): 


Nghiệp nầy có khả năng cắt đứt sinh nghiệp. Ví dụ như một vị tổng thống 
đang sông rât an lành hạnh phúc bông bị ám sát chêt một cách ngờ. Người ta 
thường gọi đó là bât đặc kỳ tử. 


Bất đắc kỳ tử không phải do định mệnh hay số phận, cũng không phải oan 
uông mà chính vì đoạn nghiệp của một người quá mạnh khiên cho kiêp sông 
bị đứt đoạn nữa chừng. 


-—-o00--- 
2. VỀ PHƯƠNG DIỆN NĂNG LỤC CỦA QUÁ BÁO có bốn loại nghiệp: 
g) Cực trọng nghiệp (garuka-kqmmad): 


Là nghiệp lực rất mạnh, nếu là nghiệp ác cực mạnh như giết cha, giết mẹ, 
giết Arahán, chia rẽ Tăng hoặc gây thương tích cho Đức Phật thì sẽ sa đọa 
vào địa ngục vô gián nên còn gọi là vô gián nghiệp. Nếu là nghiệp thiện cực 
mạnh như đắc được các bậc thiền định thì được sinh lên các cõi trời hữu sắc 
hoặc vô sắc. 


b) Cận tử nghiệp (äsannaka-kqmmad): 


Là nghiệp tạo lúc lâm chung. Nghiệp này có thê là hành động, lời nói, ý nghĩ 
hay là phản ứng của tâm khi nhớ lại những nghiệp đã làm lúc sanh tiền ngay 
trong giây phút hấp hồi. Có 3 hiện tượng xuất hiện trong giờ phút lâm chung 
là: 


- Nghiệp (kamma): người đang hấp hối có thê thấy lại một nghiệp nào đó đã 
làm trong lúc sinh tiền, như người hung ác có thể thấy lại hành động sát hại 
của mình, người lương thiện có thể thấy hành động bố thí... 


- Nghiệp tướng (kammanimiffa): lúc lâm chung người ta có thê thấy một 
vài chỉ tiết nổi bật nào đó trong nghiệp đã làm, như người sát sinh thường 
thấy vũ khí hoặc máu me, người có tín tâm thường thấy điện thờ hoặc trầm 
hương nghi ngút... 


- Thú tướng (gatinimiffa): người sắp chết có thể thấy trước cảnh giới mà 
người ây sẽ tái sinh vào. Như người thường làm phước thiện sẽ thấy cõi chư 
thiên, trái lại người thường làm điều ác sẽ thấy cảnh địa ngục. 
Chữ (hú (gafi) ở đầy có nghĩa là hướng ởi tái sinh. 7Ö⁄ên thú (sugari) là 


hướng các cõi thiện như cõi trời, người. 4c /hú (duggaf¡) là hướng các cối ác 
như cõi ngạ quỉ, súc sanh. 


Cận tử nghiệp rất quan trọng trong việc tái sinh, một người có thê làm nhiều 
việc thiện nhưng ngay khi chết nhớ lại một điều ác nào đó rồi sanh vào cảnh 
khổ. Trái lại một người làm nhiều điều ác nhưng lúc lâm chung giữ được 
tâm niệm lành thì vẫn được sanh vào nhàn cảnh. Tuy nhiên những hành 
động thiện hay ác kia vẫn phải trả quả sau đó hoặc được tích trữ cho đến khi 
đủ duyên sẽ trồ quả bất cứ lúc nào. 


c) Tập quán nghiệp (ñcinnda-kanund): 


Là nghiệp thường tạo tác trong đời sống hàng ngày của chúng ta và nó đã trở 
thành tập quán. Nghiệp nây có thê thiện hoặc bát thiện. Bắt thiện như người 
đồ tế có thói quen sát sanh, người ác khẩu có thói quen chưởi mắng. Thiện 
như người tu hành có thói quen niệm Phật, nhà từ thiện có thói quen ban 
phát. Do đó, nếu là tập quán bắt thiện dù nhẹ cũng rất nguy hiểm cho sự tiến 
hoá. Trái lại nêu là tập quán thiện thì dù nhỏ cũng đem lại nhiều kết quả lợi 
ích. 


d) Tích lũy nghiệp (katattH-kqHm1md): 


Là những nghiệp lực còn ứàng frữ trong vô thức (bhavanga) chưa đến lúc trổ 
quả vì chưa hội đủcơ đuyên hay điễu kiện thuận tiện. Chính vì nghiệp nầy 
chưa trả quả mà nhiều người nghĩ răng kẻ làm ác không bị quả báo. Câu 
nói: "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàn bất báo, thời thần vị 
đáo "(thiện ác đều có bảo ứng, nếu chưa bảo ứng chỉ là do thời giờ chưa 
đến) có thê giải thích được điều nây. 


3. VỀ PHƯƠNG DIỆN THỜI GIAN BẢO ỨNG nghiệp được chia làm bốn 
loại: 


g) Hiện báo nghiệp (ditthadhamumavedanyd-kaHmma): 


Là những nghiệp có hậu quả ngay trong kiếp hiện tại. Như một người biển 
lận công quiỉ bị tịch biên tài sản, hay một kẻ sát nhân bị bắn chết tại hiện 
trường. Tuy vậy cũng khó nói được chính xác nghiệp nào có quả hiện tại vì 
đôi khi đó là quả của nghiệp quá khứ do duyên tương đồng mà trổ quả chứ 
không phải là quả của nghiệp hiện tại. Điều nây cần chiêm nghiệm kỹ băng 
trực giác để cảm nhận hơn là phán đoán bằng lý luận. 


b) Sanh báo nghiệp (HupapajJjavedanTya-kqmmaq): 


Là những nghiệp đem lại hậu quả ngay trong kiếp sau. Như một người kiếp 
nây thường bồ thí cúng dường kiếp, sau sinh ra được giàu sang tôn quí, trải 
lại một người trộm cắp gian xảo kiếp sau bị khốn khổ nghẻo hèn. Tích xưa 
có một người tỳ nữ vừa mới dâng cúng Đức Phật một cành hoa mướp với 
tâm vô cùng hoan hỷ thì trên đường về bị bò húc chết, ngay khi đó được sinh 
làm tiên nữ trên cõi trời với dung sắc tuyệt mỹ không vị tiên nữ nào sánh 
kịp. Đó là sanh báo nghiệp. 


c) Hậu báo nghiệp (Aparäpariya vedanTya-kqamma): 


Nếu nghiệp chưa được trả quả trong kiếp hiện tại hay trong. kiếp kế cận, thì 
sẽ cho quả trong bất cứ một kiếp nào về sau khi hội đủ điều kiện. Đôi khi 
một nghiệp đã được trả quả trong hiện tại hoặc kiếp sau nhưng dư âm của nó 
vẫn còn gây hậu quả trong nhiều kiếp sau đó cũng gọi là hậu báo nghiệp. 
Trong trường hợp một người lương thiện nhưng khi lâm chung vì một 
chướng duyên đã khởi tâm bất thiện, do cận tử nghiệp đó phải tái sanh vào 
cõi khô trong kiếp sau, vì vậy những nghiệp lành của người nầy trở thành 
hậu báo nghiệp. Trái lại một người thường tạo nghiệp bất thiện nhưng khi 
lâm chung nhờ một thiện duyên đã khởi tâm lành có thê tái sanh vào nhàn 
cảnh nên những nghiệp ác của người ấy sẽ trổ quả trong những kiếp bất định 
VỀ sau. 


Đó là lý do tại sao một vài đạo sĩ khi thấy một chúng sinh làm ác sau khi 
thân hoại mạng chung vẫn được sinh vào nhàn cảnh và kết luận răng không 
có kết quả của hành động thiện ác. Thật ra, vì họ chỉ thấy được một vài kiếp 
sông chứ chưa chứng kiến được toàn diện hiện tượng nhân quả nghiệp báo. 


e) Vô hiệu nghiệp (ahosikqmma): 


Là những nghiệp đáng lý có kết quả trong kiếp hiện tại hay kiếp sau, nhưng 
không hội đủ điều kiện để trổ quả nên trở thành vô hiệu. Ví dụ một vị thánh 
A-na-hàm sau khi viên tịch sinh lên cõi trời sắc giới rồi từ đó đắc quả A-la- 
hán, và sẽ nhập diệt tại đó chứ không trở lại cõi người, nên dĩ nhiên là những 
nghiệp chưa kịp trả quả trở thành vô hiệu. Nhất là trường hợp Đức Phật và 
các vị Arahán, những nghiệp lực yếu ớt còn dư sót không chi phối được các 
Ngài. 


4. VỀ PHƯƠNG DIỆN CẢNH GIỚI nghiệp cũng được chia làm 4 loại: 


a) Dục giới bắt thiện nghiệp (kãmãvacara akusala-kamma): 


Là những nghiệp tạo tác với tâm bắt thiện ở cõi dục nên trả quả trong bốn ác 
đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la hoặc làm người trong tình trạng bất 
hạnh. Đó là những nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói chia rẽ, 
nói lời ác, nói vô ích, tham lam, sân hận và tà kiến. 


b) Dục giới thiện nghiệp (kãmãvacara-kusala-kamma): 


Là những nghiệp tạo tác với tâm thiện ở cõi dục nên trả quả ở sáu cõi trời 
dục giới, ở đó được hưởng đời sống an lạc dưới hình thức chư thiên, hoặc trả 
quả làm người được sống hạnh phúc. Những nghiệp này là phóng sanh, bố 
thí, tiết dục, chân thật, nói hòa hợp, nói ái ngữ, nói hữu ích, không tham, 
không sân và chánh kiến. 


c) Sắc giới thiện nghiệp (ripävacara-kusala-kamma): 


Là thiện nghiệp thuộc các bậc thiên định hữu sắc, như những người đắc từ 
sơ thiền đến tứ thiền hữu sắc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được hưởng 
quả trong mười sáu cõi sắc giới thiên. Ở đó phạm chúng sống tất an tịnh, 
tạm thời không bị các nhân tham, sân và sĩ chi phối. 


Vô sắc giới thiện nghiệp (aripãvacara-kusala-kaimma): 


Là thiện nghiệp thuộc các bậc thiên định vô sắc, như những người đắc thiền 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, sau khi lìa cõi dục được sinh lên bốn cõi vô sắc giới thiên, trong đó đời 
sông rất vi tế, thanh tịnh và tự tại, các vị chư thiên ở đó sống rất lâu nhưng 
đến khi quả báo không còn hiệu lực, họ cũng phải trở lại dục giới chịu 
những quả vui khổ họ đã tạo trước kia. 


-—-Oo0O--- 


Như vậy nghiệp là một định luật nhân quả công băng, trong đó có tự 
do và trách nhiệm, khác hắn với thuyết định mệnh cho răng con người phải 
chịu số phận mà tạo hoá đã định sẵn, họ không có quyên tự do quyết định 
vận mệnh của mình. Và dĩ nhiên như thế con người không cần phải chịu 
trách nhiệm về mọi hành động cá nhân, vì trách nhiệm đó đã có Trời Đất 
gánh vác. 


Nếu nói rằng đạo Phật không nêu cao nhân vị thì quả thật quá sai lầm vì 
trong nghiệp lý con người được hoàn toàn tự do hành động và chịu trách 
nhiệm về sự tự do của mình. Trái lại, chính thuyết thiên mệnh mới xem 
thường nhân vị con người, vì theo đó con người phải luôn luôn tuân thủ 
thiên ý nếu không sẽ bị trừng phạt, chứ không có quyên tự quyết. Nếu được 
quyết định thì cũng phải thuận theo thiên ý nên con người không bao giờ 
được bình đẳng với Trời Đất. Đạo Phật không những tôn trọng nhân vị mà 
còn cô gắng nâng nhân vị đó lên Phật vị một cách hoàn toàn bình đăng. 


Chúng ta đã định nghĩa, phân loại các phương diện khác nhau của nghiệp, 
một thực kiện luôn có mặt trong đời sống mà mỗi người có thể tự mình quan 
sát, chiêm nghiệm, trực nhận hàng ngày. Bây giờ để phân biệt những điểm 
đồng dị, chúng ta hãy so sánh chữ nghiệp được dùng trong Phật giáo và 
trong các tôn giáo khác. 

Trước hết, chúng ta hãy so sánh với chủ trương của đạo Jain, theo đó con 
người không thê phát triển đức dục và trí dục nếu chưa trả hết tất cả những 
hậu quả bất thiện của tiền nghiệp. Vì vậy tôn giáo này dạy tín đồ phải thực 
hành khổ hạnh để sớm được thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi mà họ đã làm 
trong những kiếp quá khứ. Mặt khác, đạo Jain chủ trương khác hăn với Phật 
giáo răng giá trị hành động đạo đức tùy thuộc vào thân hơn là ý. 

Trong kinh Digha Nikãya có ghì lại trường hợp một vị đạo sĩ, thuộc đạo Jain 
mà thời đó gọi là Nigantha, đến yết kiến Đức Phật. Sau đây là một mẫu đối 
thoại trong Trường Bộ Kinh: 

"Khi đạo sĩ Dïghã chào hỏi Đức Thế Tôn và an tọa, Đức Phật hỏi đạo sĩ: 


- Nầy đạo sĩ, trong đạo Nigantha, vị giáo chủ NZ/apuita dạy có bao nhiêu 
loại nghiệp? 


- Bạch đức Gotama, trong đạo của chúng tôi, vị giáo chủ N4đ/apuíía không 
hề nói đến cái nghiệp nhưng chỉ dạy về cái tội mà thôi. 


- Vậy có bao nhiêu thứ tội? 
- Bạch Ngài, tội có ba loại: tội do thân, do khâu và do ý. 
- Trong ba tội ấy tội nào nặng hơn hết? 


- Bạch Ngài, chính tội của thân nặng hơn cả. 


Sau khi xác nhận ba lần như thế, đạo sĩ 2ïeha hỏi lại Đức Phật: 
- Bạch đức Gotama, còn theo giáo pháp của Ngài có mấy thứ tội? 


- Nây đạo sĩ, trong giáo pháp của Như Lai không hề nói đến tội, nhưng chỉ 
nói về nghiệp mà thôi. 


- Bạch Ngài, vậy có bao nhiêu thứ nghiệp? 

- Nghiệp cũng có ba loại: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. 
- Bạch Ngài, trong ba loại nghiệp ấy, loại nào quan trọng nhất? 
- Này đạo sĩ, chính ý „ghiệp là quan trọng nhất". 


Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy chủ trương về nghiệp giữa Phật giáo và 
đạo Jain không hoàn toản giỗng nhau. Phật giáo xem hành động có chủ 
ÿ mới tạo nghiệp, một đàng cho rằng dù vô tình hay có ý vẫn có giá trị thiện 
ác như nhau. Hai quan điểm như thế không thẻ bị đồng hóa được. 


Một chủ trương khác của giáo phái khổ hạnh 477/#a cho rằng tất cả những 
hành động cũng như những kinh nghiệm hiện tại hoàn toàn bị chỉ phối bởi 
tiền nghiệp. Trong khi đó đạo Phật không chấp. nhận thuyết tiền định và xem 
nghiệp quá khứ chỉ là một trong những yếu tố chi phối đời sống hay kinh 
nghiệm vui khổ của con người mà thôi. Theo đạo Phật, con người không 
phải sống tùy thuộc hoàn toàn vào nghiệp quá khứ mà chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố khác nhau: 


- Yếu tô ngoại giới: như điều kiện thời tiết, ảnh hưởng của vị trí, phương 
hướng, cũng như những tình trạng xã hội... 


- Yêu tô vật lý: là những điêu kiện vật chât, những ảnh hưởng của hiện tượng 
vật lý. 
- Yêu fô sinh lý: là điêu kiện câu tạo, vận chuyên và tiên hóa của cơ thê, kê 


cả luật đi truyền. 


- Yếu tô tâm lý: là những quy luật câu tạo và vận hành tự nhiên của tâm như 
thây, nghe..., biệt, tình cảm, lý trí v.v. 


- Yếu tô nghiệp lý: tức là nguyên lý nhân quả của hành động cố ý như chúng 
ta đã định nghĩa và phân loại ở trên. 


Như vậy đời sống con người phối hợp bởi nhiều yếu tố và ảnh hưởng bởi 
nhiều môi trường chứ không hoàn toàn do nghiệp quá khứ của mình (sayari 
katarh), không do quyết định độc đoán của một ngoại nhân nào (parzh 
kafam), cũng không ngẫu nhiên mà có (ađhicca samupanna). Con người 
cũng như vạn hữu đều hình thành bởi nhiều nhân duyên (øaficca 
samuppanna). Nêu chúng ta hiểu rõ tất cả những điều kiện đó thì có thê sống 
hài hòa với thiên nhiên, làm chủ chính mình đề đạt đến chỗ tự tại vô ngại. 


Đạo Phật nhăm mục đích căt đứt mọi điêu kiện ràng buộc con người đê đưa 
đên vô điêu kiện (unconditioned) tức là Niêt-bàn, là giải thoát. 


Cuỗi cùng chúng ta so sánh với (huyết định mệnh (ƒatalism) và thuyết di 
truyền (heredift)). 


Như chúng ta đã đề cập trước đây, sự liên quan nhân quả của nghiệp báo 
khác hăn với thuyết định mệnh, vì nghiệp không phải là yêu tố duy nhất, độc 
đoán chi phối đời sống con người và chúng ta có thể tiêu diệt hay chuyển 
hóa nghiệp cùng với những điều kiện khác đề vươn lên. 


Theo kinh điển Bà-la-môn, mọi hành động của con người đều bị chi phối bởi 
thiên nhiên (øza#z¡) và thiên nhiên lại được Đắng Phạm Thiên an bài định 
đoạt. Bởi thê con người đành phải bó tay trước sô phận mà tạo hóa đã định 
săn, hoặc phải cúng tế để cầu xin được gia ân, ban phúc. 


Chắc hắn là con người không chịu nổi số phận quá đen tối của mình mà tự 
hỏi không biết ai đã trao cho tạo hóa cái thứ quyền năng độc đoán, bất công 
như thế. Vì sao tạo hóa lại định số phận mỗi người một khác. Nếu Đắng Tạo 
Hóa toàn năng thì không toàn thiện, vì Ngài có thể tạo ra muôn loài nhưng 
lại không bình đăng nên đã để cho có một sự chênh lệch quá lớn lao giữa 
giàu nghèo, sang hèn, vui khổ... 


Dĩ nhiên con người có quyền đưa ra những vấn nạn hữu lý đó. Vì không lý 
gì, trong cái thời mà con người đã ý thức được chủ quyền và nhân bản lại bị 
cưỡng bách phải chịu quy phục trước một Đắng Tạo Hoá chuyên chế hoàn 
toàn không do họ ủy quyên. 


Theo đạo Phật, thì con người là thượng đế của chính mình chứ không ai 
khác (4#aãhi attano nãtho, ko hỉ nãtho parosiyđ). Vì tầt cả các điêu kiện, kê 


cả nghiệp đều có thê tự mình sửa đôi được. Bởi thế, hạnh phúc hay đau khổ 
đêu do môi cá nhân tạo lây cho mình. Được tự do hay nô lệ tùy thuộc ở chô 
con người làm chủ hay bị các điêu kiện làm chủ. 


Về luật di truyền, mặc dù đạo Phật nhìn nhận rằng luật di truyền có ảnh 
hưởng đến đời sông con người, nhưng di truyền không phải là một yếu tố 
quyết định duy nhất như một sô nhà tư tưởng hay khoa học gia chủ trương. 
Di truyền và nghiệp là yếu tố khác nhau trong điều kiện tạo thành đời sống 

con người: Di truyền thuộc về điều kiện sinh lý (bỤa niyãmg) trong khi 
nghiệp đặt căn bản trên ý chí (ce/ana). Một người có thê có một đặc tính thê 
chất nào đó từ cha mẹ di truyền lại nhưng chính nghiệp lực do anh ta tạo ra 
có ái lực đối với đặc tính đó, sự tương ứng nảy gọi là nhân duyên tương 
khởi. 


Trong trường hợp tính tình thì nguồn gốc dường như không phải là di truyền 
mà là nghiệp lực hay những điều kiện xã hội. Hai đứa con song sinh ít khi có 
tính tình giống nhau và nêu chúng được đặt trong những điều kiện xã hội 
khác nhau thì tính tình lại càng biến đổi. Xem thế yếu tố di truyền không 
phải là yếu tố quyết định. 


Khi phân tích các tác phẩm Mc. Tagøsart, giáo sư triết học đại học đường 
Cambridge, người đã nhiệt liệt bênh vực thuyết nghiệp báo trong cuốn Vài 
Giáo Điều Tôn Giáo (Some Dogmas of Religion), và cuốn Bản Chất Của 
Hiện Hữu, giáo sư C.D Broad đã viết: "Mc Taggart đã chỉ cho chúng ta thấy 
rằng giả thuyết về ái lực tương tuyển giữa những loại tâm hồn này và thê xác 
kia có thể giải thích được sự tương đồng về đặc tính tính thần, giữa cha mẹ 
và con cái mà người ta thường cho là trực tiếp ảnh hưởng của sự di truyền. 
Vì di truyền nên con cái giông với cha mẹ hơn là người khác. Thêm vảo đó, 
những cơ thê giống nhau và vì thế những tiếp hợp tử phát triển thành những 
cơ thê tương tự có khuynh hướng hấp dẫn những tâm lý tương tự để tạo 
thành thai bào. Tôi nghĩ, phải nhìn nhận rằng lý thuyết này rất thích đáng và 
tinh tế" (Examination of Mc. Taggarts Phylosophy, Tập 2, Phần 2, trang 
614, 615). 


Tóm lại, nghiệp báo đóng một vai trò rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. 
Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật thuyết minh nghiệp lý không 
phải với mục đích khuyến khích làm điều kiện để hưởng thụ hạnh phúc 
trong cõi cực lạc,thiên đường, nhưng để giúp con người thoát khỏi dòng 
nghiệp báo triền miên (&ammakkhayya). Do đó, ngay từ những điều kiện đầu 
tiên để đạt được quả vị thứ nhất trong hàng thánh nhân là phải: 


- Diệt thân kiến (sakkãya ditthi), tức là không còn chấp ngũ uấn là bản ngã. 


- Diệt hoài nghỉ (vicikicha), tức là thấy được chân lý, không còn tin phù 
phiêm ở định mệnh. 


- Diệt giới cấm thủ (stlabbafaparamasa), tức là không còn chấp vào các nghi 
lễ tập tục hay định lệ nữa. Châp hình thức mà không hiêu nội dung hay ý 
nghĩa của giới luật cũng là một loại giới câm thủ. 


Một người như thế sẽ không còn thoái hóa (zvinipzia) và chắc chăn sẽ đạt 
được cứu cánh giác ngộ (iyafosambodhiparäyano). Đó là con đường dẫn 
tới sự đoạn tận ảnh hưởng của nghiệp lực, phát triên tính thân vô ngã, từ bị 
và trí tuệ. 


-—-oÚO--- 
CÚNG DƯỜNG CAO THƯỢNG 


Một điểm đặc biệt đáng lưu ý là trong tám muôn bốn ngàn giáo pháp 
của Đức Phật gồm trong Tam Tạng Kinh, Luật, và Vi Diệu Pháp không thấy 
đề cập đến những hình thức lễ bái, thờ phụng, cúng kính (hiểu theo nghĩa 
thông thường). Do đó mỗi quốc độ có một lối lễ bái cúng dường riêng. Các 
hình thức lễ bái này phản ảnh phong tục tập quán của từng địa phương. Cách 
thiết trí bàn thờ Phật, cách hành lễ, cách tụng kinh, những lễ cụ để điều hòa 
tiếng kinh câu kệ mỗi nơi một khác. Âm nhạc của quốc gia cũng ảnh hưởng 
đến lễ nghi thờ lạy ở chùa chiền. Bởi lẽ kinh điển không ấn định một hình 
thức lễ bái nào nên nhiều nơi, vì ảnh hưởng của các tôn giáo khác, của tục lệ 
cô truyền, những nghi thức mang đây tính cách dị đoan mê tín được thu 
nhập khiến người bàng quan dễ có một nhận định sai lầm về đạo Phật. 


Hiện nay vẫn còn những lối cúng bái, tế lễ mà một số tôn giáo ngày xưa 
thường dùng đến, những nghi lễ ấy Đức Phật và hàng thánh nhân không 
chấp nhận. Ở Việt Nam trước kia và mãi đến ngày này, một vài địa phương 
vân còn giữ tục đốt vàng mã ở chùa. Nhiều người đến. chùa lễ bái để cầu 
Phật ban phúc, cầu buôn may bán đắt, cầu sinh quí tử, cầu được mạnh khỏe 
v.v. Nhưng dầu sao những lối tế lễ cúng bái mang đậm tính nhân gian ấy, 
những hình thức cúng lễ bị ảnh hưởng nặng nè bởi phong tục tạp quán lỗi 
thời, không thể một sớm một chiều sửa đổi được. Chỉ mong sao những lễ 
nghi ấy không dẫn đến mê tín dị đoan khiến cho những người thiếu chánh 
tín bám víu, nô lệ vào những hình thức đó mà sinh ra tham lam, cô chấp, XaO 
lãng con đường giác ngộ giải thoát. 


Đức Phật chê trách những lỗi cúng bái nặng hình thức ấy. Vậy chúng ta phải 
cúng dường cách nào mới gọi là cúng dường cao thượng? 


Trong Kinh Mahaparinibbana, Digha Nikãya nói về những ngảy cuối cùng 
của Đức Phật, có chép lại răng: 


Một bữa nọ Đức Phật đến gần thành Kusinàrà, vào ngụ trong rừng Sàlà của 
đức vua Malla. Khi đên nơi Ngài nói với Đại Đức 4nanda: 


- Này Ananda, Như Lai mệt mỏi muốn năm nghỉ, hãy trải chỗ nằm cho Như 
Lai, đầu xây về hướng bắc, giữa hai cây long thọ (SZi4). 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Đại Đức 41nanda nghe theo lời Đức Phật, trải chỗ năm đầu hướng về phía 
bắc, giữa hai cây long thọ. Rồi Đức Thế Tôn nằm xuống, nghiêng mình về 
bên phải, dáng năm như con sư tử, chân trái gác trên chân phải, giữ chánh 
niệm và hoàn toàn giác tỉnh. 


Lúc bấy giờ, mặc dù trái mùa, hai cây SZ/Z vẫn trô hoa, hoa nở tràn đầy từ 
thân đến ngọn. Hoa rơi vãi trên thân Đức Thế Tôn để cúng dường. Hoa Mạn 
Thù (Ä⁄zndarava) từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống, rồi tung lên gieo vãi 
trên thân Như Lai, nhạc trời vang lừng, những bản thiên nhạc từ hư không 
trôi lên để cúng dường Như Lai. 


"Thế nhưng, này ÄẢnanda không phải như vậy là tôn kính, sùng bái, cúng 
dường, làm vẻ vang Như Lai đâu. Nầy nanda, bất luận Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
ni, thiện nam hay tín nữ nào thực hành đúng chánh pháp, sống chơn chánh 
trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao, ấy là người tôn kính, sùng 
bái, cúng dường và làm vẻ vang Như Lai bằng cách cao thượng. Thế nên, 
này Änanda, phải gắng công tu tập, thực hành theo chánh pháp, sống chơn 
chánh trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao". 


Cao quý thay! Tốt đẹp thay! Lời giáo huấn vàng ngọc cuối cùng của Đức 
Phật. Cho đên giờ phút chót, Ngài vân còn tìm dịp nhắc nhở chúng Tăng: 


"Sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giới luật làm thầy. Thực hiện 
đúng đăn những lời giáo huân của Như Lai. Đó là cách cúng dường Như Lai 
cao thượng nhât”. 


Vì vậy, khi thắp hương cúng dường Tam Bảo, không phải chúng ta dâng 
cúng đến chư Phật mùi thơm của hương trầm, hương hoa, mà bằng ương 
thơm của giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Bởi vì không có 
hương nào thơm bằng năm loại hương cao quí ấy. Chúng ta hãy dùng mùi 
thơm của giới, định, tuệ để kết thành tâm hương tỏa khắp mười phương cúng 
dường chư Phật. Nhưng làm thế nào đề có được những thứ hương tỉnh khiết 
ây? 


Muốn có được hương thơm tĩnh khiết ấy để cúng dường chư Phật, muốn có 
mùi thơm cao quý ây đê làm phương tiện giác ngộ giải thoát hãy thực hành 
theo chánh pháp mà Đức Phật đã dạy. 


Giáo pháp của Đức Phật rất nhiều nhưng tựu trung không ngoài công việc tu 
trì giới, định, tuệ đê tận diệt tham, sân, si. Đức Phật đã tóm tắt giáo pháp của 
Ngài băng bôn câu kệ sau đây: 


Sabba pãpassa akaranam 

Kusalassa upasampadäa 

Sacitta pariyodapanan 

tam Buddhana Sasanam. (Dhammapada 183) 


Không làm các điều ác 
Hãy làm những hạnh lành. 
Giữ tâm hỗn trong sạch 
Là lời chư Phát dạy. 


Đây có thể xem là yếu chỉ tóm tắt của Phật giáo, một tuyên ngôn rõ ràng, 
giản dị, dê thực hành, dê thê hiện. Nêu sông đúng như vậy chính là cúng 
dường Đức Phật một cách cao thượng. 


Tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, Đức Phật dạy một pháp hành khác 
nhau nhưng vẫn đi đến cùng một mục tiêu giác ngộ, giải thoát. Như hàng tại 
gia cư sĩ, Ngài dạy thọ tam quy, trì ngũ giới, hành thập thiện, bố thí, tham 
thiền ... để thoát khỏi luân hôi sinh tử, phiền não khô đau, dẫn đến an lạc, 
thanh tịnh. Thập thiện là: 


- Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 
- Khâu không nói dôi, không chia rẽ, không nói vô ích, không nói hung ác. 
- Y không tham lam, không sản hận, không tà kiên. 


Thực hiện những điều đó là cúng dường Đức Phật bằng cách cao thượng. 


Giới là bước đầu của Phật tử. Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. GIỚI 
trong sạch mới có định và định vững vàng mới có tuệ. "Ngữ giới bất trì nhơn 
thiên lộ triệt”. Nên không có giới thì tái sanh làm trời, làm người còn khó 
huống chỉ là giác ngộ giải thoát. 


Giới là nền tảng căn bản. Giới nhăm cải thiện lời nói và hành động, mở 
đường cho sự chuyền hoá tinh thần. Nhưng muốn thanh lọc nội tâm phải có 
định và tuệ. Nghĩa là phải hành thiền. Vì chỉ có thiền mới có khả năng chấm 
dứt phiền não, khổ đau. Có hai loại thiền: 


Thiền chỉ hay thiền vắng lặng, phát triển định tâm, giúp tâm an trú văng 
lặng khắc chế được năm chướng ngại tỉnh thần: /ham dục, sân hận, hôn trầm 
thụy miên(dã dượi, buôn ngủ), trạo hối (dao động, hối tiếc) và hoài 
nghỉ. Thiền quán hay thiền minh sát, phát huy trí tuệ, bứng tận gốc rễ năm 
chướng ngại, trực giác chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã của vạn hữu, 
đạt cứu cánh giải thoát. 


Thực hành giới, định, tuệ đề giải thoát là làm đúng theo lời Phật dạy, là cúng 
dường Chư Phật một cách cao thượng. 


Tóm lại, cách cúng dường cao thượng, quý báu hơn mọi cách cúng dường là 
thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã giác ngộ và bi mẫn khai thị cho chúng 
ta. Tuy thế những hình thức lễ bái không phải là không cần thiết, nó là cơ 
hội để phát khởi thiện tâm từ trong tiềm thức của con người, là thói quen để 
con người làm việc thiện, là những giây phút hạnh phúc, là cơ hội để thân, 
khâu, ý xa dần với ngũ dục, là dip để cõi lòng mở rộng đón nhận ánh sáng 
chân lý. Bởi vậy trong những khi Phật tử đến chùa lễ bái, các vị có trách 
nhiệm hướng dẫn tinh thần cho Phật tử cần nhân dịp này nhắc nhở thiện nam 
tín nữ làm lành, lánh đữ, bố thí, trì giới, tham thiên... Có như thế việc đến 
chùa lễ bái của họ mới đem lại nhiều lợi ích cho kiếp hiện tại lẫn vị lai. 
Những hình thức lễ bái cúng đường thông thường nếu được hỗ trợ bằng cách 
thực hành chánh pháp, thì con đường đến nơi an ôn thanh tịnh không xa 
mấy: 


“Thực hành giáo pháp Như Lai đã chỉ bày chính là cúng dường Như Lai mội 
cách cao thượng nhát”. 


-—-O0O--- 


CHUYỂN HOÁ TƯ TƯỞNG 


Có hai con đường giải phóng tư tưởng ra khỏi bất thiện, mê lầm, tà 
kiến, ngã chấp đó làchánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta tạm gác qua 
chánh kiến, sự thấy biết bằng trí tuệ trực giác, ở đây chỉ nói đến việc chuyển 
hoá tư tưởng sai lầm bắt thiện bằng tư tưởng đúng đắn hiền thiện mà thôi. 


Tư tưởng hay tư duy có hai loại: chánh f duy và tà tư duy. Chánh tư duy là 
một chi pháp trong Bát Chánh Đạo, thuộc tuệ phân, thuật ngữ PZi¡ gọi 
làsamma  sankappa._ sammalà chân chánh, sankappado động 
từ sankappeíi là suy gẫm, tư duy hay nghĩ tưởng. Biết tư duy chín chắn là 
cách chuyên hoá những suy nghĩ lầm lạc. Những danh từ phạn ngữ: Sønnã 
(tưởng), vitakka (tâm), cimã (tư lự), paccavekkhana (hồi quản), anupassana 
(tùy quản)... tuy có nghĩa riêng của nó nhưng ở đây được xem như đồng 
nghĩa với sankappa (1w duy). 


Trong ba giai đoạn trí tuệ thì tuệ (bhãvanãä pamnl) tức là thiển 
vi2assanäã ở giai đoạn ba hoàn toản vắng bóng tư tưởng, nhưng trong ứ 
tuệ (cintã pannđ) ở giai đoạn hai thì tư duy có khả năng làm phát sinh trí tuệ, 
nhưng tư duy đó phải là suy nghĩ chơn chánh. Có suy nghĩ chơn chánh thì 
hành động và lời nói mới chơn chánh. Như thế chúng ta thấy rằng: chánh tư 
duy đóng vai trò quan trọng trong việc tu tập để chuyền hoá tư duy bắt thiện 
thành hiên thiện, tư duy sai lầm thành đúng đắn. 


Chánh tư duy hay tư tưởng chơn chánh là pháp đối trị ba thứ vọng tưởng 
thuộc tà tư duy. Vậy trước hêt chúng ta cân biệt thê nào là tà tư duy. 7â 
đuy là tư tưởng làm phát sinh bât thiện pháp, tăng trưởng tham, sân, s1, ngã 
mạn, tà kiên v.v. đưa đên tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng... Có ba loại tà tư duy 
hay /à niệm, tà tâm, tà tưởng tiêu biêu: 

1) Dục tưởng (kãma- sanHđ): 

Suy nghĩ đến đực lạc (kãmasukha), tức là tâm tìm kiếm thoả mãn cảm giác 
giác quan, nói một cách khác là tư tưởng bám víu trong tài, sắc, lợi, danh 
hay trong ngũ dục: sắc, thanh, hương, vị, xúc làm tăng trưởng tham lam, 


đoạn giảm định fĩnh. Như một người ghiền rượu thường nghĩ đến cảm giác 
ngây ngât men say. 


2) Sân tưởng (vyãpäda-sanHđ): 


Là tâm niệm bát bình, hờn giận, ganh ghét, lo âu, sợ hãi về những đối 
tượng không vừa lòng hợp ÿ. Những ý nghĩ bực tức, bất mãn, đối kháng ấy 
làm făng trưởng tâm sân hận, đoạn giảm tình thương yêu, tử ái. Như người 
hay giận hờn thường nghĩ đến đối tượng trở ngại hay nghịch cảnh với một 
tâm trạng bức xúc. 


3) Hại tưởng (vihiiisä-sannđ): 


Suy nghĩ những phương kế hãm hại kẻ thù địch hay san bằng. nghịch cảnh, 
và cao độ nhất là / tưởng muốn tiêu diệt đối thủ. Tư tưởng này có thể đưa 
đến bạo hành, khủng bố, cướp của, giết người v.v. Hại tưởng làm đăng 
trưởng tính hung ác, đoạn giảm lòng bỉ mẫn. Như người có tâm niệm báo 
thù, rửa hận thường nghĩ đến những mưu ma chước qui để hành hạ, làm khổ 
kẻ đối nghịch mà không nghĩ đến cái khổ của tha nhân cũng là nỗi khổ của 
chính mình, hại người chính là tự hại. 


Ba fà Øz duy nói trên đều có đặc tính chung là làm tăng trưởng ác pháp, đoạn 
giảm thiện pháp và đưa đến hại mình hại người. Để chuyền hoá ba loại tư 
tưởng nây chúng ta cần tu tập ba chánh tư duy: 


1) Ly dục tưởng (nekkhamma-sannđ): 


Là suy nghĩ về tính chất vô ứường, khổ, vô ngã, bắt tịnh của ngũ dục (sắc, 
thanh,hương, vị, xúc). Đức Phật ví sự sinh diệt, hợp fan của ngũ trần, nói 
chung là pháp hữu vi, như giấc mộng, như huyễn hóa, như bọt nước, như ảo 
ảnh, như sương mai, như ánh chớp trên không. Nhất là thường quán tưởng 
đến tính chất bát tịnh, nguy hiểm, tai hại của ngũ dục thì mới thoát khỏi trói 
buộc của dục tưởng. Đời sống của chúng ta hắn sẽ tự tại, hạnh phúc hơn khi 
không còn bị dục lạc chi phối. Đúng như một nhà tư tưởng tây phương đã 
nói: "Muốn có được những hạnh phúc cao thượng thì hãy lánh xa những lạc 
thu đê hèn ” 

Nghĩ tưởng đến sự bất tịnh, sự uế trược của thân (ba muơi hai thê trược) 
giúp giảm bớt những ham muốn thể xác, nghĩ về sự dơ bẩn, nguy hiểm của 
vật thực giúp giảm bớt tham lam vô độ trong ăn uống v.v. 


2) Ly sân tưởng (abyaäpäda-sann8g): 


Không nuôi trong lòng những tư tưởng sân hận. Trong Pháp Cú Kinh Đức 
Phật có dạy: 


"Nó nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta. Người nào 
hãng ôm áp tâm niệm như thể thì oán hận không bao giờ nguồi... kẻ nào xả 
ly tâm niệm áy thì oản hận ất phải tiêu tan ”. 


(Akkochi mamn avadhi mam, ajTmi mam ahãsi me, ye ca ta upanayhanti, 
verarn tesarn na sammndti...ye ca tan nipanayhanfi verarn tesipasammafi). 


Một đoạn Kinh khác dạy: “Phải đứt bỏ sản hận, phải tránh xa ngã mạn và 
đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiên não không thê chỉ phôi được”. Thực ra, 
người ôm âp tư tưởng sân hận tự hại chính mình hơn là hại kẻ khác. 


Muốn chuyên hoá được tư tưởng sân hận phải diệt trừ tâm niệm đó bằng 
cách tu tập đức tínhnhân từ (mefiđ). vì chỉ có lòng từ ái mới diệt được hận 
thù (averena verãmi sammanfi) trải lại hận thù chỉ làm cho hận thù thêm 
chồng chất. 


Trong 40 đề mục thiền định, đề mục đối trị tâm sân là phát triển tâm từ 
(mettä bhãvanä). Muôn phát triển lòng từ ái trước hết tâm phải mát mẻ, dịu 
dàng, khoan dung, độ lượng với chính mình thì những bức xúc, căng thăng, 
buồn bực, lo âu, sợ hãi, sân hận mới được lắng dịu. Tự mình không sân thì 
mới rải tâm từ đến những người xung quanh được. Như vậy người niệm tâm 
từ phải luôn luôn giữ tâm cởi mở, trong lành và mát dịu như nước cam lồ, 
phải hằng niệm tưởng như vây: 


"Nguyện cho tất cả chúng sanh không có lòng thù oán, luôn được sự an vui". 
(Sabbe saHä averä hontu, sukhitã hontu). Chúng ta có thể niệm tưởng như 
thế bất cứ lúc nào chứ không cần phải ngôi kiết già hàng giờ như khi thực 
hành các đề mục thiền định khác. Mặt khác khi ghét người nảo chúng ta 
thường nghĩ xấu về người ấy mà không biết rằng làm như vậy chỉ phát triển 
thêm lòng oán hận nơi mình mà thôi. Khổ khổ mà Đức Phật dạy trong Khổ 
Để chính là do lòng sân hận gây ra. Vậy nghĩ tốt về người khác cũng là cách 
giúp chúng ta chuyền hoá tâm sân, phát triển lòng từ. 


Hồi hướng công đức sau mỗi lúc chúng ta làm điều phước thiện, cũng là một 
hình thức khác của tâm từ. Nhờ niệm tâm từ mà dần dần hành giả dẹp bỏ 
được lòng oán hận, ganh ty, bỏn xẻn, vị kỷ và phát huy tâm từ ái, khoan 
dung, vị tha, quảng đại. 


Một bậc chỉ có thê gọi là bồ tát khi đã phát tâm cứu độ chúng sanh, nghĩa là 
phải có tâm từ tâm bị xuât chúng, chứ không thê tự xem mình là bô tát khi 
tâm còn ôm âp hận thù oan trái. 


3) Ly hại tưởng (avihiiisa-sannad): 


Là loại bỏ những ý nghĩ hăm hại kẻ khác. Con người vì quá chấp ngã và ngã 
sở nên sẵn sảng hãm hại, tiêu diệt kẻ nào đụng đến quyền lợi, danh dự của 
mình. Nhưng nếu biết tự ái, biết tự bảo vệ hạnh phúc và sống còn của mình 
thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự an nguy của kẻ khác? Đức 
Không Tử dạy: "Kỷ sở bất dục vật thi nhân” (cái gì ta không muốn thì 
đừng làm cho người). Vậy ta không muốn đau khổ thì tại sao tìm hạnh phúc 
trên sự đau khổ của kẻ khác. Và sao ta không tìm hạnh phúc băng cách đem 
an vui đến tha nhân, như câu châm ngôn tây phương nói rằng: "Bản fay tặng 
hoa hông tự nó được thơm trước”. 


Chúng ta nên ghi nhớ lời dạy sau đây của Đức Từ Phụ: “4i ai cũng sợ gươm 
dao, ai ai cũng sợ chết. Lấy bụng ta suy bụng người, không nên giết hại, 
cũng không nên bảo ai giết hại" đê thường xuyên thực hành tâm ð¡ mẩn, bao 
dung, tha thứ hầu diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác". 


Đề mục thiền định đối trị hại tưởng làphát triển tâm bỉ (karunä 
bhãvang). Nếu tâm từ không sân hận với ai mà chỉ mong cho mọi người, 
mọi loài được an lạc thì tâm bi không nỡ hại ai vì chỉ muốn không ai đau 
khổ. Thây người khác đau khổ, người phát triển tâm bi thường quan sát, tư 
duy về cái khổ của mình để cảm thông và chia sẻ với nỗi khổ của chúng 
sanh. 


Trên đây chúng ta vừa nói đến ba chánh tư duy đối trị ba tà tưởng. Ngoài ra, 
Đức Phật còn dạy thêm mười đôi tượng giúp tư duy trở nên chơn chánh 
khác: 


1) NIỆM TUỞNG VÔ THƯỜNG (ANICCA SANN4): 


Suy gẫm đến ứính chất vô thường của vạn hữu. Khi nhìn thấy sự sinh diệt 
của những hiện tượng sinh - vật lý cũng như những diễn biến nội tâm, chúng 
ta tư niệm rằng: Các pháp do nhiêu điểu kiện, nhân duyên hợp lại mà khởi 
sinh đều phải bị chỉ phối bởi định luật vô thường (sabbe sankhãräã 
aniccä 1i). Hoặc nghĩ rằng: Quả thật pháp hữu vi là vô thường, có tính sinh 
điệt (aniccä vafa sankhãra, uppadavaya dhammino). Suy nghĩ chín chăn 
như vậy giúp chúng ta chuyền hoá được những do fưởng thường kiến chủ 
trương bản ngã và thế giới là thường hằng bắt biến. 


2) NIỆM TUỞNG SỰ KHÔ (DUKKHA SANN.4): 


Suy gẫm đến ứính chất khổ đau của đời sông trong hiện tượng tâm sinh vật 
lý. Chữ khổ ở đây không những ám chỉ thân khổ hay tâm khô như: sinh, giả, 
đau, chết, thương phải xa, ghét phải gân, cầu không được, sâu muộn, bi di, 
khổ sở, uất ức, phiên não...mà còn bao hàm tính chất vô ích, bất lợi, phiến 
nhiễu, không toại ý của pháp hữu vi (Sabbe sankhära dukkhã ti). Pháp hữu 
vi ở đây ám chỉ những khởi niệm tạo tác tâm lý như tâm tham, tâm sân, tâm 
si, tâm ngã mạn, cố chấp v.v. Suy nghĩ đúng đắn về bản chất sự khổ giúp 
chúng ta chuyên hoá được những đo fưởng đoạn kiến hoặc quan niệm sai 
lầm về những hạnh phúc trong dục lạc (wãmasukha). 


3) NIỆM TƯỞNG VÔ NG (ANATTA SANN4): 


Suy gẫm đến fính chất rồng không của tất cả pháp. Hiện tượng luôn luôn 
biến đôi nên không có thực thể. Mọi hiện tượng đều giả hợp, điển hình như 
con người chỉ là một chuỗi dài những hiện tượng tâm sinh vật lý (ngũ uấn), 
gồm ứhân và tâm hay danh (nãma) và sắc (rñpa) nên cũng không có thực thể 
nảo gọi là cái Ta. Cải gọi là bản ngã chỉ là quá trình hình thành của /zởng 
tri, chỉ có trong ảo tưởng, hoàn toàn không có thật nên gọi là vó ngã. Không 
phải riêng hiện tượng tâm sinh vật lý mới là vô ngã, mà tất cả các pháp đều 
vô ngã (sabbe dhamma anafiä ï¡) dù đó là Niết-bàn. Nhờ suy nghĩ về bản 
chất vô ngã mà dần dần chúng ta thoát ra khỏi đo kiến chấp ngã và ngã sở. 


4) NIỆM TƯỞNG VẬT THỤC ĐÁNG CHÁN (ÄHAIRE PATIKKULA 
SANN4): 


Suy gẫm đến ứính chất đáng nhàm chán của vật thực. Tục ngữ có câu: "An 
để sống chứ không phải sống để ăn". Sông không phải để hưởng thụ, đắm 
say vô độ trong những món ngon vật lạ. Người có phước vật chất có thê 
được ăn sung mặc sướng, nhưng người có phước hơn thì ăn gì không quan 
trọng, dù đở dù ngon họ vẫn tiết độ và tri túc.Vì vậy Đức Phật dạy các vị Tỳ 
Kheo phải 0iết độ trong ẩm thực (Bhojanamhi mattanni) và phải quán tưởng 
vật thực chỉ là tứ đại, là bất tịnh, và chỉ dùng với mục đích đỡ đói, để duy trì 
sức khỏe chứ không phải vì đắm say hương vị. Đông y nói “bệnh tùng khẩu 
nhập" chính là để chúng ta cảnh giác sự nguy hiểm của vật thực. Vật thực 
TR biến chế đẹp mắt, mùi vị thơm ngon và bổ dưỡng nhưng bên trong 
cũng ân chứa khá nhiều hiểm họa, khi đang chế biến cũng không đẹp đẽ gì 
và chăng bao lâu nó sẽ trở thành thối vữa tanh hôi nhơ nhớp không thể chịu 
được. Quán tưởng như vậy chúng ta giảm bớt tâm tham đăm trong hương vị 
hấp dẫn của vật thực. 


5) NIỆM TUỞNG THẺ GIAN BẤẮT LẠC (SABBA LOKE ANABHIRATI 
SANN4): 


Suy gẫm rên thể gian không có gì đảng a thích.Tư tưởng tự tại không 
tham luyến đối với tất cả pháp thế gian. Chữ thể gian (loka) theo chân để 
(paramattha sacca) là những gì phát xuất từ căn tham, sân, si, nói một cách 
khác là kết quả của vô minh và ái dục. Đức Phật dạy TP chúng sanh bị chi 
phối bởi fám pháp thể gian là: được và mắt, danh và hư, khen và chê, vui và 
khổ. Người nào chuyên hoá được tư tưởng ra khỏi ba căn bất thiện, không 
vướng mắc trong tám pháp thăng trầm của thế gian thì chắc chăn được tự tại, 
giải thoát. 

6) NIỆM TUỞNG SỤ CHÉT (MARANA SANN): 

Suy gẫm đến sự chết là định luật tất nhiên của tất cả chúng sanh (sabbe 
saftä marissanii, maranantam hỉ jwifamn). Trong tam giới không a1 trắnh 
được cái chết dù là ma vương hay phạm thiên. Vì vậy nghĩ đến sự chết 
không phải là bị quan mà là một thái độ tích cực, can đảm và khôn 
ngoan. Can đảm vì dám đối diện với sự thật, fích cực vì cố găng sống có ý 


nghĩa để không phí một đời người ngắn ngủi và khôn ngoan vì không sợ hãi 
trước cái chết hay không tự đánh lừa mình với giấc mơ trường sinh bắt lão. 


Một nhà tư tưởng nói rằng: "Nghệ thuật sống giống như thuật đánh vợt 
nghĩa là phải luôn luôn săn sàng đón đở những cú bát ngờ”. Niệm sự chêt 
chính là săn sàng đón nhận sự thật đó một cách bình thản an nhiên. Người 
niệm sự chêt nghĩ răng: 

- Cái chết đến bất thần như một kẻ sát nhân xuất hiện 

- Cái chết như một sự phá sản toàn diện: sự nghiệp và thân tâm 

- Bậc vĩ nhân trên đời còn phải chết thì làm sao ta có thê tránh được 

- Mạng sống nây là cộng sinh của nhiều loại chúng sinh khác nhau 

- Mạng sống mong manh tuỳ thuộc vào tứ đại, hơi thở, vật thực, thời tiết... 

- Không ai lường được cái chết sẽ đến lúc nào vì nó vô hình vô tướng 


- Thọ mạng của con người chỉ có giới hạn không ai có thê trường sinh 


- Thực ra cái chết diễn ra trong từng sát-na sinh diệt ngắn ngủi của thân tâm 


Người niệm sự chết sẽ có những lợi ích như: Sống tỉnh tấn không buông 
lung, không tham đắm, không bám viu, không làm ác, không tích luỹ, dễ thấy 
ba tướng vô thường - khổ - vô ngã, khi chết không bồi rối sợ hãi, sau khi 
chết được sinh về cõi thiện. 


7) NIỆM TƯỞNG VẺ SỰ BẮT TỊNH (ASUBHA SANNA): 


Suy gẫm về fính chất bất tịnh của xác thân. Asubha là bất tịnh, ám chỉ 32 
thê trược trong thân chúng ta như mồ hồi, nước tiểu, mủ, máu, đàm, nhới... 
Vì sao Đức Phật dạy chúng ta phải quán tưởng thân bắt tịnh? Như chúng ta 
thường thấy, nhiều người vì quá yêu thích, xem trọng xác thân đã o bế, chăm 
sóc, bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Xem cái thân tứ đại giả hợp nầy là ta và 
của ta, đạo Phật gọi đó là ¿hân kiến. Thân kiến là một trong mười chỉ phối 
trói buộc (Äiết sử) mà người muốn giải thoát phải cắt đứt. Nhưng đừng hiểu 
lâm răng diệt thân kiến là tự hủy bỏ xác thân mình. Chính Đức Phật dạy phải 
giữ gìn cho thân thể tráng kiện để dễ dàng tu niệm. Và chúng ta phải biết 
rằng giữ gìn thân thể khỏe mạnh là khác, còn quá quý trọng thân xác là 
chuyện khác. Một người khỏe mạnh có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử 
vị tha cao đẹp, còn người quá quý trọng xác thân thì trái lại sẵn sàng hãm hại 
kẻ khác khi bị tổn thương. 


Mục đích niệm tưởng bất tịnh là để chúng ta chuyên hóa tà tư duy do tâm 
tham ái trong ngũ dục làm chướng ngại (triên cái) định tuệ hâu có thê giác 
ngộ giải thoát. 


8) NIỆM TUỞNG SỰ TRÙ ĐOẠN (PAHANA SANN4): 


Suy gẫm về sự đoạn trừ tâm bảm viu trong cảnh giới tải sinh hay tư 
tưởng xuất ly tam giới. Một trong bốn lậu hoặc (ãsava) làm cho chúng sanh 
chìm đăm trong vòng luân hồi là wữu /ậu(bhaväsava), có nghĩa là mê chấp 
vào sự hiện hữu và tồn tại trong tam giới. Ngay cả bậc thiên cao nhất là phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cũng còn hữu lậu. Bao lâu chưa đoạn trừ hữu lậu thì 
chưa thể giải thoát được. Lúc bồ tát Sĩ-đạt-ta vào rừng tầm đạo, Ngài được 
nhiều vị thiền sư Bà-la-môn chỉ giáo và chẳng bao lâu Ngài đắc được các 
bậc thiền hữu sắc và vô sắc cao nhất. Đối với những Bà-la-môn như thế là đã 
giải thoát, nhưng bồ tát tự thấy tư tưởng của mình vẫn còn lệ thuộc trong 
vòng tam giới, rôi Ngài quyết thoát ra khỏi những hữu lậu vi tế nhất còn 
tiềm tàng ngay trong các thiền tâm đó. Cuối cùng dưới cội cây bồ-đề tại Bồ- 


đề Đạo Tràng (8odhigaya)Ngài đã hoàn tất cuộc chuyên hoá tối hậu và đã 
được siêu xuât tam giới. 


9) NIỆM TƯỞNG SỰ DIỆT TẬN (NIRODHA SANN4): 


Là hằng hoài bão ứâm niệm diệt tận phiên não. Phiền não có nhiều thứ, như 
kiết sử, tâm sở bất thiện, lậu hoặc, triền cái... nói chung là tham, sân, sĩ hay 
vô minh, ái dục. Chính phiền não là một cái lưới phong tỏa, hay lò lửa (hỏa 
trạch) thiêu đốt chúng sanh. Tư tưởng chỉ được chuyền hoá hoàn toàn khi đã 
diệt tận toàn bộ cơ cấu tích luỹ và tập khởi của những phiền não dù dưới 
dạng vô thức (tuỳ miên) hay hữu thức (hiện hành). 


10) NIỆM TƯỞNG LY ÁI (VIRÄGA SANN44): 


Cuối cùng làứâêm miệmgiải thoát tr tưởng ra khỏi ái dục. Ai 
dục /anhã) gồm có đục ái (kãma tanhã) mê say trong ngũ dục, hữu 
ái (bhava tanhã) tham đắm trong hạnh phúc, phi hữu ái(zbhava tanh3) bất 
mãn trong đau khô. Đối với cảnh giới tái sinh thì ưa thích trong dục giới gọi 
làđ„c ái, ưa thích trong sắc giới gọi là sắc ái, ưa thích trong vô sắc giới gọi 
là vô sắc ái. Kinh Dhammapàda phẩm Piya vagga dạy rằng "4? đục sinh sâu 
muộn, đi dục sinh lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt ái dục không côn sâu 
muộn, chăng hề lo sợ”. Thật vậy, bao lâu tư tưởng chúng ta còn bị ràng buộc 
trong vô minh ái dục thì vẫn còn sợ hãi, lo âu và phiền muộn. 


Tóm lại, chuyên hoá tư tưởng ra khỏi ràng buộc ngoại giới cũng như những 
ô nhiễm nội tâm là cuộc chuyên hoá khó khăn nhất trong lịch sử tư tưởng 
nhân loại, vì tư tưởng đòi hỏi trải qua nhiều thử thách cam go, nhiều cấp độ 
rèn luyện và phân đấu đề tìm được tự do giải thoát thật sự. 


Nhiễu người lâm tưởng rằng không cân chuyển hoá tư tưởng vẫn có thể 
thẳng vào thực tánh pháp bằng tuệ giác. Nếu vậy thì súc sinh hay những 
người sinh ra không biết tư duy (khở khạo) có thể đi thẳng vào thực tánh dễ 
dàng mà không cần quả trình tiễn hoá nào để phát triển và hoàn thiện tư 
duy được sao? Chỉnh ở thành tựu cao nhất của sự chuyển hoá tư tưởng mới 
có bước nhảy hoá thân cuối cùng thắng vào thực tánh pháp của tuệ giác. 
Cho đến khi tư tưởng hoàn toàn không bị lệ thuộc vào bất cứ sở trỉ chướng 
và phiên não chướng nào thì mới thực sự được gọi là chánh tư duy, yếu tổ 
bắt ly với chánh kiến trong tuệ giác phần của Bát Thánh Đạo. 


_—-O0O--- 


THU THÚC LỤC CĂN 


Khi mắt nhìn một vật chúng ta sẽ thấy vật đó to hay nhỏ, xanh hay 
vàng, tròn hay vuông v.v. thì tâm liền xao động và trí liền tưởng tượng, so 
sánh, đánh giá và có thái độ phản ứng với vật đó ngay. Như khi nhìn lửa 
chúng ta biết lửa nóng, lửa màu đỏ, lửa đề nấu nướng..., nhìn dòng nước 
chảy, nhìn ly nước, ta biết được tính chất uyền chuyền của nước. 


Xa hơn nữa, lắm khi mắt chúng ta không nhìn thấy nhưng tâm ta nghĩ đến 
một vật gì đó. Tâm vừa nghĩ đến đối tượng thì tâm thức liên tưởng ngay đến 
hình tướng, màu sắc, độ lớn và tính chất của đối tượng ấy. Không nhìn thấy 
vật, óc ta có thê tưởng tượng được hay hình dung được vật ấy nhờ hồi tưởng 
hay hoài niệm. Khi giác quan bị kích thích bởi một đối tượng ngoại giới, 
một vật hay một hiện tượng, mỗi người có một nhận xét, phán đoán hay liên 
tưởng khác nhau. Như khi tai nghe một âm thanh, dầu có thấy vật hay không 
ta vẫn đoán được một cách tương đối vật phát ra âm thanh đó. Chắng hạn 
khi nghe tiếng chuông, ta liên tưởng đến một cái chuông, một cái dùi chuông 
đang đưa lên đánh, một cánh tay cầm dùi chuông, một người đang đánh 
chuông rồi đến cái chuông được treo lên một giá gỗ, bên góc chùa hay tại 
gác chuông. Nhưng tùy theo mỗi người, khi tâm tiếp nhận đối tượng, phản 
ứng tâm lý không hoàn toản giống nhau. 


Nhìn một người đang ngôi yên lặng, mắt đăm đăm hướng về một phía, ta 
không đoán được người ấy đang nghĩ gì, họ đang mơ mộng hay đang tư 
tưởng. Có thê đầu óc họ đang chất chứa những hình ảnh, vụt biến, vụt hiện, 
xếp đặt phức tạp, nhiều lúc chỉ là ảo tưởng, như nhìn thấy người chết trở về, 
thây mình có cánh bay bỗng lên không. 


Trên thực tế, những hình ảnh hiện lên trên "màn bạc tâm giới" được xếp đặt 
theo thứ tự trước sau... hình ảnh sau kế tiếp hình ảnh trước và thường sự 
kiện trước tạo điều kiện cho những sự kiện kế tiếp để diễn biến, tiếp nối liên 
tục tạo thành đỏng hiện tượng tâm hay tiến trình tâm. Như lúc chúng ta đang 
suy nghĩ xem việc gì cần làm trước, việc gì sẽ làm sau, tiên liệu những trở 
ngại, những khó khăn sẽ gặp phải, và những biện pháp giải quyết như thế 
nào... 


Chỉ trong một phút, một giây, một điểm nhỏ của thời gian, tư tưởng đã tạo 
nên, đã hủy diệt biết bao hình ảnh. Theo Abhidhamma thì tốc độ của tư 
tưởng 16 lần nhanh hơn tốc độ biến đổi của vật chất. Khi mắt thấy một hình 
sắc, tai nghe một tiếng động, mũi ngửi một mùi hương, lưỡi nêm một vị, 


thân tiếp nhận một vật thẻ, thì biết bao hình ảnh, bao cảm xúc sẽ hiện đến, sẽ 
biến mật. Nhiều khi cả một chuỗi dài thời gian hiện ra trong nháy mắt. Một 
loạt sự kiện liên tục và phức tạp đầy màu sắc linh động chỉ thu gọn trong 
một tích tắc, trong một cái nhìn, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng mau chóng. 


Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là khi: Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm và ý suy nghĩ thì tâm ta đã phản ứng 
với những cảm xúc, hay những thái độ tâm lý như: giận hờn, thương yêu, 
ghét bỏ... Tất cả những cảm xúc đó sẽ dẫn chúng sanh đến cảnh giới thích 
ứng tuỳ theo tính chất thiện ác, đúng sai. Bởi vậy, thu thúc lục căn là một 
trong "tứ thanh tịnh giới" mà vị tỳ kheo. phải vâng giữ. Thu thúc ở đây 
không có nghĩa là nhắm mắt, bưng tai, ngồi một chỗ không tiếp XÚC VỚI ãI, 
mà chính là đừng để ngoại cảnh chi phối mình, đừng quá quyến luyến và say 
mê lục trần. 


Pháp thu thúc bao gồm cả hai cái nhìn, cái nhìn phân tích và cái nhìn không 
phân tích. Lúc nào ta nên nhìn với cặp mắt phân tích và khi nào nên nhìn 
băng cặp mặt dửng dưng. 


Đức Phật chú trọng nhất cái tâm của chúng sanh. Địa ngục hay thiên đàng, 
trầm luân hay giải thoát đều do tâm. Nhưng cái gì khiến cho tâm xao động? 
Chính lục căn tiếp xúc với lục trần, khiến cho ngũ uấn: Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức có cơ hiện khởi. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, tâm nghĩ đến điều gì thì liền lúc ấy ngũ uân cũng 
khởi sanh rồi chấm dứt. Tâm tựa vào lục căn để nhận biết lục trần và phát 
hiện qua ngũ uân, mà ngũ uân vừa hiện lên lại vừa biến mắt ngay, do đó tâm 
không lúc nào đứng yên. Cứ mỗi giây phút biết bao nhiêu tư tưởng sinh lên 
rồi bị hủy diệt. 


Tham, sân, si tiêu biểu cho ba cảm xúc bất thiện của con người cũng phát 
sinh theo sáu căn. Chăng hạn khi mắt nhìn thấy một hình sắc nếu có sự ưa 
thích sẽ phát sinh tâm tham, nếu không vừa lòng sẽ phát sinh tâm sân và khi 
không biết được bản chất hay thực tướng của hình sắc ta sẽ phát sinh tâm si. 
Bởi vậy, khi nhìn một vật, nghe một âm thanh... ta nên thu nhận bằng cái 
nhìn bình thản, khách quan và sáng suốt giống như tắm gương trong sáng 
phản ánh một cách trung thực mà không bị đối tượng lôi cuốn. Sở dĩ Đức 
Phật dạy chư vị tỳ kheo không nên tiếp nhận đối tượng với phán đoán chủ 
quan tùy tình cảm, là để cho tâm các vị ấy không khởi theo các vọng niệm 
tham, sân, si, mạn, nghi, tả kiến v.v. 


Nhưng bên cạnh cái nhìn khái quát chúng ta cần có cái nhìn sâu sắc hơn, cái 
nhìn vi tế minh bạch với tâm không xao động. Về phương diện đối tượng, 
chúng ta biết rằng mọi vật sinh ra đều sản chứa mâm mông hủy diệt, Về 
phương diện chủ thê, khi lục căn tiếp xúc với lục trần hãy quan sát minh 
bạch các phản ứng tâm lý để khám phá xem đâu là thiện, đâu là bất thiện để 
thu thúc lục căn thanh tịnh. Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa được bất thiện 
pháp phát sinh khi lục căn tiếp xúc với lục trần? 


1. Thực hành bốn pháp tỉnh tấn (Tứ chánh cần) 


a) Tỉnh tấn ngăn ngừa bất thiện pháp chưa phát sinh trong tâm (samwara 
padhana) 


b) Tinh tấn loại trừ bất thiện pháp đã phát sanh trong tâm (pahãna padhãna) 
c) Tinh tấn sinh khởi những thiện pháp chưa có (bhãvanã padhãng). 


d) Tính tấn duy trì và phát triển những thiện tâm đã có (anurakkhana 
padhana) 


2. Tiêt chê trong ăn uông, ngủ nghỉ, nói năng 


Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo nên tiết độ trong âm thực, không dùng 
vật thực phi thời, không dùng no, không ăn vội. Để cho tâm bớt si mê hôn 
trầm, mỗi ngày chỉ nên ngủ vừa phải, thay vào đó nên tọa thiền, kinh hành 
để phát huy định tuệ. Không nói nhiều, khi nói cần có đủ các yếu tố: chân 
thật, dịu dàng, hữu ích, hợp thời, đúng chỗ, từ ái, bi mẫn. 


3. Phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 


Cân thận không để cho tâm phan duyên theo trần cảnh qua các căn thức vì 
một tâm không khéo tác ý thì các căn sẽ trở thành phương tiện cho tâm 
buông lung thao túng. Đề tránh tình trạng đó, trước hết phải biết thận trọng 
khi căn tiếp xúc với trần, đừng đề các ác, bất thiện pháp sinh khởi. Tốt nhất 
là nếu cần nên tránh những tiếp xúc căn trần nào đưa đến bắt an, nhiệt não 
cho mình và người. 


4. Khoan thai, thư thả 


Vội vàng, hấp tấp, nôn nóng là thái độ "dục tốc bất đạt" dễ đưa đến căng 
thăng, vấp váp, tiêu hao năng lực, nản chí và bỏ cuộc nửa chừng, kết quả là 


gia tăng bực tức, nóng giận và phiên não khô đau. Tập khoan thai thư thả 
trong đi, đứng, ngôi, năm và mọi hành vi cử chỉ là cách làm cho tâm trở nên 
lắng dịu, sáng suốt và nhờ vậy sẽ mau chóng phục hỏi năng lực. Người hành 
thiềnwiassanã thường có hành vi cử chỉ thong thả, chậm rãi không phải vì 
họ cố găng chậm lại mà khi tâm sáng suốt trầm tỉnh tự nhiên hành động trở 
nên khoan thai thư thả. 


5. Tỉnh tần giác niệm 


Thường chúng ta không để ứâm trọn vẹn trong việc mình đang làm, hay 
trong tình huồng thực tại đang là, thân làm việc nầy nhưng tâm lại đi làm 
một việc khác ở đâu đâu. Như vậy gọi là tâm bắt tại, thất niệm hay chính xác 
là tâm thiếu tinh tấn giác niệm. Tỉnh tấn là không để tâm buông lung,trồi 
giạt. Giác hay tỉnh giác là sáng suốt, không mê muội, không nhằm lẫn trong 
thực tại. Niệmhay chánh niệm là không bỏ quên thực tại, là chủ tâm trọn 
vẹn nơi mọi động thái của thân, thọ, tâm, pháp đang diễn ra tại đây và bây 
giờ. 


Hành động, cảm xúc, tri giác, ý thức, phán đoán v.v. phát xuất từ tâm của 
mỗi người. Nhiều khi sự nhận thức đối tượng trực tiếp từ năm căn hoặc 
thông qua năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nhưng lắm lúc ý thức đơn 
phương "xử ly" đối tượng như trong trường hợp hồi tưởng, tưởng tượng, suy 
luận... Ví dụ có nhiều trường hợp do duyên xúc của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
mà ý thức phát sinh. Sau đó ý thức năm lẫy dữ kiện do năm căn thức cung 
cấp để làm việc một mình như suy tư, so sánh, phán đoán, thương ghét, 
quyết định hành động v.v. Mọi hành động tội phước hầu như phát sinh sau 
thời gian suy tính đó, bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta cần phải tinh tấn giác 
niệm miên mật mọi diễn biến của quá trình tâm sinh vật lý này để không bị 
cuốn trôi trong mê lầm. 


Tâm thường hay rung động, khó giữ được tính lặng, nó thường hay nghĩ 
tưởng lung tung, rồi phản ứng thuận hay nghịch tuỳ theo đối tượng ưa thích, 
hay ghét bỏ...bởi vậy khi tâm phan duyên theo cảnh trần thì khó mà giữ được 
yên lặng. Tâm người thiếu giác niệm khó có thể làm chủ được. Đức Phật 
dạy: "Nầây các thầy tỳ kheo, tâm người chưa được huấn luyện, chưa được 
chế ngự hằng đi đến nơi tai hại; và tâm người được khéo dạy dỗ, rèn luyện, 
giữ gìn rồi sẽ hằng đi đến nơi lợi ích cao thượng". Bởi vậy trong thu thúc 
lục căn thì thu thúc ý căn là quan trọng hơn cả. Tức là chúng ta nên khéo 
biết chế ngự tâm mình đừng để cho các ác, bất thiện pháp phát sinh. Đức 


Phật dạy: “Người trí nên giữ tâm”, có nghĩa là phải ngăn ngửa tâm, không để 
cho nó nghĩ đến điều ác, hay để cho các fùy phiên não sai SỬ. 


Tùy phiền não gồm có: Tham, sân, giận, oan trải, quên ơn, thượng mạn, 
ganh ty, bỏn xẻn, giấu lôi, khoe khoang, cứng đâu, ương ngạnh, ngã mạn, 
khinh người , trụy lạc, giải đãi. Khi chúng ta ngăn ngừa được các tùy phiền 
não đó phát sinh là chúng ta đạt được phần lớn pháp thu thúc. 


Tóm lại, cần phải ngăn ngừa tâm vọng động khi lục căn tiếp xúc với lục trần, 
tức là dùng ứrí tuệ phân tích đê thẫy rõ đâu là tội, đâu là phước, đâu là đúng 
đâu là sai hầu không say mê quyến luyến lục trần hay đắm chìm trong vòng 
tài, tình, danh, lợi. 


Chúng ta hãy theo gương Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đã 
dùng Ø#rí tuệ phân tíchtrong khi xem tuông và nhờ đó sau này hai Ngài trở 
thành hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Lúc hai vị chưa xuất gia là đôi bạn rất 
thân. Một hôm hai người rủ nhau đi xem diễn tuồng (giống hát bộ hay cải 
lương của chúng ta). Hai vị thấy diễn viên bôi mặt, vẻ mày, kẻ làm vua, 
người làm quan, kẻ làm người cao sang, kẻ làm người hèn hạ, lúc chưa đóng 
tuồng là anh em bạn bè, khi đóng tuông là vợ chồng, là vua quan... nhìn 
những tấn tuông ấy hai Ngài nghĩ đến cuộc sống của con người cũng chăng 
khác là bao. Quán tưởng như thế hai Ngài vô cùng chán nản và quyết đi tìm 
thầy học đạo để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. 


-—-oÚO--- 
NHÂN SANH TRÍ TUỆ 


Trí tuệ là nhân tô tối hậu để thấu triệt chân lý. Trong /zm học (giới, 
định, tuệ), giới và định chỉ có mục đích tạo điều kiện cho sự khai mở cuả trí 
tuệ. Nếu giới (s7/a) có thể làm cho hành động và nói năng trở nên chững 
chạc, thiện ích, và định (samaädji) có thê giúp tâm an trú, thanh tịnh và chân 
chính, thì øzê (pannđ) phát huy phần tâm linh quan trọng nhất của con người 
là /uệ giác, để liễu tri thực tánh rốt ráo và cứu cánh giải thoát. 


Hành giả dù có hạnh nguyện thành Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác hay Phật 
Thanh Văn đều cần phải chuyên cân tỉnh tắn dùi mài gươm trí tuệ để cắt đứt 
tận gốc rễ những vọng chấp, phiền não hay những ô nhiễm nội tại dưới mọi 
hình thức, ngắm ngầm hay bộc phát mãnh liệt, đang chi phối đời sống của 
họ. Trí tuệ còn là một trong mười pháp ba-la-máật (päramï) hay còn gọi 
là thập độmà một vị bồ tát cần phải chuyên trì bất thối cho đến khi thành tựu 


mục đích của một vị Chánh Đăng Giác. Chính Đức Phật tổ Thích-ca Mâu-ni, 
lúc còn là một vị bô tát, đã lây trí tuệ làm bản hạnh khi thực hành pháp thập 
độ. 


Trước khi nói đến ba nguyên nhân phát sinh trí tuệ, chúng ta thử bản qua 
nghĩa của danh từ trí tuệ là gì. Trong phạn ngữ PZi¡ có rất nhiều danh từ 
được dịch là trí tuệ, nhưng nghĩa của chúng có ít nhiều sai khác như pannã, 
naàna, vibhanga, pafisambhida, bodhi... 


Panna là biện tướng trí, trí tuệ phân biệt được chân tướng vô thường, khô 
não, vô ngã của hiện tượng giới. 


Patisambhida là mình giải trí. Trí tuệ phần tích và biện giải các pháp một 
cách minh bạch. 


Nãna là phá tướng trí: Trí tuệ có thê phá tướng (do tưởng sinh) để thấy rõ 
chân tướng hay thực tánh pháp. Phá tướng trí chính là trí tuệ mà hành giả 
thiền vipassanä đạt được như những kết quả tối hậu và cũng là trí tuệ của 
chư Phật: Thanh văn, Độc giác, Toàn giác. 


Bodhi là tuệ giác mà người ta thường quen gọi là bồ để tức trí tuệ giác ngộ 
của bậc đã đạt được đạo quả và Niết-bàn đoạn tận phiền não, vọng chấp. 


Tuy được dịch từ nhiều danh từ phạn ngữ có nghĩa sai khác, nhưng tựu trung 
trí tuệ có nhiệm vụ tôi hậu và tất yếu là diệt tận vô minh để nhận chân được 
lý nhân quả, luật thành - trụ - di - diệt và nhất là thấy rõ được ba chân tướng 
của vạn hữu là vô thuờng, khổ não và vô ngã. 


Vì trí tuệ đóng vai trò quan trọng như thế trong lý tưởng giải phóng con 
người ra khỏi vọng châp, nên Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ba phương 
cách rèn luyện trí tuệ: 


1) NGHE NHIÊU THÂY RỘNG (bãhussufã): 


Một trong mười điều đem lại lợi ích cho sự giải thoát mà Đức Phật đã dạy 
là đa văn quảng kiên. Người nghe nhiêu thây rộng ở đây ám chỉ người luôn 
biết lăng nghe học hỏi đê thây ra chánh pháp. 


Trong suốt 45 năm hoằng dương giáo pháp có rất nhiều người đắc đạo quả 
hay giác ngộ chân lý khi nghe Đức Phật thuyêt pháp. Từ 7»hanh văn 
(savaka) có nghĩa là người nhờ nghe pháp mà giác ngộ giải thoát. Không 


phải chỉ có Đức Phật mới độ được Thanh văn, mà ngay cả các vị Thanh văn 
Thánh đệ tử Đức Phật trong khi thuyết pháp cũng độ được rất nhiều người 
nhập vào dòng thánh. Như đạo sĩ Sđr/wía chỉ nghe một câu kệ ngôn do Đại 
Đức 4ssz/¡ thuyết đã trực nhận được lý nhân quả và chứng ngộ đạo quả Tu - 
đa-hườn. Và chính sau khi Ngài Sãripuiađược Đức Phật cho xuất gia vào 
hàng tăng lữ, một hôm Ngài nhận sứ mạng đi giáo huấn nhóm Tỳ Khưu chia 
rẽ tăng theo Đề-bà-đạt- đa. Khi Ngài Sãri„fa giảng pháp xong tất cả các vị 
Tỳ Khưu ấy đều đắc quả Arahán. 


Tuy s⁄z nguyên nghĩa là nghe và được đặc biệt dùng trong nghĩa nghe 
chánh pháp nhưng ta có thể suy Ta rằng tất cả những kinh nghiệm học hỏi 
được bằng cách biết sử dụng giác quan nghĩa là khi mắt nhìn thấy sắc, tai 
nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đều có thể giúp chúng ta nhận 
thức được thực tánh của vạn pháp. 


Ngày nọ, tỳ kheo ni Pa/acära trong khi rửa chân thấy nước từ bản chân chảy 
xuông lan ra thành dòng, dài ngăn khác nhau rồi trước sau tan biến mất, cứ 
như thế vị ấy chú tâm nhận rõ sự biến đổi sinh diệt không ngừng của hiện 
tượng và bỗng trực nhận được thực tánh vô thường sinh diệt. 


Trong kinh điển cũng có ghi chép nhiều trường hợp khác tương tự. Một hành 
giả có thê nghe tiêng chim hót, thây một chiêc lá rơi, một ngọn đèn phụt 
tăt,hay nhìn những bong bóng nước vỡ trên mặt hô mà liêu ngộ được chân 
lý. 


Tất cả những hiện tượng nội tâm hay ngoại giới, như dòng nước trôi chảy, 
một trạng thái tâm sinh lên rồi hủy diệt đều là những bài học quý giá cho 
những ai biết chăm chú nhìn, biết lắng tai nghe để học ra bài học giác ngộ. 
Trí tuệ phát sinh do nghe, thấy, học hỏi, quan sát như thế gọi làyăn tuệ (suiã 
mayã panH). 


Nhưng nếu chỉ nghe nhiêu mà không # duy để phân biệt chân giả và không 
tự mình /hể nghiệmthì vẫn chưa chứng đạt được chân lý, chăng hạn như Đại 
Đức Änanda, thị giả của Đức Phật, là người nghe nhiều pháp thoại của Đức 
Phật nhất, mà đến khi Phật Niết- bàn vẫn chưa đắc được đạo quả Arahán. 
Vẫn nạn đó rất đúng, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận răng có đz văn 
quảng kiến mới có thê mở rộng khả năng thấy biết. Thấy biết càng nhiều thì 
càng ít cố chấp cục bộ. Càng ít cục bộ thì càng có điều kiện lợi mình, lợi 
người. Sở dĩ Đại Đức Ânanda chưa đắc đạo quả Arahán khi Phật còn tại thế 
vì chưa có điều kiện thích nghi để thực hành những gì mình nghe được. 


Nhưng chính nhờ kiến văn uyên bác đó về sau Ngài đã chứng ngộ con 
đường giải thoát và hầu hết các kinh tạng để lại ngày nay do chính Đại 
Đức Änanda tụng thuật. Như thế Ngài đã đem sở trường đa văn của mình để 
đền ơn Phật và phục vụ chúng sanh bằng cách lưu truyền lại một kho tàng 
chân lý vĩ đại là 72mm Tạng Pháp Bảo của Đức Phật cho những thế hệ hậu lai 
chúng ta. 


Tuy nhiên đó chỉ mới là bước đầu phát triển trí tuệ. Bước kế tiếp Đức Phật 
dạy chính là tư duy chín chăn đê thâu tình đạt lý. 


2) SUY XÉT THU ĐÁO (sammãcimfä): 


Nếu một người đã từng í duy chín chăn, đã từng thể nghiệm tu 
tập đúng đắn thì có thê chứng ngộ ngay khi đang nghe pháp. Nhưng nêu như 
người ấy chưa đắc đạo quả hoặc chưa fhấy pháp, (ngô) ngay là vì văn 
fuệ chưa được hoàn hảo, trong trường hợp đó người ấy cần phải tư duy hay 
quán xét về những điều mình đã lăng nghe học hỏi. 


Những gì chúng ta nghe, thấy, học hỏi được chỉ là kiến thức vay mượn bên 
ngoài. Muốn tiêu hóa chúng để trở thành tri kiến chân thực thì phải tỉnh 
luyện qua nhiều giai đoạn tư duy, phán đoán, phân tích, tổng hợp, suy luận, 
so sánh v.v. để tìm ra chân tướng của sự thật. Điều này đã được Đức Phật 
dạy rất rõ ràng trong kinh Kalãmasufta, Anguffara Nikãya như sau: 


“Chớ tin điêu gì do nghe lại, do truyền thông, do đôn đãi, do kinh điển 
truyền tụng, do lý luận, do suy luận, do kêt luận thiêu thận trọng, do hợp với 
định kiên, do uy tín hay vì nghĩ răng vị áy là tháy ta. 


Nầy người xứ Kalama, cho đến khi nào các ngươi tự mình biết rõ răng: 
pháp nây là bắt thiện, là có tội, bị người trí chỉ trích, pháp nây nếu hành trì 
sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau thì hãy từ bỏ những điều ấy. 


Và khi nào các ngươi tự mình biết rõ: pháp nây là thiện, là không có tội, 
không bị người trí chỉ trích, pháp náy nêu hành trì sẽ đưa đến hạnh phúc an 
lạc thì hãy chứng đạt và an trú ”. 


Đoạn kinh trên ám chỉ giai đoạn thứ hai của trí tuệ là ft duy. Nhưng có phải 
mọi tư duy đều đem lại trí tuệ hay không? Đức Phật dạy có hai loại tư 
duy: chánh tư duy (sammasankapp4) là suy nghĩ sáng suốt, chín chắn, thấu 
đáo, dựa rên những thực kiện đ tìm ẫn số của sự thật. Trái lại,£à #6 duy 
(micchãsankappa) là suy nghĩ bằng tưởng tượng hay suy luận nông cạn, hời 


hợt, dựaểrên những giả thuyết, ước định để đưa đến những kết luận chủ quan 
thiếu thận trọng. Vậy muôn phát triển trí tuệ trước hết ta phải tránh những tà 
tư duy như suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về thù oán, suy nghĩ về những 
phương kế ám hại người khác, và thường xuyên chiêm nghiệm ba chân 
tướng vô thường, khổ não, vô ngã của vạn pháp. 


Đại Đức Culapanihaka là một người ít học, ngài cố găng học một kệ ngôn 
chỉ có bốn câu trong bốn tháng vẫn chưa thuộc. Vị sư huynh của ngài thấy 
vậy khuyên ngải nên hoản tục nhưng ngài quá quyến luyến đời sông đạo 
hạnh nên không nỡ từ bỏ. Đức Phật thấy đạo tâm của người đệ tử nầy quá 
dõng mãnh nên đem. đến cho Cữ/apanfhaka một chiếc khăn tay màu trắng, 
dạy mỗi buổi sáng cầm khăn đưa ra trước mặt trời. Ngài làm y như lời dạy 
của Đức Phật, chăng bao lâu chiếc khăn bị bụi và mô hôi bám vào trở nên dơ 
bẩn và ố màu. Thấy sự kiện đó, ngài suy gẫm về tánh cách vô thường của 
đời sống, trực nhận được chân lý và đắc quả Arahán. Đây rõ ràng là trí tuệ 
phát sinh do tư duy đúng đắn trên thực kiện (biến đổi của cái khăn) mà liễu 
ngộ được bản chất của thực tánh pháp nên được gọi là # fuệ (cinãtfã mayä 
panHna). 


Tuy nhiên, ứ ứ„ệ vẫn chưa hoàn hảo, cần phải ứ# hân chứng ngộ qua tu tập 
định tuệ thì mới thê nghiệm chân lý một cách hoàn toàn. 


3) THỤC HÀNH ĐỊNH TUỆ (bhãyan8): 


Cuối cùng frí fuệ rốt ráo chỉ phát sinh khi chúng ta thực hành thiền định và 
thiên tuệ. Thuật ngữ bhàvanà trong PZ có nghĩa là dập tắt vô minh và ái 
dục băng tu tập định tuệ. 


Thiên định là giữ tâm thăng băng, ôn định giống như giữ yên một ly nước 
đục cho đến khi bao nhiêu cặn bã đã lắng đọng thì nước sẽ trở nên trong 
suốt. Khi tâm được giữ yên sẽ trở nên trong sạch, lặng lẽ đó là môi trường 
tốt đề tu tập thiền tuệ. 


Thiển tuệ là chú tâm quan sát thực tại thân tâm như nó đang là với /inh tấn, 
chánh niệm, tỉnh giácdê thầy được thực tánh của vạn pháp. Trí tuệ phát sinh 
đo tu tập định tuệ gọi là /u ứuệ (bhãvana mayaã panHđ). 


Một người thường được nghe tiếng một thứ trà ngon và đã từng đọc lý 
thuyêt vê cách pha trà ây như thê nào, nhưng nêu tự mình chưa pha lầy và 
uông qua một lân thì cũng không thưởng thức được hương vị của món trà 


quý này. Đó là lý do vì sao Phật giáo xem trọng phương diện thực hành đến 
thê. 


Đức Phật dạy: 


"Dâu thông suốt kinh luật mà không hành trì, cũng chỉ như gã mục đồng 
đêm bò cho kẻ khác. Người ấy không hưởng được hương vị giải thoát”. 


"Trái lại dù thuộc ít kinh luật nhưng cố gắng hành trì, từ bỏ tham, sản, sỉ, 
hiểu biết chân chính, tâm tự tại, không vọng chấp. Người ấy ắt hưởng được 
hương vị giải thoát”. (Dhammapada 19, 20) 


Thuở nọ có hai vị ty kheo cùng xuất g1a trong giáo pháp của Đức Phật. Một 
vị học nhiều hiểu rộng, thông suốt giáo pháp nhưng chưa đắc đạo. Còn vị kia 
tuy học ít nhưng chuyên cân tu niệm, không bao lâu đắc đạo quả Arahán. 
Một hôm trong buổi luận đạo trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng nêu lên 
những vẫn nạn khúc mắc để khoe khoang tài bác học của mình. Đức Phật 
thấy vậy liền đặt ra nhiều câu hỏi khác về sự thực chứng đạo giải thoát. Hỏi 
đến đâu vị Arahán trả lời đến đó do đã tự thân chứng nghiệm, trái lại vị 
phảm tăng uyên bác không thê trả lời được, vì tự mình chưa giác ngộ. Câu 
chuyện nây chứng tỏ rằng tu tuệ quan trọng và siêu việt hơn tư tuệ và văn 
tuệ rất nhiêu. 


Tóm lại, vì tầm quan trọng của trí tuệ trong vai trò giúp chúng ta giải thoát 
ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý: nên chúng ta phải luôn 
luôn cố găng phát huy trí tuệ bằng cả ba phương diện văn, tư và tu như Đức 
Phật đã dạy. 


-—-oÚO--- 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


“Này chư tỳ kheo, đại dương chỉ có một vị duy nhất là vị mặn, cũng 
vậy giáo pháp của Nhự Lai chỉ có một vị duy nhát là vị giải thoát" Tiêu Bộ 
Kinh, Udana 


So với vô số chúng sanh sống trên thế gian thì nhân loại chỉ là một phân rất 
nhỏ, cho nên được sanh làm người không phải dễ. Nhưng duy trì được kiếp 
sống một cách toàn vẹn lại còn khó hơn vì phải chịu già, bệnh, chết, lo âu, 
phiền muộn, khổ đau, thất vọng... Nhiều người mới sinh ra đã chết, bất hạnh 
hơn, lắm kẻ phải chịu kéo lê một cuộc sống bi thảm vì tật nguyễn hay nghèo 


đói. Tuy thế trong những người còn lại không phải ai cũng xứng đáng làm 
một con người thật sự. Họ sống dã man, độc ác, trụy lạc, ích kỷ và si mê 
không khác gì cầm thú. Chính Đức Khổng Tử phải than rằng: "Ƒ7 nhân 
nan". Vì thê đã được sinh ra làm người chúng ta cần phải sông một đời sống 
thế nào cho có ý nghĩa, hợp đạo đức, tự cải hoá cho đến khi hoàn thiện. Song 
trong thế gian có cả hàng trăm, hàng ngàn triết lý, tôn giáo nói là để cải thiện 
con người mà kỳ thực chỉ được một vài giáo lý khả dĩ đáng gọi là chánh đạo; 
còn đa số là mê tín dị đoan hoặc dẫn dắt con người đi sâu vào dục vọng đen 
tối. Một chứng minh cụ thể là ngày nay một vài thứ triết lý đang đưa thanh 
niên vảo con đường trụy lạc, sa đọa, trong khi nhiều tôn giáo đã làm cho một 
số khá đông trong thế hệ cũ nô lệ cúng tế, khiếp sợ quỷ thần vì không phát 
huy được sức mạnh của một con người đích thực. Cuối cùng là khó được 
gặp Phật hay các bậc hiền nhân ra đời, vì Đức Phật là một vị thầy vĩ đại, một 
nhà đại cách mạng phá tan gông cùm nô lệ của thần linh bên ngoài và của 
chính lòng tham lam, sân hận, si mê nội tại để nâng cao con người lên hàng 
thánh thiện. Giáo lý của Ngài có một mục đích rõ rệt là giác ngộ. Tất cả 
những cô gắng phi thường của Ngài từ khi khước bỏ đời sông đế vương trở 
thành một đạo sĩ khổ hạnh cho đến lúc chiến thắng ma vương mà thành bậc 
Toàn Giác chỉ nhằm một mục đích duy nhất, tức là khai thị cho chúng sanh 
con đường giải thoát ra khỏi vô minh ái dục và đem lại cho họ một cuộc 
sống hạnh phúc an lạc. 


Vậy chúng ta thử tìm hiểu nội dung giáo lý giải thoát của Đức Phật, để xác 
nhận đâu là con đường đích thực dân chúng sanh ra khỏi sông mê bê khô. 


Khi được hỏi "Con đường nào đến Niết-bàn", Đức Phật trả lời: "Đó là giới, 
định, tuệ”. 


Giới không phải là những điều răn do một vị giáo chủ đặt ra để buộc tín đồ 
tuân phục mình. Trong Phật giáo, giới theo nghĩa tiêu cực là để dẹp bỏ 
những thói quen bất thiện đã tập nhiễm từ trước và ngăn ngửa. điều ác có thể 
gây nên về sau; theo nghĩa tích cực là để phát triển những điều lành đã sẵn 
có và tạo thêm các điều lành chưa có. Giới ví như sợi dây cương, nhờ đó 
người huấn luyện ngựa dạy một con ngựa hoang trở thành thuần thục. Cũng 
vậy, giới là điều kiện tiên quyết để giữ tâm không vọng động, cho nên trong 
kinh nói: “Giới năng sinh định”. 


Khi giới đã được hành trì đúng đắn thì tâm tương đối bớt xao động và nếu 
được giữ trên một đôi tượng thiên định thì tâm sẽ được an tịnh, thoát khỏi 
dục vọng, trở nên trong sáng. An trú trong thiên định tâm sẽ được nhu thuân, 


minh mẫn, kiên cố và dõng mãnh. Đó là những điều kiện tất yếu để phát 
triển trí tuệ đúng như trong kinh đã dạy "Định năng sinh tuệ". Khi tâm đã 
được an tịnh, sáng suốt và tỉnh giác nhờ thiền định, minh sát tuệ 
(Vipassanä) sẽ phát huy mà nhờ đó chúng ta có thể trực giác được chân 
tướng hay thực tánh của vạn hữu. Đây là tri kiến cuối cùng đưa đến giải 
thoát hoàn toản. 


Con người là một tập hợp gồm ngũ uấn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cả năm 
yếu tố ấy đều đặt trong tình trạng biến đổi, bất an và không có thực thẻ. 
Nhưng vì bị vô minh che lấp, chúng ta không nhìn thấy hiện tượng giới đúng 
với thực tướng của nó. 


Đức Phật dạy: “Dù có chư Phật xuất hiện trên thế gian hay không, chân lý 
hiển nhiên này (vô thường, khổ não, vô ngã) vẫn chỉ phối vạn hữu. Đó là 
chân lý mà Như Lai đã thực chứng, giác ngộ và công bố, giảng dạy, tuyên 
thuyết, mình chứng, khai thị và phân tích khiến cho người khác lãnh hội 
được” (Anguttara Nihãya - Tăng Chì). 


Đức Phật xuất hiện trên thế gian để khai thị cho chúng sanh con đường giải 
thoát ra khỏi vònguân hồi (samsara). Ngài chỉ dạy một giáo lý duy nhật là 
khổ và thoát khổ. 


Trong cuốn The Word of the Buddha, Đại Đức Nyanatiloka giải thích chữ 
khô như sau: 


"Danh từ khổ không phải chỉ để mô tả một sự đau đón thân xác hay cảm 
giác khó chịu của tỉnh thần mà còn bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra 
đau khổ hay gánh chịu khổ đau. Chân lý về khổ dạy rằng: Vì nguyên lÿỷ vô 
thường mà tất cả mọi hình thức khoái lạc dù là thiên đàng hay cực lạc cũng 
đêu bị biến đổi và “hủy diệt, và tất cả mọi hình thức hiện hữu vì vậy chắc 
chắn phải mang mâm mống bắt mãn, khổ đau". 


Chính vì đau khổ nên con người mới nỗ lực tìm kiếm khoái lạc mà không 
biết rằng mình sẽ bị khoái lạc lừa đảo phản bội để rồi càng tìm kiếm khoái 
lạc con người càng thất vọng; và cứ thế họ chìm đắm trong bê khổ trầm luân. 
Cho nên theo Đức Phật, ước muốn khoái lạc (ái dục) là nguyên nhân của 
mọi khổ đau. 


Trong kinh Samywfía dạy răng: 


"Không thê lường được đáu là khởi thủy của vòng luân hồi, và từ đâu chúng 
sanh bất đâu kiếp sông. Có điêu chặc chăn là họ đã bị trám luán sinh tử vì 
võ minh và ải dục”. 


Một hôm tại xứ K¡ogama, Đức Phật đã dạy Đại Đức 4nanda và tăng chúng 
rằng: "Jì không nhận thức được bốn chân lý mà các người và Như Lai đã 
phiêu bạt trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay. Này chư tỳ kheo, 
bốn chân lý ấy là gì? Đó chỉnh là khổ, nguyên nhân của sự khổ, chấm đứt sự 
khổ và con đường đưa đến chấm dứt sự khổ. Nhưng nay, các người và Như 
Lai đã thực chứng, giác ngộ được những chân lý ấy, và vì thể chúng ta đã 
chấm dứt vòng luân hôi" (Mahä Parinibbãna). 


Cũng trong kinh trên, Đức Phật cả quyết rằng bắt cứ ai hành trì theo chân lý 
mà Ngài đã hành trì và chứng ngộ thì chăc chăn sẽ thoát khỏi vòng sanh tử 
khổ đau. 


“Như Lai đã tự lấy mình làm một nơi nương tựa cho chính mình. Nây chư tỳ 
kheo, hãy tỉnh tấn, chánh niệm và trong sạch. Hãy ngự trị tâm các ngươi 
bằng định tuệ. Kẻ nào sống tỉnh tắn trong giáo pháp này sẽ thoát khỏi sinh 
tử và chẩắm dứt khổ đau". 


Đó là những lời dạy cuối cùng trước khi Đức Từ Phụ nhập diệt, đã nhắc lại 
cho chúng ta mục đích tôi hậu của đạo Phật là giải thoát. 


Đức Phật đã nêu gương sáng của một vị thầy kiên trì nhẫn nại và tinh tấn. 
Những lời dạy của Ngài giống như ngọn hải đăng hướng dẫn chúng ta, 
những người đang bị bão tổ cuốn trôi giữa bề luân hồi, vào bờ giải thoát một 
cách an toàn. 


Chúng sinh hiện hữu trên thế gian với một căn bệnh khổ nan y. Nhưng Đức 
Phật, một vị lương y hoàn hảo, sau khi chân mạch, tìm ra bệnh trạng và 
nguyên nhân căn bệnh ấy, Ngài chỉ bày cặn kẽ những phương thuốc thần 
diệu mà Ngài đã dày công tìm kiếm trong 20 a-făng-kỳ một trăm ngàn đại 
kiếp và chữa trị cho chính mình một cách linh nghiệm. Chỉ còn có một điều 
kiện là bệnh nhân phải cố gắng theo đúng phương pháp trị liệu đó để sớm 
thoát khỏi căn bệnh ngặt nghèo. Ngài ân cần đặn dò trước khi từ giã cõi 
đời: "Quả thật, nây chư tỷ kheo, Như Lai nhắc nhở các con: Các pháp hữu 
vỉ là vô thường, hãy tỉnh tấn chớ có phóng dật" (Handa dãni, bhikkhave, 
anantayami vo: "Vaya dhammo sankharä, appamadena sampadetha”). 


Con đường giải thoát mà Đức Phật đã thực chứng và chỉ dạy bao gồm trong 
Tứ Diệu Đê: 


- Khô Đề: Chúng sanh trên thế gian sống trong đau khô 
- Tập Đé: Đau khỗ ấy gây nên bởi vô minh ái dục 
- Diệt Đề: Vô minh ái dục có thê tận diệt bằng con đường trung đạo. 


- Đạo Đé: Con đường ây gôm: T7 niệm xứ, tứ chảnh cân, tứ thân túc, ngũ 
căn, ngũ lực, thát giác chỉ và bát chánh đạo. 


Tứ niệm xứ giúp cho hành giả phát triển chánh niệm và giác tỉnh, hai yêu tô 
cân thiệt đê thây rõ chân tướng hay thực tánh vô thường, khô não, vô ngã 
của vạn hữu. 


Tứ chánh cần là bôn điều tỉnh tấn nhờ đó hành giả có thê điệt trừ ác pháp và 
phái triển thiện pháp. 


Tứ thần túc là bốn yếu tô phát huy năng lực tỉnh thần, nhất là thần thông 
biên hóa, giúp hành giả tiên bước mau chóng hơn trên đường tự giác và hóa 
độ chúng sanh. 


Ngũ căn là năm điêu kiện cơ bản đê đạt đên tuệ giác, thâu triệt chân lý. 


Nhờ phát triên ngũ căn mà hành giả có được 0ø ?c tức là sức mạnh 
của đực tin, tỉnh tân, chánh niệm, chánh định và trí tuệ. 


Thất giác chỉ là bảy yêu tố giúp hành giả giác ngộ bồ đề thượng trí: Niệm, 
trạch pháp, tỉnh tán, hỷ, khinh an, định và xả. 


Tất cả các pháp trên đều được đúc kết một lần nữa trong Bát Chánh Đạo, 
con đường duy nhât giúp chúng sanh giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân 
hôi. 

Kinh Dhammapada có dạy: 

“Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo, chân lý cao thượng nhất là 
Tứ Diệu Đê... đó là con đường duy nhát, không côn con đường nào khác dân 


đến tri kiến thanh tịnh. Hãy đi theo con đường ấy, để sớm thoát khỏi mọi 
điền đảo của Ma vương”. 


Điên đảo của Ma Vương ở đây là vòng trầm luân khổ hải hay phiền não ái 
dục mà chỉ có Bát Chánh Đạo mới trừ diệt được. Ngoài đạo Phật Chúng ta 
khó có thể tìm thấy ở đâu con đường trung đạo được trình bày một cách 
trong sáng như vậy. Đức Phật xác định với du sĩ ngoại đạo Subhadda rằng: 


" Nây Subhadda, trong pháp luật nào không có tám Thánh Đạo, thì ở đó 
không có (bốn bậc Thánh) đệ nhất..., đệ nhị..., đệ tam..., đệ tứ Sa-môn. Nây 
Subhadda, trong pháp luật nào có Với Ti lánh Đạo thì ở đó có đệ nhất..., đệ 
nhị..., đệ tam..., đệ tứ Sa-môn. Nây Subhadda, chính trong pháp luật nồi có 
tám Thánh Đạo... nếu những vị tỷ kheo sống chơn chánh thì đời nẫy không 
văng những vị A-la-hản. (Mahã Parinibbäna sufta). 


Đến đây chúng ta phải thử đặt vấn đề ý nghĩa giải thoát theo Phật giáo như 
thế nào? Giải thoát theo đạo Phật không phải là được cứu rỗi bởi một Đẳng 
Toàn Năng mà là đoạn lìa các trói buộc của phiền não (tham, sân, s1) hay của 
ngũ uấn. 


Vẻ phương diện tánh thường được gọi là tánh tịnh giải thoát tức là tính chất 
an tịnh tự tại của chư Phật và hàng Thánh nhân. Pháp thân của chư Phật và 
hàng thánh nhân gồm năm phần làgiới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri 
kiến. Một trong những ân đức vô lượng của đắng Toàn Giác là /jnh đức tức 
là đức tính thanh tịnh tuyệt đối, không dao động trước bất cứ một hoàn cảnh 
nào. 77h đức ây thường được mô tả dưới bảy phương diện: 


1) Giới tịnh (slavisuddhi). 

2) Tâm tịnh (ciavisuddhi). 

3) Kiến tịnh (đi0hivisuddhi). 

4) Đoạn nghi tịnh (kXankhãvisuddhi). 

5) Đạo phi đạo tri kiến tịnh (/„aggãmagga nãna-dassana visuddhi). 
6) Hành đạo tri kiến tịnh (›afipadä nãna-dassana visuddhi) 

7) Tri kiến thanh tịnh („ãna-dassana visuddhi). 


Vẻ phương diện tướng thường được gọi là chướng tận giải thoát tức là điệt 
tận các phiên não chướng, nhât là vô minh và ái dục. Có mười phiên 
não trói buộc (thăng thúc) chúng sanh là: 


1) Tham (/obha). 
2) Sân (aosa). 

3) S1 (moha). 

4) Mạn (măng). 
5) Tà kiến (đi/hi). 


6) Nghị (vicikicch4). 

7) Thụy miên (/hna). 

8) Trạo cử („ddhacca). 
9) Vô tàm (ahirikq). 

10) Vô quý (anoffappa). 


Hoặc mười kiết sử là thân kiến, hoài nghỉ, giới cấm thủ, luyễn đi trong dục 
giới, sân hận, luyễn ái trong sắc giới, luyễn ái trong vô sắc giới, mạn, trạo 
cứ, võ mình. 


Bao lâu những phiển não chướng trên còn chỉ phối đời sống thì chúng ta 
chưa thể giải thoát ra khỏi vòng trầm luân sinh tử. Đứng về phương diện tâm 
và trí, giải thoát gồm có tâm thiện giải thoát tức là tâm giải thoát ra khỏi các 
bất thiện tâm sở, và tuệ thiện giải thoát tức là trí tuệ suốt thông chân lý 
không bị chướng ngại bất cứ một thành kiến nào. 


Đối với chúng ta con đường dẫn đến giải thoát quá khó khăn và đòi hỏi 
nhiều cỗ găng. Nhưng nếu chúng ta thường kiên trì, tỉnh tấn và luôn chánh 
niệm tỉnh giác thì ngay trong từng giây phút hiện tại chúng ta cũng có thể tự 
tại an lạc giữa các não phiên. 


-—-o0O--- 
CHÁNH NGỮ 


Một trong năm giới mà người Phật tử chân chính phải hành trì 
là rảnh xa vọng ngữ (musavada veramarï). Tích cực hơn, người Phật tử 
phải nói lời chân thật (saccavädä) biết thủ tín (saddahana) và nói như thể 
nào làm như thế ấy (yathävädi tathãkãr]). 


Lời nói chân thật là một trong /hập thiện nghiệp mà người hành trì không 
những đem lại lợi ích cho mình mả còn góp phần xây dựng một xã hội đạo 
đức. Vì muốn được trật tự, xã hội cần đòi hỏi một số điều kiện trong đó có 
sự tín nhiệm lẫn nhau nhờ mọi người đều chân thật. 


Đoạn kinh sau đây mô tả một người chân thật: 
"Ở đây một người thiện nam từ bỏ sự giả dồi, xa lảnh vọng ngữ, nói lời chân 


thật dù ở nơi hội họp đứng đắn, giữa đám đông, trong tư gia với bà con thân 
thuộc, trong nhiệm sở hay khi làm nhân chứng tại pháp đình.... Như vậy, 


người ấy Sẽ không vì cá nhân mình, không vì ai khác, cũng không vì một lợi 
lạc vật chát mà cô ý nói sai sự thật”. (Saleyyaka Sutta M.I, 226). 


Thật ra chánh ngữ không phải chỉ giới hạn trong lời nói chân thật mà còn 
cân phải: 


- Tránh dùng lời phao vu để chia rẽ, hay gây bất hoà giữa người này với 
người khác, trái lại phải tìm cách đem lại hoà hợp và thông cảm giữa mọi 
người. 


- Tránh dùng lời thô lỗ để hạ nhục kẻ khác, trải lại phải nói lời thanh tao, hoà 
nhã, lịch sự, lê độ đê an ủi, khuyên khích hay thuyêt phục kẻ khác. 


- Tránh những câu chuyện phiếm vô bổ, phải nói đúng lúc, hợp lý và hữu 
ích. 


Cũng có trường hợp, khi chúng ta nói chân thật và lễ độ mà vẫn chạm đến tự 
ái của kẻ khác khiên họ phật lòng. 


Tuy thế đôi khi cần phải nói sự thật dù có mắt lòng nhưng hữu ích. Như vị 
bác sĩ muốn chữa một vết thương của bệnh nhân đôi khi không thê không 
gây cho bệnh nhân một chút đau đớn, vì nếu không đụng đến vết thương thì 
làm sao điều trị được. 


Vì thế trong kinh 4bhayaräjakumara có phân loại lời nói theo chân, thiện và 
mỹ như sau: 


1) LỜI NÓI CHÂN, MỸ, THIỆN. 


Tức là lời chân thật, khả ái và có lợi cho người nghe. Chữ mỹ ở đây dùng 
với nghĩa đẹp lòng người, làm cho người hoan hỷ khi nghe. Như trường hợp 
Đức Phật thuyết pháp, Ngài trình bày chân lý (chân) để chuyển mê khai ngộ 
cho chúng sanh (thiện) và khi nghe xong thính chúng đều hoan hý (mỹ) chấp 
nhận. 


2) LỜI NÓI CHÂN, THIỆN, KHÔNG MỸ. 
Tức là lời chân thật, có lợi cho người nghe nhưng không làm cho họ vui 


lòng. Đó là trường hợp rung ngôn nghịch nhĩ lợi hạnh”. Lời nói không 
mỹ ở đây có hai nghĩa: một là lời nói thô lô, hai là tuy không thô lỗ nhưng 


làm cho người nghe khó chịu. Có khi vì lời nói cộc căn làm cho người nghe 
nôi giận, nhưng có khi lời nói lê độ mà vân chạm tự ái kẻ khác. 


3) LỜI NÓI CHÂN, MỸ, KHÔNG THIỆN. 


Tức là lời nói chân thật, đẹp lòng người nhưng vô ích. Như kế một chuyện 
tuy thật và làm cho người nghe vui tai nhưng không đem lại lợi ích gì cả, có 
khi chỉ làm mât thì giờ hoặc thậm chí còn có hại. 


4) LỜI NÓI CHÂN, KHÔNG THIỆN, KHÔNG MỸ. 


Tức là lời nói chân thật nhưng vô ích và làm người nghe bực mình. Nhiều 
người bất cứ nghe thấy chuyện thị phi ở đâu cũng đem kế lại cho bạn bè, 
thân thuộc nghe. Hoặc có người lại thường đem những chuyện đời tư nói với 
người khác để khoe khoang thành công hay phân bua thất bại của mình. 
Những chuyện đó tuy là sự thật, nhưng không ích gì cho người nghe, và chỉ 
làm phiền lòng họ. 


5) LÒI NÓI KHÔNG CHÂN, NHƯNG THIỆN VÀ MỸ. 


Tức là lời không đúng sự thật nhưng có ích lợi và làm người nghe hoan hỷ. 
Như trường hợp vì cứu người nảo đó (thiện) mà phải nói dôi (không chân) 
và nhờ nói khéo léo nên người nghe vui lòng (mỹ). 


6) LỜI NÓI KHÔNG CHÂN, KHÔNG THIỆN NHUNG MỸ. 

Tức là lời nói giả dối, vô ích nhưng người nghe lại thích. Nhiều người nói ba 
hoa, khoác lác vô tích sự, thê mà vì có tài ăn nói khéo léo, thông suôt nên ai 
cũng thích nghe. 

7) LỜI NÓI KHÔNG CHÂN, KHÔNG MỸ NHƯNG THIỆN. 


Tức là lời nói, dối, khó chịu, nhưng có lợi cho người nghe. Ví dụ như một 
người mẹ muốn cho con mình học giỏi (thiện) đã la măng (không mỹ) và 
dọa đứa bé nếu không học thuộc bải sẽ bị đuổi ra khỏi nhà (không chân). 


8) LÒI NÓI KHÔNG CHÂN, KHÔNG THIỆN, KHÔNG MỸ. 
Là lời nói giả dối, vô ích và làm người nghe bực tức. Như trường hợp nói vu 


không, nhục mạ, hoặc nói thêu dệt đê chia rẽ người khác. Đó là lời nói của 
người dôi trá, hung ác, và thô lô. 


Trong tám cách trên, cách thứ nhất và cách thứ hai được Đức Phật cũng như 
các bậc hiền nhân khuyến khích. Kinh Abhayaràjakumàra dạy tiếp 
rằng: "Người nên nói lời hợp thời mà người biết là đúng với sự thật, xác 
đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được và làm cho kẻ khác hoan hỷ (loại thứ 
nhất). Người cũng có thể nói lời hợp thời mà người biết là đúng với sự thật, 
xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận đuợc tuy không làm cho kẻ khác hoan 
hỷ (loại thứ hai). Người không nên nói lời giả dối, và cần phải tìm sự thật, 
nói sự thật vì hành động đó nâng cao hạnh phúc cá nhán của người cũng 
như sự điễu hoà và tiễn bộ xã hội". Trong đoạn kinh khác Đức Phật mô tả 
lời nói của bậc thiện trí với năm điều kiện: 


1) Phát biểu đúng lúc (Kãlaväđij): 


Như chúng ta đã thấy ở trên, có khi một lời chân thật nhưng không được 
phát biêu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho người khác bực mình. 
Người thiện trí phải tê nhị đê áp dụng lời nói của mình đúng chô, đúng lúc. 


2) Hợp với sự thật (Bhữfavadi): 


Bậc thiện trí thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không 
lừa dôi. Tuy vậy nói sự thật chưa đủ, cân phải có điêu kiện sau đây bô túc: 


3) Đem lại lợi ích (4/havadj): 


Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời nói chân thật nhưng 
không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng là lời nói nhảm nhí, vô 
dụng. 


4) Thích ứng với đạo lý (Dhamumnavadj): 


Dhamma ở đây có nghĩa là đạo lý. Lời nói hợp đạo lý có nghĩa là phải hợp 
lý, hợp tình và hợp với chánh pháp. 


5) Hợp với đạo đức (Winayavadi): 


Giá trị của lời nói còn phụ thuộc tính cách đạo đức của nó. Nếu một lời nói 
có đủ bốn yếu tô trên nhưng không hợp với luật pháp hay luân thường đạo lý 
thì vẫn nguy hiểm. Trong phần phân tích tám lời nói trên, chúng ta dùng chữ 
thiện với nghĩa hữu ích. Nhưng đôi khi có lợi ích chưa hắn là thiện, như khi 
nói trục lợi, vụ lợi người ta thường dùng với nghĩa bất thiện. Vì vậy lời nói 


thiện phải vừa có ích vừa lương thiện, nghĩa là phải hợp với đạo đức nữa 
mới được. 


Theo kinh điền có 10 điều lợi ích và hợp với đạo đức nên bản luận là: 


1) Nên nói về đức ứ bi bác ái vì lòng từ ái giúp chúng ta có tâm hồn vị tha, 
không tham lam, ích kỷ, bỏn xẻn và tật đô. 


2) Nên nói về đức tính /z¡ z¿c đề giúp ta bỏ nhiêu ước vọng thái quá, và sông 
an vui trong bât kỳ hoàn cảnh nảo. 


3) Nên nói về đức /hanh tịnh đề giúp cho tâm hồn trầm tĩnh, trong sạch và tự 
tại. 


4) Nên nói về đức tính độc lập để giúp chúng ta không xu hướng phe phái, 
không ÿ lại và phát triên đức tự tin. 


5) Nên nói về đức finh tấn để giúp ta từ bỏ tính biếng nhác, do dự và bất 
nhât. 


6) Nên nói về giới hạnh vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những thói hư tật 
xâu mà ta đã tập nhiễm từ vô lượng kiệp đên nay. 


7) Nên nói về fhiển định vì thiền định có khả năng tiêu trừ dục vọng, oán thù 
và phát triên sức mạnh tinh thân. 


8) Nên nói về /z/ „ệ để giúp ta rèn luyện đức sáng suốt, phát triển trí năng 
hâu thâu triệt chân lý. 


9) Nên nói về giải thoát vì tâm giải thoát là mục đích của người Phật tử trên 
đường giải phóng tâm ra khỏi vô minh phiên não. 


10) Nên nói về ứr¡ kiến giải thoát, tức là nói đến sự thực chứng giải thoát của 
Đức Phật và chư Thánh nhân. Sự thực chứng đó giúp chúng ta vững tin trên 
đường tu tập vì biết rằng chúng ta đang đi trên con đường mà tiền nhân đã 
từng trải nghiệm và thực chứng. Nếu tinh tấn giác niệm một cách đúng đắn 
chúng ta cũng thể nghiệm được tri kiến giải thoát như các Ngài. 


Tóm lại, lời nói có ảnh hưởng vô cùng quan trọng không những đôi với đời 
sông hạnh phúc của môi cá nhân mà còn có thê định đoạt được cả sự an 
nguy của xã hội. Lời nói của một nhân vật có uy tín bao nhiêu lại càng phải 


thận trọng bấy nhiêu. Chính vì thế mà Đức Phật đã đưa chánh ngữ vào Bát 
Chánh Đạo, con đường dân đên giải thoát giác ngộ. 


-—-oÚO--- 
PHẬT GÁO CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG? 


Tôn giáo là gì? Khi nghiên cứu lịch sử tôn giáo, chúng ta tìm thấy 
nhiều giải đáp cho câu hỏi này. Vậy đâu là giải đáp thoả đáng nhất. Những 
giải đáp ấy có thích ứng với đạo Phật không? Chúng ta hãy tìm hiểu một vài 
định nghĩa thông dụng nhất. 


* Một định nghĩa nói răng ứồn giáo là hệ thống các tín điểu. Định nghĩa này 
rất đúng đối với nhiều tôn giáo trên thế giới, nhưng không phủ hợp với đạo 
Phật vì những lý do sau đây: 


1- Tin điêu chỉ là những ngôn ngữ qui ước được chế định một cách tương 
đối tùy thuộc vào không gian, thời gian, trình độ văn hóa, và niềm tin của 
một số người. Ngôn từ tự nó mang đặc tính hạn hữu làm giới hạn chân lý. 
Chân lý không bao giờ được chứa đựng một cách trọn vẹn trong ngôn từ. 
Ngôn từ có thể là phương tiện để truyền đạt chân lý, nhưng không phải là 
phương tiện hoàn hảo. Phật giáo xem ngôn ngữ như ngón tay chỉ trăng, chân 
lý chỉ đạt được bằng trí tuệ thực chứng chứ không qua tín điều. 


2- Tín điều chỉ là những kết luận đã trở thành khuôn sáo, khô khan, hạn hẹp, 
đã suy giảm tính chất sống động, uyễn chuyền và trung thực của chân lý. 
Phật giáo không chấp nhận những kết luận khuôn sáo, vì giác ngộ có tính 
khám phá, sáng tạo và luôn luôn mới mẻ. 


3- Khi đã in vào một số tín điều nhất định nào đó, người ta dễ sinh ra cố 
chấp, bảo thủ những giáo điều ấy, và xem thường hay gạt bỏ những tín điều 
của tôn giáo khác. Đây là lý do đưa đến tham vọng bắt mọi người chấp nhận 
tín điều của tôn giáo mình, và cũng từ đó xảy ra chiến tranh tôn giáo mà 
chúng ta thường thấy trong lịch sử. Mục đích của Phật giáo là phá chấp, dù 
chấp trước bắt kỳ điều gì, kê cả Niết-bàn. 


4- Tín điêu là kết quả của những nỗ lực đưa chân lý vào hình thức của các 
mệnh đề gui phạm thuần lý. Trái lại, Phật giáo không bao gồm một hệ thống 
mệnh đề thuần lý nào mà là con đường thực nghiệm chân lý của cuộc sống. 
Chúng ta tìm thấy lời dạy sau đây của Đức Phật trong kinh Pháp cú: 


"Người nói nhiều giáo pháp nhưng không tự mình thực hành thì chẳng khác 
nào đếm bò cho kẻ khác. Người ấy khôngthể hưởng được quả vị thánh nhân. 
Người không nói được nhiêu giáo pháp, nhưng tự mình sông theo pháp, từ 
bỏ tham lam, sân hận, sỉ mê, có chánh kiến và trầm tĩnh không cô chấp vào 
thể giới khác, người ấy mới là đệ tử Như Lai ". 


* Một định nghĩa khác xem ứôn giáo là sự mặc khải của Thượng Đề Hầu hết 
các tôn giáo nhất thần đều được thiết lập trên nền tảng /hiên khải tức là 
phương tiện giao cảm giữa Thượng Đề với con người, nhờ đó con người biết 
được Ngài và vạn vật do Ngài sáng tạo. 


Phật giáo không tán thành thiên khải vì những lý do sau đây: 


1) Thiên khải có tính cách đặc thù vì chỉ được thực hiện đối với từng cá 
nhân. Và một khải thị có thể được xem là giá trị đối với người này chưa hắn 
đúng với người khác. Vậy mặc khải mang sắc thái chủ quan, không mang 
tính phô quát. Điều này đưa đến một sự chia rẽ trầm trọng giữa các tôn giáo 
tây phương. Mặc dù các tôn giáo ấy đều dựa trên căn bản mặc khải, nhưng 
xem ra những khải thị của họ lắm lúc mâu thuẫn lẫn nhau. Phật giáo chỉ 
có khai thị hiểu theo nghĩa là một người đã thấy chân lý cÖ7 ra chân lý ấy 
cho người chưa thấy có thể tự mình thấy được. 


2) Thiên khải đi ngược lại với những nguyên lý căn bản như nguyên lý túc 
lý, nguyên lý nhân quả...CGiáo sư Christmas Humphreys nói: “7zong Phật 
giáo, không những chúng ta không tìm thấy thiên khải, mà quan niệm này 
còn bị bác bỏ nữa là khác". Vì người Phật tử phải thấu hiểu vũ trụ, nhân 
sinh qua thể nghiệm, trí tuệ và trực giác, như thái độ của nhà khoa học, mà 
không cần một sự bí mật khải thị. Đơn giản là vì tri thức do khải thị chỉ là 
kiến thức vay mượn, không phải là tri kiến chân thực tự mình chứng nghiệm. 


Thái độ của người Phật tử giống như thái độ của Tắt-Đạt trong "Câu Chuyện 
Dòng Sông" của văn hào Hermann Hesse. Tất-Đạt nhìn nhận Đức Phật là 
bậc toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, lời dạy của Ngài rất hoàn hảo, nhưng 
chàng phải thực nghiệm bằng cách riêng của mình, con đường mà chàng trải 
nghiệm cuôi cùng cũng không thể vượt qua lời Phật dạy và cứu cánh tối hậu 
của nó cũng chỉ là để đạt đến toàn chân, toản thiện, toàn mỹ như Đức Phật 
nhưng phải tự mình khám phá một cách sáng tạo. Cũng thế, người Phật tử 
không chấp nhận lời dạy của Đức Phật một cách tuyệt đối như tín điều hay 
mặc khải; họ xem giáo lý của Ngài như những kinh nghiệm của người đi 


trước và muôn đạt đên cứu cánh giác ngộ giải thoát họ phải tự mình chứng 
nghiệm băng trí tuệ và trực giác. 


* Một định nghĩa nữa colI íôn giáo là những lễ nghỉ cúng tế, câu đảo. Sở đĩ 
có định nghĩa như vậy vì một vài tôn giáo Đông Phương cũng như Âu - Mỹ 
tỏ ra rất chú trọng đến lễ nghi cúng tế. Những tôn giáo này tin rằng thần 
thánh có một quyền uy ban ơn giáng họa tuyệt đối. Họ phải tỏ lòng cung 
kính và phục tùng để được ban ơn phước. Mặt khác, họ tin rằng tội lỗi có thể 
được ân xá hay tây trừ nhờ cúng tế. 


Đạo Phật không chú trọng đến lễ nghi cúng tế vì: 


1) Những lễ nghi cúng tế nặng hình thức tín ngưỡng hơn là một tôn giáo có 
mục đích giáo dục để chuyên hoá tâm linh con người. Tất nhiên có những lễ 
nghi trang nghiêm, giản dị cần được tôn trọng và duy trì vì đó là những biểu 
hiện sự thành tâm, lòng cung kính của tín đồ, nhưng những hình thức cúng 
tế rườm rà phức tạp đều không được đạo Phật chấp nhận. 


2) Nghi lễ cúng tế có thể gây nên một sự nhằm lẫn nguy hại khi xem lễ nghi 
quan trọng hơn chính sự tu chỉnh thân tâm, vì tin rằng tội lỗi sẽ được ân xá 
nhờ nghi thức tế lễ. Thật ra, tội lỗi chỉ có thể tây trừ bằng thiện chí cải hóa 
cụ thể của mỗi cá nhân, trong khi thờ cúng lại chỉ tỏ lòng thành kính đối với 
thần thánh hay đắng giáo chủ mà thôi. 


3) Một khi đã chú trọng đến nghỉ lễ người ta có thê vấp phải một khó khăn là 
những nghi lễ dễ bị lỗi thời. Nghi lễ tuỳ thuộc vào thời đại, địa phương, và 
phong tục tập quán của mỗi cộng đồng, nên chỉ là những hình thức tương 
đối, có thê được một số người chấp nhận hay bác bỏ vì vậy không phải là 
chân lý phổ biến. 


4) Một tôn giáo chứa đựng quá nhiều hình thức bên ngoài thì nội dung dễ bị 
quên lăng. Chúng ta nhìn nhận hình thức và nội dung tương quan mật thiết, 
nhưng khi quá phô trương hình thức thì có thê là để che giẫu một nội dung 
trống rỗng. Thật vậy: 


“Củng tế không đem đến hiệu dụng nào, kinh cầu là những lời lặp ấi lặp lại 
vô bổ và bùa chú không đủ sức mạnh cứu vớt được con người. Chỉ có chế 
ngự tham dục, trừ bỏ sân niệm và tiêu trừ sỉ mê mới thát là thờ cúng chân 
thật, sự tế lễ đúng đăn. 


Đọc nhiêu kinh điển, cúng dường các bậc tu hành, thờ lạy thần linh, tự đày 
đoa thán thê hay bát cứ một hình thức khô hạnh nào cũng không thê làm cho 
người trở nên thanh tịnh, sảng suối. 


Tụng hông danh Phật cũng chỉ hữu ích khi nào chuyên tâm nhất niệm để giữ 
ÿ trong sạch và cải thiện hành động cho phù hợp với lời Phật dạy”. 


Chúng ta đã thấy ba định nghĩa trên về tôn giáo không thể áp dụng được đối 
với Phật giáo. Vậy Đức Phật định nghĩa tôn giáo như thê nào? 


Câu trả lời rất giản dị và rõ ràng: Tôn giáo là thái độ chân chính, chứ không 
phải bao gôm những tín điêu, nghi lê, cũng phải đạt được nhờ thiên khải. 


Một người tu hành chân chính được biểu hiện qua thái độ nhận thức, hành 
động, nói năng đầy đạo đức và trí tuệ. Thái độ nhận thức vô cùng quan 
trọng, nhận thức đúng đắn (chánh kiến, chánh tư duy) là tiêu chuẩn chính 
xác để hành động. Đức Phật nhận thấy hành động bắt nguồn từ thái độ nhận 
thức. Vì vậy một thái độ nhận thức chân chính sẽ đưa đến một hành động 
đạo đức và ngược lại. Đó là lý do tại sao Ngài dạy chúng ta muốn trở nên 
đạo đức phải phát triển một số thái độ chân chính và phải loại bỏ những thái 
độ đối nghịch. Đôi khi chúng ta căn cứ vào những quy luật đạo đức bên 
ngoài để đánh giá giá trị thiện ác của một hành động, nhưng giá trị hành 
động tự nó mang sẵn tính chất đạo đức của thái độ bên trong. Một khi thái 
độ nhận thức chân chính gắn liền với nhân cách con người thì điều thiện có 
thể thực hiện được một cách tự nhiên không phải cô găng nữa. Đó là đạt đến 
chỗ chí nhân, chí thiện. 


Vậy một tôn giáo có mục đích đưa con người đến chỗ toàn chân, toàn thiện 
phải đặt trọng tâm trong việc chuyên hoá thái độ tri thức và đạo đức. 


Phật ngôn đầu tiên trong kinh 2jammnapada đã chứng tỏ cho chúng ta tầm 
quan trọng của thái độ tâm lý đối với đời sống của mỗi cá nhân: "7âm dẫn 
đấu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng 
hay hành động thì sự khổ theo liên như bánh xe lăn theo chân con bò kéo... 
Nếu nói năng hay hành động với tâm trong lành thì hạnh phúc sẽ theo liên 
như bóng theo hình”. 


Như vậy, sự hiện diện của chúng ta là kết quả của những gì ta tư tưởng. Nó 
được xây dựng trên tư tưởng và kết tỉnh băng tư tưởng. Người nói hay làm 
với tư tưởng sai lầm thì hậu quả chắc chắn sẽ là khổ đau. Nhưng nếu nói hay 
làm với tư tưởng chân chính thì hậu quả chắc chắn sẽ là hạnh phúc. 


Tư tưởng sai lầm và tư tưởng chân chính là hai thái độ tâm lý đối nghịch 
nhau, mỗi thái độ đem lại một kết quả khác biệt. Mỗi thái độ tâm lý gọi là 
sai lầm hay bất thiện khi nó mang bản chất tham, sân si... Trái lại thái độ 
chân chính hay thiện khi nó không bị ba trạng thái tâm lý ấy chi phối. 


Vậy muốn chuyền hoá thái độ sai lầm sang chân chính phải diệt trừ ba nhân 
bât thiện tham, sân, si và những yêu tô liên hệ với chúng. 


Sau đây là một vài thái độ tâm lý căn bản được Đức Phật khuyến khích 
chúng ta nên phát triên. 


1) Tín (Saddha): 


Đức tin có hai khía cạnh: Một là tin tưởng nơi Tam Bảo, nơi luật nhân quả, 
nghiệp báo... Hai là tự tin ở khả năng giác ngộ của mình. Như người muốn 
tìm đến một nơi nào đó nhưng chưa biết đường cần phải có một người 
hướng đạo kinh nghiệm, đáng tin, biết rõ nơi người ấy muốn tìm, người ấy 
phải tin tưởng lời chỉ dẫn cặn kẽ và hợp lý của nhà hướng đạo, phải học hỏi 
những người đi trước đã đến đích và phải tự tin là mình có đủ khả năng thực 
hiện chuyên đi. Cũng vậy, muốn giác ngộ giải thoát chúng ta phải tin Phật là 
bậc thầy hướng đạo có thể chỉ đường cho chúng ta đến cứu cánh niết- 
bàn. 7i Phậi cũng chính là tin vào đức tính sáng suốt của tâm mình.Tïn 
Pháp là tin nơi chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ và chỉ bày. Tin Pháp cũng 
có nghĩa là tin rằng chúng ta có đủ đ?nh fĩnh đề thê nhập chân lý. Tin Tăng là 
tin những bậc tu hành theo chánh pháp đã được trong lành thanh tịnh. Tin 
Tăng cũng chính là tự tin nơi khả năng có thể đạt đến toàn thiện, toàn mỹ. 


2) Tàm và quý (Hiri-offappdq): 


Tàm là thái độ tâm lý của một người biết hồ thẹn điều ác. Quý là biết ghê sợ 
tội lôi. Hai thái độ này liên kết với nhau tạo nên một bức thành trì vững chắc 
ngăn chúng ta với điều ác. Một mặt nhờ có ứvm chúng ta biết hồ thẹn với 
lương tâm khi sắp làm một điều ác, lương tâm cảnh báo không cho nhúng 
tay vào tội lỗi. Mặt khác nhờ có øw chúng ta biết sợ hãi khi phác họa ra 
trước mắt hậu quả những tai hại do việc ác gây ra cho mình và cho kẻ khác. 
Ví dụ, một nguời sắp sát nhân, nhưng lương tâm anh ta không cho phép anh 
làm việc đó (tàm), đồng thời cảnh tượng nạn nhân đau đớn quẳn quại trên 
vũng máu, cảnh nheo nhóc, bi thảm của vợ con nạn nhân v.v. và cảnh tù tội 
của chính anh hiện ra trước mắt khiến anh dừng tay không dám giết người 
nữa (quý). 


Như vậy /àm (hồ thẹn) và quý (ghê sợ) là hai thái độ tâm lý cần thiết ngăn 
chúng ta không làm điêu ác, hoặc đã làm thì không dám tái phạm. 


3) Chánh niệm - Tỉnh giác (Søưfi-sarmpajannd): 


Chánh niệm là không quên mình, không quên chú tâm trên thực tại. 
Người /hất niệm, vọng niệmhay phóng tâm, ngược lại, luôn hướng tâm ra 
bên ngoài nên thường bị dính mặc nơi ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chỉ phối, 
kết quả là tâm bị dao động, tán loạn và bất an. Chánh niệm giúp chúng ta 
trầm tĩnh và an nhiên tự tại. 


Tỉnh giác là sáng suốt thấy rõ, biết rõ thực tại đang diễn tiễn trong thân tâm 
cũng như ngoại giới một cách trung thực và trực tiếp, không qua bất kỳ một 
lăng kính nào của tư tưởng, quan niệm hay tư kiến, tư dục, vì vậy một khi đã 
có tỉnh giác thì chúng ta sẽ không hành động hồ đô, chủ quan hoặc vô thức. 


Một người quá sân hận có thê sát hại đối thủ một cách hoàn toàn mù quáng. 
Đến khi nguôi giận anh ta mới biết mình đã hành động điên rồ. Sở dĩ như 
vậy vì hành vi của anh bị thúc giục bởi sân hận (một loại xung động cảm 
tính) chứ không được nhận thức rõ ràng băng. tỉnh giác, nghĩa là anh ta 
không kịp thời kiểm sát hành động của mình băng một thái độ tự tri sáng 
suốt. 


Tĩnh giác thường đi đôi với chánh niệm (samma saíi) tạo thành năng 
lực (5alq) tuệ giác (nãna dassana) trong pháp hành thiên tuệ vi2assana, có 
khả năng /u /r¡ thực tánh pháp và diệt tận vô minh ái dục, phiên não khô 
đau. 


4) Tâm vô luợng (Appamannà): 


Con người sở dĩ gây nên tội ác là do tính hẹp hòi, vị kỷ, chấp ngã, khinh 
mạn...vì vậy muốn hướng thiện, đừng để lòng mình bị giới hạn trong lớp vỏ 
bản ngã, phải để cho tâm hồn phóng đạt, rộng rãi, bao trùm cả vạn vật chúng 
sinh. 


Tâm thái quảng đại vô lượng đó thường xuất hiện dưới bốn hình thức: 7, 
bỉ, hỷ, và xả. 


TỪ (METT.4): Là lòng mong mỏi cho tất cả chúng sanh đều được an lạc, 
hạnh phúc. Người có tâm từ có thê chê ngự được lòng sân hận, vì vậy tâm 
thường mát mẻ, dịu dàng, ngọt ngào, thân thiện. 


BI (KARUN4): Là lòng mong mỏi cho tất cả chúng sinh đều được thoát khổ 
và sẵn sàng xoa dịu nỗi khổ đau của họ. Người có tâm bị có thê chế ngự 
được tính độc ác, vì vậy họ không bao giờ muốn hại ai dù đó là kẻ đối 
nghịch với mình. 


HỶ (MUDIT): Là lòng hoan hỷ trước sự thành công hay hạnh phúc của bất 
cứ chúng sanh nảo. Người có tâm hỷ không còn ganh tỊ, tật đô với những 
người an lạc hạnh phúc hơn mình. 


XÃ (UPEKKH.44): Là lòng bình đăng, vô tư thanh thản, quân bình không bị 
chỉ phôi bởi những tình cảm yêu, ghét, mừng, giận. Người có tâm xả không 
có thành kiên cô châp hay thiên vị đôi với mọi loài. 


Chúng ta không thể làm việc thiện nếu không có những tâm thái từ, bị, hỷ, 
xả. Vì bao lâu tâm vô lượng chưa có thì ta còn bị những tình cảm sân, hận, 
đô ky, tham dục chi phôi, mà những tình cảm này là mâm móng của tội lỗi. 


5) Chánh kiến (Samưnädifthi): 


Chánh kiến là nhận thức dựa trên thấy biẾt trung thực bản chất của vạn 
pháp ngay nơi cuộc sống này. Đó là thái độ lý tính cần thiết làm nền tảng 
chuẩn xác cho #z /ởng và hành động đúng đắn. Chánh kiên được biểu hiện 
quaữí tuệ quán chiếu (vipasanä mnãna) haytri kiến thanh 
tịnh(nãnadassanavisuddhi) trên đối tượng thực tánh pháp. 


Đức Phật dạy rằng, hai nhận thức sai lầm về vũ trụ và nhân sinh có thể dẫn 
con người đi vào đường tội lỗi, đó là /hường kiến và đoạn kiến. Hai quan 
điểm nây phát xuất từ những phán đoán dựa trên niềm tin tôn giáo hay biện 
luận triết học hơn là thấy biết trung thực nên Đức Phật gọi đó là ứà kiến. 


Nếu tin rằng bản ngã và thể giới vẫn còn tôn tại bất biến sau khi chết thì con 
người không cần phải chuyển hoá hướng thiện, vì nói đến chuyển hoá là nói 
đến đổi thay mà bản ngã và thế giới đã bất biến thì làm thế nảo chuyên hoá 
được. Vì vậy thường kiến là thái độ nhận thức làm cản trở bước tiễn hoá đến 
chỗ chí thiện của con người. 


Trái lại, nếu cho răng bản ngã và thể giới hoàn toàn huỷ điệt sau khi chết thì 
người ta sẽ hành động tuỳ tiện bất chấp nhân quả, tội phước. Người ta sẽ chỉ 
nhắm vào cái lợi trước mắt, chỉ hưởng thụ hiện tại, mà không cần biết đến 
hậu quả lâu dài. Điều nầy chắc chắn đưa đến một xã hội hỗn loạn, và con 
người sẽ rơi vào vực thắm tội lỗi. 


Đề có chánh kiến hay nhận thức đúng đăn chúng ta cần phải có tri kiến trung 
thực nhờ biết lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm trực tiếp thực chất của ngã 
và pháp, của Bốn Sự Thật V¡ Diệu, cùanhân quả nghiệp báo, của thiện ác, 
phước tội... Vì hành động của mỗi người đúng hay sai tuỳ thuộc tri kiến của 
người ấy có chính xác hay không. 


Tóm lại, Phật giáo không phải là một tôn giáo nặng tính tín ngưỡng, mục 
đích của Phật giáo làcJ7 cho mọi người biết khám phá chân lý đã có sẵn nơi 
mỗi người hầu họ có thể tự mình giác ngộ giải thoát ra khỏi vô minh ái dục, 
phiền não khô đau. 


_—-O0O--- 
TẤM GƯƠNG NGƯỜI CON HIẾU 


Nhân mùa báo hiếu, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng một 
gương hiệu thảo sông thực, đúng theo tinh thân Phật giáo, đây ý vị không 
kém 0nhj tháp fứ hiêu ngày xưa. 


Đó là chuyện một nhà chính khách lỗi lạc, một nhà lãnh đạo thế ØIỚI CÓ Uy 
tín: Ông cựu tông thư ký Liên Hiệp Quôc U Thant. 


Nếu chúng ta viện lẽ vì chiến tranh, vì ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế, 
chính trị mà lắm lúc phải lãng quên bổn phận làm con đối với cha mẹ, thì 
trái lại ông U Thant trong khi phải dàn xếp vô số công việc chính trị, ngoại 
giao, kinh tế, xã hội, văn hóa... vẫn không hề xao lãng bốn phận của mình 
đối với mẹ già. 


Thật cảm động khi thấy bức ảnh ông cựu tông thư ký Liên Hiệp Quốc đang 
quỳ lạy và dâng cơm nước cho bà mẹ, đăng trong một tờ báo tại Kuala 
Lumpur. 


Chúng ta có thê bảo rằng cử chỉ đó quá giản dị, ai mà chăng làm được. Vâng 
giản dị thật, nhưng không phải ai cũng thực hiện được, vì nó phản ánh một 
tắm lòng hiếu thảo được các bậc Thánh hiền ca ngợi trong nền văn hóa 
truyền thống Á Châu. 


Bưng cơm cho cha mẹ thì dễ, nhưng hầu hạ với lòng cung kính thành thực 
và biệt ơn thì thật là hiêm có. Nhiêu thanh niên thời đại đã xem cử chỉ cung 


kính đối với cha mẹ như là một cổ lệ, lạc hậu, không phủ hợp với cao trào 
tiến bộ của nền văn minh hiện đại. Họ sợ bạn bè chê cười khi phải quỳ lạy, 
chắp tay hay cúi đầu trước song thân. Thậm chí chúng ta còn nghe họ gọi 
cha mẹ là "ông già khó tính" hay "bà giả trầu". 


Một người con không hiếu kính, không biết ơn, không yêu thương cha mẹ, 
thì tât nhiên đôi với xã hội anh ta chỉ là một người vô ân bạc nghĩa, vô lê, 
ngang ngạnh và ích kỷ, nói chung là một người hư hỏng. 


Cũng lắm người khi được nuôi nắng nên danh phận, họ không dám nhìn cha 
mẹ của mình chỉ vì cha mẹ của mình xuất thân từ giai cấp nghèo hèn, thợ 
thuyền, quê mùa hay là người tàn tật. Trong một xã hội như thế, cử chỉ hiểu 
kính của ông U Thant đĩ nhiên phải nổi bật như một gương sáng cho mọi 
người. 


Ông U Thant sinh ra tại Miễn Điện, một nước lấy Phật giáo làm Quốc giáo, 
và được thâm nhuân giáo lý Phật Đà nên ông tỏ ra là một Phật tử thuân 
thành gương mâu. 


Mặc dầu nắm giữ vai trò quan trọng nhất trên chính trường quốc tế và nhân 
loại tôn trọng, kính nhường như một nhà lãnh đạo thế giới, nhưng về nhà 
ông vẫn là một người con hiểu thảo; vẫn lo săn sóc, hầu hạ cha mẹ đúng theo 
lời Phật dạy. Hắn ông đã không quên sở dĩ ông có một địa vị cao trọng ngày 
nay là nhờ công lao sinh thành dưỡng dục, nhờ tình thương vô bờ bến và 
tắm lòng hy sinh cao cả của người mẹ, vì thế ông sẵn sàng gác qua một bên 
những công tác lớn lao và nặng nhọc của một nhà chính khách vĩ đại trên thế 
giới để có thì giờ làm tròn bốn phận của một người Phật tử ngoan đạo, một 
người con hiếu thảo trong gia đình. Mẹ của ông hẵn phải hãnh diện và sung 
sướng không phải vì thấy con mình là một nhà lãnh đạo thế giới hay một nhà 
chính khách lỗi lạc mà chính vì bà có một người con ngoan đạo và hiểu thảo. 


Đây là một bài học cụ thể cho tất cả Phật tử chúng ta. Một gương hiếu thảo 
không siêu quần bạt chúng nhưng đủ để làm mẫu mực cho mọi người noi 
theo, để luôn nhớ rằng: trong bất cứ trường hợp nào, dù danh vọng cao sang, 
địa vị quý trọng hay có uy tín lớn lao đến đâu cũng phải khiêm cung, hiểu 
kính đối với bậc sinh thành. 


Trong Mangalasuría (Hạnh Phúc Kinh), Đức Phật dạy: "Hiếu thuận bậc sinh 
thành là phúc lành cao thượng”. 


Chính Đức Phật cũng đã đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ bằng một 
hành động siêu phàm. Ngài đã khai ngộ cho vua cha trở thành một bậc 
Thánh nhân trước khi lìa đời, và kinh điển có chép rằng trong suốt mùa an 
cư kiết hạ thứ bảy, Ngài đã dùng hầu hết thì giờ để thuyết pháp cho hoàng 
hậu Mayà ở trên cung trời Đao-lỢI. 

Theo đạo Phật, ướng dẫn cha mẹ sống đúng theo chánh đạo là một thái độ 
hiểu thuận có ý nghĩa nhất trong những bổn phận của người con đối với cha 
mẹ. 


Những bồn phận này được Đức Phật đề cập trong kinh Sgz/avzda (Lễ Sáu 
Phương) như sau: 


1. Phụng dưỡng cha mẹ bằng phương tiện vật chất và hướng dẫn người trên 
bước đường tĩnh thân. 


2. Làm những công việc nặng nhọc thay cho cha mẹ. 

3. Gìn giữ gia phong. 

4. Sử dụng, gìn giữ và phát triển gia sản của cha mẹ. 

5. Hồi hướng công đức cho cha mẹ khi người đã lìa đời. 


Một người con có thê bât hiệu nêu đi ngược lại năm bôn phận chính yêu kê 
trên, nghĩa là: 


1. Không nuôi dưỡng cha mẹ và không hướng dẫn cha mẹ theo chánh đạo 
khi cha mẹ là người có tà kiên. 


2. Không đỡ đần những công việc nặng nhọc cho cha mẹ. 

3. Làm ô uế gia phong. 

4. Làm tán gia bại sản của cha mẹ. 

5. Không màng tới thâm ân của cha mẹ khi các người đã quá vãng. 

Chúng ta có thể so sánh điều này với năm tội bất hiễu mà Mạnh Tử đã dạy: 


1. Lười biêng không làm việc đê nuôi cha mẹ. 


2. Say mê cờ bạc, rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ. 

3. Ham tiền của, lo vợ con, chăng đoái hoài đến cha mẹ. 
4. Ham chơi bời để cho cha mẹ mang nhục. 

5. Ham sức mạnh, thích đánh nhau làm phiền đến cha mẹ. 


Người con nào không phạm đến năm tội bất hiếu trên được xem là hiếu tử. 
So sánh hai lời dạy trên của Đức Phật và của Đức Mạnh Tử, chúng ta thấy 
hai Ngài đều lưu tâm đến cách phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất. Nhưng 
điểm nỗi bật là Đức Phật có đề cập đến phương diện tế nhị hơn: hướng dẫn 
cha mẹ theo chánh đạo. Như trong trường hợp cha mẹ không thông đạo lý, 
ham thích cờ bậc, rượu chè, tham lam, trộm cắp hay độc ác hại nhân... 
nhưng người con may mẫn có dịp đến chùa nghe kinh thính pháp nên biết 
sông theo đạo đức, hiểu biết đạo lý, trong trường hợp này người con phải tìm 
cách khôn khéo hướng dẫn cha mẹ trở lại đường ngay nẻo chánh. 


Nhiều Phật tử đã hướng dẫn cha mẹ băng cách xây chùa, cất tịnh thất cho 
cha mẹ tu niệm. Họ còn thỉnh chư Tăng đến giảng đạo, thuyết pháp cho cha 
mẹ nghe. Hoặc chính họ thực hành lời Phật dạy như bố thí, trì giới, tham 
thiền... cho cha mẹ hành theo. Tất cả những cử chỉ đó đều được ca ngợi 
trong Phật giáo. 


Tóm lại, làm con phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và 
phải báo đền ân thâm ấy bằng bất cứ giá nào, vì đó là nghĩa vụ trước tiên 
trong tất cả nghĩa vụ làm người, đúng như Đức Không Tử đã dạy: "Hiếu giả 
bách hạnh chỉ tiên ”. 


_—-O0O--- 
CẢM THẮNG MA VƯƠNG 


Nhân ngày lễ Thành Đạo, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa cuộc cảm 
thăng ma quân của Bô Tát Sidhattha trong đêm thành đạo như thê nào. 


Khi nói đến Phật cảm thắng Ma Vương, hầu như mọi người đều tưởng tượng 
hình ảnh quỷ sứ sừng nhọn, răng nanh, đầu trâu, mặt ngựa vô cùng kinh 
khiếp kéo đến bao vây Ngài và Ngài cũng dùng phép thần thông để chống 
cự; sau một hồi chiến đấu cam go bằng quyền phép nhiệm mâu, Ngài đã 
hàng phục ma quân một cách vẻ vang oanh liệt. 


Từ ÄMa Vương và cảm thắng theo Phật giáo không phải chỉ có nghĩa giản dị 
như thê, Ma Vương có năm loại: 


- Phiển não ma (Kilesa mãrg). 

- Ngũ uẫn ma (Khandha mãn). 

- Pháp hành ma (45hisankhaãra mãrg). 
- Tử diệt ma (Maccu mãra). 

- Chư thiên ma (Devapuffa máãrg). 


Cả năm thứ ma trên đều làm trở ngại cho tiến trình giác ngộ. Vì vậy, cảm 
thắng ngũ ma có nghĩa là cảm hóa và vượt qua được sự trở ngại của ma 
vương, nhất là ma phiền não đề đạt đến cứu cánh giác ngộ giải thoát. Chúng 
ta sẽ lần lượt tìm hiểu ngũ ma là gì; Đức Phật đã cảm thắng những ma quân 
ấy như thế nào? 


1. Phiền não ma: 
Chúng ta hãy lưu ý đoạn kinh sau đây: 


"Này ma vương, đục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi, thứ hai là bất mãn, 
ba là khao khát, bốn là ái dục, năm là hôn trầm thụy miên (uể oải, buôn 
ngủ), sảu là sợ hải, bảy là hoài nghỉ, tám là phí báng cố chấp, chín là danh 
lợi và mười là quả mạn (tự cao tự đại,...). Này ma vương, hùng bình của 
ngươi là thể, chúng thường trú trong con người xấu xa đê tiện; kẻ hèn yếu 
thì thất bại, nhưng người hàng phục được chúng sẽ đại TH chân hạnh 
phúc... Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại... 


Đọc đoạn kinh trên, nếu để ý chúng ta sẽ thấy Đức Phật dùng từ "ma 
vương" với nghĩa phiên não nội tại trong những con người xấu xa đê tiện, 
xuất hiện dưới hình thức các âm và tâm sở bất thiện như tham, sân, lười 
biếng, nghỉ ngờ, sợ hãi... hay dưới những nhu cầu thể xác như đói khát, ngủ 
nghỉ... Những người yếu hèn luôn bị chi phối bởi những chướng ngại tâm 
sinh lý này, nhưng Bồ Tát với chí nguyện kiên cường, Ngài đã chiến thăng 
tất cả ma quân ấy. 


Phải chăng Đức Phật đã dùng thần thông biến hóa, quyền phép nhiệm mầu 
hay nhờ một trợ lực từ bên ngoài để chiến thắng ma quân? Phải chăng Ngài 
chỉ chiến đấu có một lần dưới cội cây Bồ Đề ở 8odjhi Gaya mà có thê hàng 
phục được bình ma tướng qui hàng hàng lớp lớp như vậy? 


Đời sống của Đức Phật chứng minh rằng trừ những trường hợp tối cần, Ngài 
ít khi dùng đên thân thông, vì Ngài không muôn môn đệ hay kẻ ngoại đạo 
quy y Ngài vì quyên phép nhiệm mâu mà họ phải đên vì mục đích giải thoát 
mà thôi. 


Vả lại, mục đích của Đức Phật là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành 
ngộ bằng những ân đức ba-la-mái mà Ngài tu tập trong vô lượng kiếp chứ 
không bao giờ dùng guyên uy, bạo lực đễ chiến thắng ma vương. Sức mạnh 
ba-la-mật chính là những đức tính: bồ thí, trì giới, Íÿ dục, trí tệ, tỉnh tấn, 
nhân nại, cương quyết, chân thật, từ bi, hỷ xả. Bồ Tát đã tu hạnh ba-la-mật, 
những đức tính cao quý vượt hắn thế tục này, trong vô lượng kiếp, nghĩa là 
trong vô lượng cuộc chiến đấu ma vương đã diễn ra liên tục và Ngài đã trải 
qua không biết bao nhiêu thắng bại, cho đến lần cuối cùng, khi công hạnh 
đầy đủ, trí tuệ cụ túc, Ngài đã toàn thắng ma vương, không bao giờ thất bại 
nữa. 


Vậy chiến thăng phiền não ma là chiến thắng chính mình và chỉ có sự thắng 
trận này mới đáng kế hơn cả: "7 thắng mình quả thật thập phần vẻ vang 
hơn chiến thắng kẻ khác. Dâu Trời, Càn Thát Bà, Ma Vương hay Phạm 
Thiên, không ai có thể đánh bại con người đã khắc phục và sống tự 
chế". (Pháp cú kinh 104, 105). 


2. Ngũ uân ma: 


Ngủ uấn ma chính là vọng tưởng về bản ngã, nói một cách khác đó là ngã 
kiến, ngã chấp, ngã thủ chỉ có trong ý niệm, trong suy luận, trong ảo tưởng 
chứ không có trong thực tế. Quan niệm có một cới fa thường hằng bắt 
biển là hoàn toàn sai lầm, vì cái gọi là ta chỉ là một sự kết hợp củanhững yếu 
tô tâm sinh vật lý luôn luôn biến đôi theo định luật vô thường, không có một 
yếu tô nàotrường tồn vĩnh cửu. 


Những yếu tố tâm sinh vật lý đó gồm có: 


- ác: yêu tô vậf chát như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân kêt hợp bởi bôn đại đât, 
nước, lửa, gió. 


- Thọ: yêu tô cảm giác như khó chịu (khô), dễ chịu (lạc) hoặc không khô 
không lạc (xả) khi nội căn tiêp xúc với ngoại cảnh. 


- Tưởng: yêu tô trí giác làm chức năng nhận biết đối tượng qua khái 
niệm (pannafíi) mới hình thành hay đã tích tập trong quá khứ. 


- Hành: yêu tô quyết định khuynh hướng phản ứng tâm lý trên đối tượng, 
như ưa thích hay chán ghét... Nói cách khác, hành là sự ao tác nghiệp thiện 
ác. 


- Thức: Yêu tỗ tâm ý làm nền tảng xuyên suốt từ khi một /đm sinh khởi trên 
đối tượng cho đến khi diệt. 7c không những nhận biết đối tượng rõ hơn 
tưởng nhờ thọ, tưởng và nhất là hành đã cung cấp thông tin trong suốt quá 
trình nhận thức, mà//cecòn đóng vai trò phí nhận, lưu 
giữ/adälambanä) những thông tin nầy vào ký ức (bhavanga). 


Năm yếu tố ấy duyên nhau mà sanh, duyên nhau mà diệt, rồi lại duyên cảnh 
trần mà biến đôi để tạo thành một dòng tiễn trình liên tục trong bề khổ trầm 
luân. Vì sự sinh diệt quá phức tạp của kiếp sống nên con người cứ mãi nuôi 
vọng chấp ữu ngã, hữu nhân đề làm nô lệ cho những ma chướng, sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức, khó thoát ra được. 


Với trí tuệ siêu phàm, Đức Phật đã thấy rõ cđi ứa chỉ là ngũ uân, có hợp, có 
tan, vô thường biến đổi, nên Ngài đã phá được ma chướng ngã chấp. Đó 
chính là cảm thắng ngũ uân ma vậy. 


3. Pháp hành ma: 


Pháp hành có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở đây ám chỉ những hành động 
tạo nghiệp của thân, khâu, ý. Có ba loại hành là: 


- Phước hành: những nghiệp thiện như: bố thí, trì giới, tham thiền, cung 
kính, phục vụ, từ bị, hỷ xả v.v.... 


- Phi phước hành: những nghiệp bắt thiện như: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói đôi, uông rượu, ganh tỊ, bủn xỉn, cô châp.... 


- Bất động hành: hành vị không thiện ác hoặc pháp hành thuộc định và tuệ. 


Những nghiệp thiện ác này phát xuất từ phiền não và lại đóng một vai trò 
quan trọng trong việc huân tập phiền não, bởi thế khổ đau càng ngày càng 
tích lũy, kiếp luân hồi mỗi lúc một gia tăng. Vậy cảm thắng pháp hành ma 
tức là tiêu diệt sự hình thành của nghiệp, giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của 
thiện ác như Đức Phật đã dạy trong Sa#myutta Nikàya: "Vì bị chỉ phối bởi 
tham lam, sân hận, sỉ mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi 
đau khổ. Đoạn diệt được tham, sân, sỉ tức là húy diệt động lực hình thành 
của nghiệp và mọi đau khổ phải chấm dứt". Đức Phật và các vị A La Hán là 


những bậc đã đoạn tận được sự chi phối của nghiệp, tức là đã hàng phục 
pháp hành ma vậy. 


4. Tử diệt ma: 


Tử diệt hay tử thần ma chính là sự chết. Đức Phật dạy: "Tất cả chúng sinh 
đêu phải chịu chết, vì đã có sinh tất phải có diệt" (Sabbe sattä marissamii, 
maranantam hi jifam). Trong kinh Pháp cú, Ngài cũng dạy: "Chẳng phải 
bay lên hư không, chẳng phải lặn XUÔNg đáy biển, chăng phải trốn vào hang 
sâu bạt thắm, không bất cứ nơi nào trên thể gian nầy có thể thoát khỏi tử 
vong”. 


Dù Đông phương hay Tây phương, ai ai cũng phải nhìn nhận chân lý hiển 
nhiên đó. Nhân loại dù có văn minh đến đâu, y học dù có tiến bộ đến đâu 
cũng không thê tìm được một phương thức nào, một linh dược nảo có thê 
giúp con người thoát khỏi tử vong, vì “Không ai tránh khỏi sự chết!". 


Thật ra, chúng ta đang chết dần từng giây, từng phút, chứ không phải chỉ đến 
lúc nhằm mắt xuôi tay mới gọi là chết. Mỗi một điểm nhỏ thời gian (sát-na) 
trôi qua, chúng ta đã già đi một ít, các tế bào đã bị hủy diệt đi một ít. Nhưng 
sự biến đổi quá nhanh chóng nên ta không nhận chân ra được. 


Bao lâu chúng sinh còn vô minh, ái dục, phiền não, ô nhiễm thì vẫn còn bị 
chi phối bởi định luật tử sinh. Trái lại Đức Phật đã diệt tận vô minh nên 
không còn hành, tức không còn tạo nghiệp. Không có hành nên thức không 
sanh. Thức không sanh nên danh sắc, tức thân tâm không sanh. Thân tâm 
không sanh thì làm sao có lục nhập: mắt, tai, mũi, lưởi, thân, ý. Không có 
lục nhập thì không có sự xúc chạm. Không có sự xúc chạm thì không sinh ra 
cảm giác vui khổ. Không có vui, khổ thì không có ái, tức không sinh yêu 
ghét. Không có yêu ghét thì không có chấp thủ, muốn có, bám víu, giữ 
chặt.... Không có thủ thì không có hữu, không có sinh, không già, chết. Đức 
Phật không còn vô minh, ái dục... nên đã thoát ra khỏi tử sinh tức Ngài đã 
chiến thắng được tử thần ma. 


5. Chư Thiên ma: 


Trong năm loại ma vương, chỉ có chư thiên ma là øgoại ma, còn bốn loại kia 
đều là nội ma cả. Nhưng ma bên ngoài không nguy hiểm bằng ma trong lòng 
mình, do đó Đức Phật dạy: “Dù thẳng vạn quân trên chiến trường không 
bằng thắng chính mình, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất". Chư 
thiên ma là những vị trời, những vị quỷ thần tà kiến hay chúng sinh trong 


cảnh giới A-tu-la (A4sura), Dạ-xoa (Yakkha)... Những hạng phi nhơn này có 
khi ủng hộ, có khi quây phá những bậc tu hành ở nơi thanh văng. VỊ Thiên 
ma lớn nhât là vua trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. 


Những người kém đức sẽ khiếp sợ và thối chuyển trước thần lực của thiên 
ma, nhưng những bậc đức độ cao dây, ý chí kiên định không những không 
khiếp nhược trước ma lực mà còn đem lòng /ử ái, bi mẫn vô lượng hóa độ 
họ trở về chánh đạo. Trong kinh có ghi lại nhiều trường hợp Đức Phật cảm 
hóa thiên ma, như trường hợp dạ xoa4iavakahay long 
vương Nandopananda... dù thần thông quảng đại vẫn phải quy phục trước 
đức Bi - Trí - Tịnh vô song của Đức Phật. Chính vì thế mà Ngài được xưng 
là Thiên nhân sư, bậc Thầy của Trời và Người. 


Chư Thiên ma cũng còn có nghĩa là ước vọng của người muôn trở thành chư 
thiên hay muôn lên cõi trời đê hưởng lạc. Ươc vọng đó cũng là một ma 
chướng nội tại cản trở bước tiên của chúng ta đên bờ giác ngộ. 


Tóm lại, trên hành trình giải thoát, chúng ta sẽ phải noi gương Đức Phật để 
phân đâu với ngũ ma từng giây, từng phút cho đên khi toàn thăng được tât cả 
nội ngoại ma mới có thê trở thành bậc Giác Ngộ. 


-¬-000--- 
ĐỐI TRỊ TAM CHƯỚNG 


Chúng ta thường nghe người Phật tử phát nguyện rằng: "Nguyện tiêu 
trừ chướng ngại phiên não, nguyện chứng đắc chánh trí giác ngộ...". Như 
vậy chướng ngại là gì? Phiển não là gì? Và trí tuệ có tác dụng như thế nào? 


Có ba chướng ngại được gọi là fayokincanaa trong phạn ngữ Pàii:. Ba điều 
ấy là tham, sân và sỉ. Tam chướng đôi khi còn được gọi là bất thiện căn. 
Chính ba điều chướng ngại này là nguyên nhân của mọi khổ đau, khiến cho 
chúng sinh chìm đăm trong vòng luân hồi sinh tử. Bản thân tam chướng là 
phiền não và hậu quả gây ra bởi tam chướng lại làm dày thêm phiền não. Chỉ 
có trí tuệ thấu triệt được thực tánh pháp mới có thể tiêu diệt được tam 
chướng và khử trừ được phiên não. 


Tham, sân, sỉ hiện hành trong mỗi chúng ta dưới hai hình thức: Thô và tế. 
Vậy chúng ta hãy lân lượt phân tích từng hình thức của môi bât thiện căn và 
cách diệt trừ. 


1. Trước hết là /ham chướng: Dưới hình thức thô tướng, tham biểu lộ ra 
ngoài bằng nhiều cử chỉ hay thái độ khác nhau, khiến cho người khác có thể 
thấy được, như hành động trộm cắp, rượu chè, tà hạnh. Dưới hình thức vi tế, 
tham trở thành một tiềm thức ngủ ngầm trong tâm khảm của mỗi chúng ta, 
thường được gọi là /)y miền (anusay4). Chúng ta khó có thê nhận biết được 
tiềm năng vi tế của tham tuỳ miên, chính vì thế mà nó đã tạo ra những 
chướng ngại có ảnh hưởng bất lợi cho sự an lạc giải thoát. 


Muốn diệt trừ thô tướng của tham, người Phật tử phải ứì giới và bố thí. Khi 
giữ giới không trộm cắp, không tà hạnh v.v. chúng ta đã ngăn ngừa không để 
cho tham bộc phát ra ngoài bằng cử chỉ thái độ thô thiên. Tích cực hơn, 
chúng ta tập san sẻ bố thí để phát triển tâm rộng rãi vị tha, nhờ đó mà tham 
càng ngày càng được đoạn giảm. 


Chúng ta có thể trộm cắp của người giàu mà ích kỷ để bố thí cho người 
nghèo mà lương thiện được không? Điều nầy mới nghe có vẻ hiệp nghĩa, 
được người đời ca ngợi, nhưng quả thật không đáng khuyến khích, vì muôn 
phát triển vị tha đến chỗ quảng đại, vô lượng thì không thể chủ quan thiên 
vị, không trái luật nhân quả nghiệp báo tự nhiên để cố gắng làm hài lòng 
người này bằng cách làm phiền khổ kẻ khác. Vì vậy, trong khi bố thí và trì 
giới chúng ta nên có một định hướng rõ rệt là đoạn trừ và viễn ly tham ái 
như mục đích tối hậu. 


Đối với tham vi tế, chúng ta phải dùng đến hiên định để chế phục và fhiển 
tuệ đễ đoạn diệt tận gốc chướng ngại này. 


2. Thứ hai là sản chướng: Dưới hình thức thô tướng, sân bộc lộ ra ngoài 
bằng những hành động, lời nói hay sắc diện của mỗi người khiến kẻ khác có 
thể thấy được, như nét mặt xám lại, tim đập nhanh và mạnh, bắp thịt co lại 
và hiểu động; vì thế mà lúc nóng giận thường hay cãi vả, đánh đập, phá 
phách... 


Dưới hình thức vi tế, sân tiềm ấn trong dạng tuỳ miên. Đôi lúc chúng ta cảm 
thấy chán nản buồn bực mà không: biết vì nguyên cớ gì. Đó chính là sân vi 
tế. Những tình cảm này thường xuất hiện một cách mơ hồ không lộ diện rõ 
nét hay nói cách khác chúng hoạt động như những khuynh hướng xung động 
vô thức khó có thể nhận biết được. Vì thế phải đến khi đắc quả 4-na- 
hàm mới có thê diệt trừ sân chướng một cách hoàn toàn được. 


Muôn đôi trị thô tướng của sân, ta phải giữ giới, nhât là giới sát sanh, ác 
ngữ, tập tính nhân nại và từ bị. 


Nhẫn nại không phải là nhịn nhục vì một áp lực từ bên ngoài, mà là một thái 
độ sáng suốt, phát xuất từ nội tâm biết cách tự chế, trầm tĩnh và thản nhiên 
trước những lời thách đó, chỉ trích, măng nhiếc, hay những hành động gây 
tốn thương của kẻ khác. 


Mặt khác, chúng ta còn phải phát triển lòng từ ái. Đức Phật đã dạy cho 
chúng ta một chân lý không thê chôi cải được: “Sản hán không bao giờ đập 
tắt được sản hận, chỉ có lòng khoan từ mới thăng được tâm sân”. 


Đối với sân vi tế, chúng ta phải phát triên thiên định đề mục tâm từ, tức là rải 
tâm trong lành, hiền hòa, mát mẻ, dịu dàng đến kẻ khác, mong cho kẻ khác 
được an vui, ngay những kẻ thủ địch với chúng ta cũng được hạnh phúc. Rốt 
ráo hơn, ta phải dùng đến pháp quán tâm, phương cách nội quán của Phật 
giáo để thấy rõ những hoạt động sâu kín nhất của tâm giới, vạch trần những 
sân niệm vi tế nhất để loại trừ, 


3. Cuối cùng là s¿ chướng: Dưới hình thức thô tướng, si biểu hiện qua hành 
động và lời nói của kẻ thiểu trí, thường phát xuất từ tâm thái rạo cử bắt 
an hoặc là hôn trầm dã dượi. Những người này thường bảo thủ ý kiến của 
mình, bướng bỉnh, thành kiến, cố chấp, lãnh hội chậm, và có vẻ mặt đần độn 
s¡ mê. Ý kiến của họ thường là tà kiến, nghĩa là phản lại với chân lý. 


Dưới hình thức vi tế, sĩ là thiếu tỉnh thức, thiếu chú tâm, lơ là, chếnh mảng 
nên không đủ sáng suốt để nhận chân được /lc tánh pháp. Si cũng thường 
tiềm ân dưới dạng tuỳ miên, có gốc rễ sâu kín trong kiếp trầm luân. Nó vừa 
là động lực vừa là hậu thuẫn cho tham và sân. S¡ hỗ trợ cho/hzm ái (bám víu 
trong dục lạc) đưa đến thường kiến, sĩ hỗ trợ cho sân hận (đối kháng với đau 
khổ) đưa đến đoạn kiến, đồng thời tham ái và sân hận lại củng cố 
cho s¡ thêm sâu dày trong luân hồi sinh tử. 


Đối với si thô tướng, chúng ta cần cải thiện nhận thức bằng cách nghiên cứu, 
học hỏi, nghe pháp, tư duy, chiêm nghiệm. Nhờ vậy chúng ta có thê loại dân 
tình trạng mê mờ, trì trệ của những nhận thức thô thiên, bảo thủ và thành 
kiến. 


Đối với sĩ vi tế, chúng ta cần phát triển trí tuệ bằng cách quan sát, lắng nghe, 
thê nghiệm pháp một cách trung thực, nghĩa là thường chánh niệm tỉnh giác 
đối với thực tại thân tâm khi tiếp xúc với ngoại giới, không để cho thân tâm 
bị điều động một cách vô thức. Nói theo ngôn ngữ phân tâm học là ữu thức 
hoá vô thức để những khuynh hướng xung động nội tại không kích hoạt một 
cách vô thức. 


Tham, sân, sỉ là căn bản bất thiện, đôi khi gọi là tam độc vì có thể làm cho 
chúng ta bị ô nhiễm và làm nền tảng cho những phiền não khác phát sinh 
như íà kiến, nghỉ hoặc, ngã mạn, trạo cử, thụy miên, không biết ghê sợ và hồ 
thẹn tội lỗi, đôi khi gọi là tam chướng vì có thê ngăn trở chúng ta trên hành 
trình giác ngộ giải thoát. 


Muốn diệt tận ba bắt thiện căn này, chúng ta cần phải tinh tấn hành trì giới 
định tuệ không bao giờ lùi bước. Một phi thuyền không gian phải trải qua 
một hành trình xa xăm, hiểm trở, nếu các phi hành gia không khéo léo điều 
khiển, các nhà bác học tính toán sai một ly một khắc thì không những phi 
thuyền không đi tới đích, nhà khoa học không đạt tới mục tiêu mà còn thiệt 
hại tài sản và tính mạng nữa. Tuy thế, vẫn chưa nguy hiểm và khó khăn bằng 
những người đi từ bờ mê đến bến giác. Họ phải vượt qua một cuộc hành 
trình lâu dài không tính được bằng thời gian, phải đối đầu với biết bao thử 
thách cam go từ bên ngoài cũng như từ chính bản thân họ. Vì vậy, nếu họ 
không quyết tâm bền chí, không tinh tấn chuyên cần để giữ vững con thuyền 
giới định tuệ thì không thể nào vượt qua khỏi bề khô trầm luân đầy phong ba 
bão tô. 


Chông gai hiểm trở thường làm chùn bước những kẻ thiếu quyết tâm, nhưng 
là chất liệu nung đúc tinh thần những người bên chí. Ví như bùn nhơ làm 
cho hương sen thêm tinh khiết, sỏi đá làm cho vị nho thêm ngọt ngào. Đừng 
than rằng: “Bóng hồng kia sao quả nhiều gai, chỉ sợ trên những gai kia 
không có được đóa hông". Bản chất của cuộc đời đúng là đau khổ. Nhưng 
điều quan trọng là không vì khổ đau mà để cho phiền não tham sân sỉ tăng 
trưởng, chúng ta cần phải biết biến khổ đau thành bài học từ bi và trí tuệ. 


Tóm lại, muốn tiêu trừ nghiệp chướng vả phiền não, muốn đạt được trí tuệ 
chơn chánh liêu tri pháp tánh, chúng ta phải tình tân thực hành giới, định, 
tuệ, con đường duy nhât đưa chúng ta vượt khỏi bên mê đên bờ giác ngộ. 


---o0O--- 
CHỮ KHỔ TRONG ĐẠO PHẬT 


Nhiều người khi đề cập đến Phật giáo thường gán cho hai chữ b¡ quan, 
yếm thế. Theo quan niệm của họ, Phật giáo chỉ dành riêng cho những người 
già cả, không thích hợp với tuổi trẻ là tuổi hăng say hoạt động: đạo Phật chỉ 
là một triết thuyết bi quan; những người theo đạo Phật là những kẻ chán đời, 
chỉ biết than vãn, tìm lãng quên sự thế qua câu kinh tiếng kệ; qua nhãn quan 
Phật giáo đâu đâu cũng thấy toàn cảnh khổ. Sanh khô, già khổ, bệnh khổ, 


chết khô, mong muốn không được là khổ, trái ý nghịch lòng là khổ. Họ lý 
luận rằng, nếu đầu óc luôn luôn chứa đựng ý niệm khô, thì con người sinh ra 
chán nản, tiêu cực và lười biếng... 


Trước khi nhận định lại những thành kiến hẹp hòi và có tính cách phiến diện 
trên, chúng ta thử tìm hiêu xem thê nào là bi quan? Thê nào là lạc quan? 


Chúng ta đưa ra một thí dụ cụ thể đề hiểu rõ các danh từ có tính trừu tượng 
này. 


Một bệnh nhân đang quần quại, đau đớn trên giường bệnh. Thân nhân mời 
các vị thây thuôc đên chữa trị. 


- Vị thầy thuốc thứ nhất nhìn con bệnh rồi lắc đầu: 

"Bệnh quá hiểm nghèo chắc không qua khỏi, chữa chạy cũng vô ích". 
- Vị thầy thuốc thứ hai nhìn con bệnh kết luận: 

"Ô không can gì, bệnh quá nhẹ, không cần thuốc vẫn khỏi". 


- Vị thầy thuốc thứ ba cầm lấy tay bệnh nhân chẵn mạch, tìm hiểu bệnh nhân 
đã lâm bệnh trong trường hợp nào, bệnh tình ra sao, nguyên nhân của căn 
bệnh và diễn tiên của bệnh trạng, rôi kê đơn cho thuộc. 


- Vị thứ nhất quá bi quan, vị thứ hai quá lạc quan và vị thứ ba phán đoán 
theo thực trạng của bệnh nhân, không bi quan cũng không lạc quan. 


Đức Phật là vị lương y, khi thấy căn bệnh khổ của chúng sanh, chỉ có một 
tâm nguyện duy nhất là tìm ra nguyên nhân và phương thuốc để điều trị căn 
bệnh ấy hầu giúp họ thoát khỏi những cơn đau đớn quẳn quại của bệnh khô. 
Đó không phải là thái độ bi quan, mà dám đối diện với sự thật để tìm cách 
cứu chữa. 


Thật ra chữ &zổtrong đạo Phật không chỉ có nghĩa là đớn đau rên 
siết. Khổ tuy được dịch từ thuật ngữ Pã¡ dukkha, chân lý đầu tiên trong Tứ 
Diệu Đế, nhưng ít khi được hiểu một cách đầy đủ chính xác. Vì dịch dukkha 
là khổ cho nên nhiều người cho rằng Phật giáo chủ trương đời chỉ là bê khổ. 
Lối phiên dịch và giải thích này rất sai lạc, đã gây ra ngộ nhận Phật giáo là 
bi quan yếm thế. 


Thực ra, khổ chỉ là một trong nhiều nghĩa của dukkha, như bất toàn, hư dối, 
giả tạo, bất an, tạm bợ, trống rỗng, vô nghĩa, bất toại, không đáng tầm cầu, 
không nên bám víu, không nên tin cậy v.v. Rất khó tìm ra một chữ thích hợp 
để dịch trọn nghĩa từ dukkha. Khi nói đến dukkha Đức Phật không phủ nhận 
có hạnh phúc trong cuộc sông này. Ngài công nhận có nhiều loại hạnh phúc 
tỉnh thần và vật chất như hạnh phúc của thỏa mãn giác quan, hạnh phúc của 
đời sống gia đình thuận hoà hiếu thảo, hạnh phúc của sự thành đạt, hạnh 
phúc của lòng từ thiện vị tha v.v. và cao hơn nữa là hạnh phúc của đời sống 
độc cư thiền tịnh, hạnh phúc của sự thoát khỏi ràng buộc, hạnh phúc của đời 
sống nhẹ nhàng thanh thản, an nhiên tự tại v.v. Ngay cả những hạnh phúc 
trên cõi trời Dục giới, những cảnh thiền hữu sắc, vô sắc với tâm an lạc, thuần 
tịnh cũng không năm ngoài dukkha. Bởi vì chúng đều là đối tượng của sự 
đổi thay, bất toàn, tạm bợ... không nên tầm cầu, không nên bám víu... Nghĩa 
là tất cả hạnh phúc nào thuộc về thế gian đều năm trong dukkha.Mj vậy, 
dukkha không chỉ có khổ mà còn bao hàm cả lạc và hỷ trong tam giới. 


Đứng trước bệnh khổ ấy của nhân loại, chúng sinh, Đức Phật đã quán chiều 
với trí tuệ để thấy ra nguyên nhân của bệnh khổ và tìm phương giúp chúng 
sinh thoát khỏi căn bệnh mãn tính đã đeo đẳng họ từ vô lượng, kiếp. Đó 
chính là chân lý Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ-đề trong 
đêm thành đạo. 


Sau khi chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đắng Giác, tức là thấu triệt chân tánh 
của vạn pháp, Ngài đã cùng hàng Thanh Văn đệ tử tích cực đem chân lý ấy 
giáo hóa cho đời, đem lại an lạc cho nhiều người. Tùy căn cơ trình độ của 
mỗi người, Ngài chỉ dạy những cách hành đạo riêng, nhưng chung quy vẫn 
đưa đến một mục tiêu duy nhất là thoát khỏi khổ đau. Ngài luôn chỉ cho mọi 
người thấy rằng: đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ và đây 
là con đường diệt khổ. 


Chúng ta có thê nói tám muôn bốn ngàn pháp môn của Đức Phật chỉ nhằm 
mục tiêu “fhoát khỏi vô mình ải dục, phiên não khổ đau". Bệnh khô của 
chúng sinh không sao kể xiết, nhưng cái khổ trọng đại nhất của chúng sinh 
là còn trầm luân trong vòng sanh tử. 


Có thân tất phải có khổ. Nhưng thật ra cái khô của thân không đáng kẻ, 
chính vì chấp răng thân này của ta, hay nói một cách khác là ngã chấp, mới 
đem lại khô đau thật sự. Nói đến ngã chấp chúng ta phải nói đến nguyên 
nhân sâu xa của nó là vô minh hay cụ thê là tà kiến. Khi tâm còn tôi mê, 
không sáng suốt thì vẫn còn tạo nghiệp bất thiện, và phải tái sanh để chịu 


quả. Bậc Thánh nhân không sợ quả mà chỉ sợ nhân, diệt được gốc rễ của 
nhân phiền não, thì diệt được khổ. Diệt khổ là diệt ngay cái nhân khiến cho 
những bất thiện pháp dấy khởi. Khi bất thiện pháp không còn đủ sức khuấy 
động, khi đã diệt trừ được nguồn gốc sinh khổ, lúc ấy chắc chắn sẽ được 
thoát khỏi khô đau. 


Phương pháp diệt khổ của đạo Phật có rất nhiều nhưng tựu trung có thê tóm 
tắt vào ba điêm chính yêu sau đây: 


- Ngăn ngừa những bất thiện pháp biểu hiện qua thân khẩu bên ngoài. 
- Chế ngự những bắt thiện pháp khởi động trong tâm. 


- Diệt trừ phiên não ngủ ngâm sâu kín trong vô thức mà chính yêu là vô 
minh, vì vô minh là đầu môi mọi khô đau của chúng sinh. 


Muốn ngăn ngừa ác pháp không cho điều động thân khẩu chúng ta cần phải 
g1ữ giới. Muốn chế ngự những bắt thiện pháp làm khuấy động tâm chúng ta 
cân tu tập. thiền đ;n. Muốn diệt tận phiền não ngủ ngầm nhất là vô minh 
chúng ta cần phải thực hành thiền ứệ vipassana. 


Tóm lại, khổ mà Đức Phật đề cập trong &hổ để là cái khổ do vô minh ái dục 
tạo ra, nên muốn hết khổ thì phải diệt tận vô minh ái dục. Phương pháp hữu 
hiệu nhất để diệt trừ vô minh ái dục là thực hành Bát Chánh Đạo. Như vậy, 
Đạo Phật không những đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của chúng sanh mà 
còn có cả một kho tàng linh phương, diệu dược để chữa trị bệnh khổ cho 
chúng sanh. Đó là thái độ sáng suốt, trầm tĩnh, tích cực, vị tha, đám đối diện 
với sự thật để giải quyết tận gốc, chứ không bi quan yếm thế hay giả vờ lạc 
quan để tự đánh lừa mình. 


-—-oÚO--- 
NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM 


Khổ đau hay phiền muộn của chúng ta do chính chúng ta tạo ra, chứ 
không phải là những ai ách di truyền hay tội tổ tông từ cha ông để lại, hay 
từ thế giới bên kia trở về ám ảnh chúng ta, như nhiều người quan niệm. 
Cũng không có thưởng phạt từ một đắng toàn năng tối thượng có quyền xét 
công xử tội chúng ta. Chính /uát nhân quả nghiệp báo mới là cơ quan phán 
xử công minh, chính xác, vô tư và hợp lý nhất đối với hành vi của mỗi mỗi 
COn người. 


Luật nhân quả nghiệp báo tự động vận hành một cách tinh vi nghiêm ngặt 
ngay trong hành vi tạo tác của môi người, vì vậy không thể tránh né trách 
nhiệm về đời sống của chính mình, phải biết nhìn nhận những ưu khuyết, 
đúng sai, thiện ác trong mỗi hành vi động tịnh của mình chứ không quy 
trách nhiệm cho bắt kỳ ai khác dù đó là Thượng Đề. Đồ tội cho kẻ khác hay 
cho điều kiện bên ngoài thì dễ nhưng thật ra khi hành động như thế chúng ta 
vô tình rước thêm phiền lụy và tạo cho mình nhiều đối nghịch hơn. 


Như người xưa đã nói: "Kẻ tiểu nhân luôn tìm cách chỉ trích kẻ khác, người 
trung nhân tự khiên trách mình và bậc đại nhân không tự trách mình cũng 
chẳng. trách người". Vì thể, là người trí chúng ta phải tự giải quyết những 
vấn đề riêng tư của mình không nên phiền trách ai khác. Hơn thế nữa, khi 
gặp một nghịch cảnh hay bị một người nào đó làm phiền lụy, chúng ta cần 
phải trầm tĩnh, sáng suốt để quan sát, lắng nghe, suy nghiệm hầu thấy được 
mối liên hệ nhân quả của sự kiện, từ đó chúng ta học hỏi được chính mình 
và thế giới xung quanh. Nếu phát hiện nguyên nhân lỗi lầm từ phía chúng ta 
thì chúng ta có trách nhiệm xin lỗi, đền bù và cần phải tự sửa để đừng gây 
thêm thiệt hại cho mình và người. Nếu nguyên nhân từ phía bên ngoài thì 
chúng ta lại càng phải trầm tĩnh, sáng suốt và nhẫn nại hơn để tìm hiểu lý do 
có sự hiểu lầm. Nhẫn nại, trầm tĩnh, sáng suốt và khoan dung là phong thái 
được các bậc Thánh hiền từ cổ chí kim á áp dụng hữu hiệu nhất đề tự chủ, để 
vượt qua mọi trở lực trên đường đời. Và cũng lắm khi chính nhờ những đức 
tính nây mà các ngài đã cảm hóa được những kẻ thù nghịch nguy hiểm nhất. 


Khi bị tôn thương chúng ta thường phản ứng thù nghịch do quá tự ái, tự vệ 
mà quên răng biết đâu chính kẻ gây tôn hại cũng có hoàn cảnh đáng được 
thương yêu và thông cảm. Hoàn cảnh, trình độ nhận thức, lòng tham lam, ích 
kỷ, nóng giận hoặc chỉ là một chút danh dự, một chút hiểu lầm mà người kia 
không làm chủ được mình và đã không ngần ngại gây thương tốn cho ta. 
Thực ra, chính chúng ta lắm lúc thiếu sáng suốt tự chủ cũng đã từng hành 
động như vậy, thế mà ít khi chúng ta thấy được lỗi mình, chỉ lo tìm lỗi đối 
phương. 


Trong Pháp cú kinh Đức Phật dạy rằng: 


"Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên xem họ đã làm gì hay không làm gì. 
Chỉ nên nhìn lại mình thứ đã làm được gì và chưa làm được gì”. 


Vì không mấy ai đạt được toàn chân toàn thiện, nên bất cứ người nào cũng 
có thê phạm lỗi lâm dù vô tình hay cô ý. Nêu quả thật "“Nhán vô thập 


toàn” thì liệu chúng ta đã là người hoàn toàn không có lỗi lầm chưa? Và như 
thê tại sao chúng ta không cô găng sửa đôi lõi lâm của mình mà lại chỉ trích 
kẻ khác? 


Nếu mọi người đều biết tự tu, tự sửa, tự nhận trách nhiệm về mọi hành động 
của mình chứ không quy trách cho kẻ khác thì thê giới trở nên thái bình, an 
lạc, không có loạn ly, tranh châp, không có đô ky, oán thù. 


Nhưng, như Đức Phật đã dạy: "Nhìn lỗi người thì dễ, song quả thật khó mà 
thấy được lỗi lầm của chính mình" nên người ta thường chê trách, phê phán 
kẻ khác hơn là tự phản tỉnh để kiểm điểm chính mình. Thực ra đó là một 
hình thức trỗn tránh trách nhiệm. Tại sao chúng ta không can đảm nhận lỗi 
lầm và chịu trách nhiệm về những kết quả của lỗi lầm đó. 


Lắm khi chúng ta gặp phải một số người tìm cách lợi dụng lòng khoan dung 
và đức kiên nhẫn của ta và cũng lắm khi thái độ nhường nhịn có thê bị xem 
là hèn nhát. Chúng ta không nên vì thế mà nản lòng hay khó chịu vì nếu 
lương tâm chúng ta quang minh, thái độ chúng ta chính trực thì ắt phải được 
các bậc thiện trí thức ca ngợi. Thực ra, chính kẻ hiểu thắng mới yếu hèn, còn 
người biết nhường nhịn luôn có một tâm hồn vững mạnh. Quan trọng là hành 
động đúng chứ không phải là những lời khen chê đàm tiếu. Vả lại Đức Phật 
dạy răng: "Không bao giờ có một kẻ hoàn toàn được khen hay hoàn toàn bị 
chê, dù trong quả khứ, hiện tại hay mãi mãi về sau". Và Ngài dạy tiếp: "Như 
ngọn núi đá kiên cố không bị gió lay, những lời tán dương hay phỉ bảng 
không lay động được bậc đại trí”. 


Chúng ta không dám so sánh với các bậc Thánh hiền, nhưng nếu chúng ta 
luôn cố gắng sống nhẫn nại, trầm tĩnh, sáng suốt thì cũng có thể tự thắng 
mình và vượt qua được những đối nghịch trong đời. Nếu có kẻ đối nghịch 
gây rối chúng ta, thì đó là cơ hội để chúng ta trắc nghiệm lại khả năng trí tuệ, 
đạo đức, lòng kiên nhẫn và đức khiêm từ của mình có đủ sức bao dung và 
hóa giảihay không. Trái lại, nếu chúng ta cũng cư xử như kẻ điên rồ bằng 
cách tích lũy lòng oán hận, cô báo thù trả oán, thì hóa ra chúng ta tự hạ 
phẩm giá của mình xuống ngang hàng hay thấp kém hơn kẻ điên rồ ấy. Căn 
bản giáo dục và kiến thức đạo đức có ích gì khi ta không biết tùy cơ ứng xử 
cho hợp tình hợp lý?. Chính vì thấy kẻ khác hành động điên rô, tội lỗi mà 
chúng ta không nên giẫm lên vết chân lầm lạc của họ. Đó là lý do vì sao 
người xưa nói: "Kiến hiển tư tê yên, kiến bất hiển nhỉ nội tự tỉnh giả" (Thấy 
người tốt nên học theo, thấy kẻ xấu nên tự kiểm lại mình). 


Hơn nữa, không có bậc thánh nào không từng lâm lỗi, và cũng không có ai 
lỗi lầm mãi mãi, nên dù là người xâu thì chúng ta cũng nên cảm thông, 
thương yêu và độ lượng hay ít ra cũng nên chịu khó nhẫn nhịn để tạo cơ hội 
cho họ cải ác tùng thiện hơn là tìm cách cô lập hay trừ khử họ. Cải thiện 
người xấu cũng như một lương y chữa trị những căn bệnh dễ tái phát, cần 
phải nhẫn nại, khoan từ. Đức Phật đã nêu tắm gương sáng cho chúng ta khi 
Ngài lây đức trầm tĩnh, nhẫn nại, khoan từ, bi mẫn, chân thật, trí tuệ v.v. để 
cảm hoá dạ- xoa 4iavaka, tướng cướpA4ngulimala, nàng Cïincäa, long 
vương Nandopananda hay Phạm thiên Baäka... Vì vậy, chúng ta nên nghĩ 
rằng cảng nhiễu nghịch cảnh càng có nhiễu cơ hội thực hiện ba-la-mật trên 
đường tự giác, giác tha. 


Giữa chúng ta nhiều người có thiện tâm, không bao giờ làm hại kẻ khác, 
nhưng lắm khi họ vẫn bị chỉ trích và vẫn gặp ít nhiều khó khăn trên đường 
đời mặc dù họ luôn luôn giúp đở kẻ khác. Vì thế họ nghĩ răng: Nếu ở hiền 
gặp lành, ở ác gặp dữ thì tại sao ta làm lành mà lại gặp khó khăn và hành 
động từ thiện của ta vẫn bị người chỉ trích? 


Đức Phật dạy rằng: "Ki thi ân ta không nên cầu được báo đáp", hơn nữa 
không phải kẻ thọ ơn nào cũng là người biết ơn và đền ơn. Không có gì cao 
đẹp bằng một người thi ân không mong được đền ơn đáp nghĩa. Nếu làm 
được như vậy chắc chăn chúng ta không bao giờ cảm thấy buồn nản, thất 
vọng khi bị vong ơn bội nghĩa. Tuy vậy, trong một ngày nào đó, dù muốn dù 
không, chắc chăn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng do hành động 
phước thiện mà ta đã làm, đúng như lời cô nhân đã nói: "7hiện hữu thiện 
bảo, ác hữu ác báo; nhược hoàn bất báo thời thân vị đáo", nghĩa là nhân 
lành thì quả lành, nhân ác thì quả dữ, sở dĩ chưa trổ quả là chưa đúng lúc đó 
thôi. 


Mặt khác, việc lành mà chúng ta đang làm như cây mới trồng chưa đến thời 
đơm hoa kết trái, còn những điều bất hạnh mà chúng ta gánh chịu hiện nay 
lại là kết quả của những nhân bắt thiện nào đó mà ta đã tạo trong nhiều kiếp 
quá khứ. Nếu biết nghiệp quá khứ đang trổ quả xấu trong hiện tại thì chúng 
ta nên can đảm và bình tĩnh mà nhận lãnh trách nhiệm của mình. Thái độ 
chánh trực đó hoá giải được lực đối kháng khiến chúng ta không chịu đựng 
một cách căng thắng và làm giảm nhẹ áp lực của phiền não khổ đau. Đồng 
thời cũng không tạo thêm nhân bất thiện nào khác cho hậu quả tương lai. 
Nhờ hiểu biết như vậy chúng ta có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại đề tiếp 
tục con đường phước thiện. 


Đức Phật dạy: "Hạnh phúc thay chúng ta sống không thù hận giữa những 
người thù hận, giữa những người thù hận chúng ta sống không thù hận. 
Hạnh phúc thay ta sống tình cần siữa những người nhu nhược, giữa những 
người nhụ nhược ta sông tỉnh cần”. Trong thực tế đời thường, không ai hoàn 
toàn thoát khỏi lo âu phiền muộn, trừ phi chúng ta trở thành bậc toàn thiện. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta thấu hiểu được bản chất của cuộc sống, không bắt 
mãn phản nàn, không lo âu sợ hãi mà can đảm nhận lãnh hậu quả của hành 
động mình thì đau khổ không những không còn làm cho chúng ta sa đọa, mà 
còn giúp chúng ta vươn đến một đời sống chân - mỹ - thiện. 


Gặp nguy khó mà vẫn giữ được trầm tĩnh, sáng suốt. Giải quyết mọi vân đê 
mà không tỏ ra bôi rôi lo âu. Khi sai lâm săn sàng nhận lãnh trách nhiệm thì 
mới thật là phong độ của bậc hiên trí. 


-—-oÚO--- 
THOÁT VÒNG NÔ LỆ 


Như những tội phạm bị trói tay, bịt mắt để cho người dẫn đi hành hình 
hay đưa đến bất cứ một lao xá nào mà mình không biết. Họ phải chịu khổ 
đau bởi tội lỗi của mình. Cũng vậy, chúng ta hiện hữu trên cõi đời bị tham 
dục, hữu ái, kiến chấp, vô minh che lấp, dẫn dắt, lôi cuốn trôi dạt, đắm chìm 
trong vòng sinh tử luân hồi. Hãy cố tìm cách cắt đứt mọi ràng buộc mà mình 
đã tự trói lẫy mình. Hãy thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để thấy đâu là chánh đạo, 
đâu là mê đồ hầu sớm tìm ra cho mình con đường giải thoát. 


Buôn thay, không mấy ai trong chúng ta nhận chân được thân phận đọa đày 
của mình trong kiếp sống trầm luân, không mấy ai dám nhìn thắng vào thực 
trạng nô lệ của mình trong gông cùm bản ngã. Chúng ta cứ mãi chìm sâu 
trong bề khổ vì tưởng bả mồi danh lợi là chân hạnh phúc, và không biết rồi 
đây sẽ ngã gục ở một phương trời nào mà cứ tưởng mình đang hướng về một 
tiền đồ xán lạn. Vì thế Đức Phật phải ân cần nhắc nhở: 


"Cười sao được, vui sao được khi thể gian đang bị thiêu đốt và màn đêm bao 
phủ, sao không từn ánh sáng thoát ly"(Kinh Dhammapada). 


Thật vậy, con người bị dục vọng thiêu đôt, và màn đêm vô minh che lâp, chỉ 
có ánh sáng trí tuệ mới có thê dập tắt ngọn lửa ái dục, xóa tan màng vô minh 
ây đê đưa ta đên nơi giải thoát. 


Đức Phật không những đã đánh thức chúng ta, mà còn chỉ cho chúng ta thấy 
rõ đâu là ách nô lệ, đâu là con đường thoát ly nô lệ. 


Trong kinh Sabbãsava, Majjhima Nikãya, Đức Phật đề cập đến các lậu hoặc 
(ãsava) như nhữnggánh nặng (yoga) nhận chìm chúng sanh trong trầm luân 
khổ hải và Ngài đưa ra bảy biện pháp thoát ly những cùm xích nô lệ này. 
Trước khi nói đến các phương cách đối trị lậu hoặc, chúng ta cần tìm hiểu 
lậu hoặc là gì? 


-—-o00O--- 
I- LẬU HOẶC LÀ GÌ? 


Theo Phạn ngữ P4, danh từ đsavacó cùng ngữ căn với động 
từ ãsavafi hay assavafi nghĩa là chảy rỉ ra. Một con thuyền bị rạn nứt, nước 
thắm vào càng lâu càng đây thì có lúc sẽ chìm đăm. Cũng vậy, những phiền 
não nội tại rỉ ra làm ô nhiễm thân tâm, khiến cho lục căn bất tịnh và từ đó 
lục trần trở thành những cám dỗ vô cùng nguy hiểm. 


Tùy theo tác dụng của những phiền não này mà đôi lúc lậu hoặc được gọi 
dưới những tên khác nhưách phược (yoga: nỗ: lệ), trầm nịch hay trâm 
luân (osidãpana: sự chìm đắm), và bộc lưu(ogha: dòng nước lũ). Bởi vì 


chúng trói buộc, nhận chìm và lôi cuốn chúng sinh trôi nổi trong sông mê bể 
khổ. 


Theo kinh Sabbàsava có ba thứ lậu hoặc (dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu). 
Tuy nhiên đê tiện việc giải thích, trong bộ Chú giải (4/haka/h2), kiên lậu 
được tách rời khỏi hữu lậu. Như vậy có tât cả bôn thứ lậu hoặc. 


1. Dục lậu (kãmasava): 


Kama thường được dịch là /ạc dục. Xét cho kỹ, lạc dục có hai khía cạnh, 
đứng vê phương diện chủ thể lạc dục là ưa thích thụ hưởng những khoái cảm 
giác quan, về phương diện khách thể là buông trôi theo sức lôi cuốn của đối 
tượng ngoại giới (cảnh trần). Ngọn lửa tham dục này có khả năng làm nhiễu 
loạn thân tâm, vì vậy được gọi là đục lậu. 


Dục lậu thường biểu lộ dưới hình thức như hỷ ái, tham ái, dục ái.... Nhưng 
dù ở trạng thái nào, về phương diện bât thiện, dục lậu vân là một ách nô lệ 
cân phải tháo gở mới được tự do. 


Đức Phật dạy răng chính hý £ham, tham ái, ái dục... sinh ra lo âu, phiền 
muộn. Chừng nào không còn những đực niệm sai lâm ây con người mới có 
thê an ôn khỏi các ách phược (yogakkhema). 


Nguyên nhân khiến chúng ta tự trói mình trong ách nô lệ của lục dục là vì 
phán đoán sai lầm về bản chất của các cảm thọ, chăng hạn như tưởng khô là 
lạc, tưởng lạc là khổ; và vì nhận định quá chủ quan về giá trị đối tượng ngoại 
giới, ví dụ như cho cái nầy là đẹp, cái kia là xâu. Cả hai nhận thức trên đều 
đưa đến tham sân, thương ghét, thủ xả, đó chính là tính chất của dục lậu. 


2. Hữu lậu (bhavaãsava): 


Hầu như mỌI người đều muốn được vạn fhọ vô cương, trường sinh bất lão, 
nghĩa là muốn đượcồn fại mãi mãi. Vì vậy chúng ta thường nghe những lời 
chúc tụng lý tưởng như muôn năm, bắt diệt, trường tôn, vĩnh cửu... Dù trong 
khổ đau con người vẫn ao ước được sinh tồn với hy vọng một ngày nào đó 
khổ đau sẽ chấm dứt hay hạnh phúc sẽ đến. Khát vọng được tồn tại vĩnh 
viễn, hay ít nhất cũng được tái sinh để trở thành một hình thức sinh tồn nào 
đó, đặc biệt là được tái sinh trong Sắc giới hoặc Vô sắc giới chính là hữu 
lậu. Nhiều tôn giáo hay triết thuyết cô gắng đưa ra những lý tưởng của sự 
vĩnh hằng, trường cửu như Thượng Đề, Đại Ngã, Phạm Thiên cùng với 
những tín điều hập dẫn khác nhằm thỏa mãn thị hiếu cô hữu này của con 
người. Đôi lúc một số người nghiên cứu Phật học cũng hiểu lầm có một 
hăng thê gọi là Phật Tánh giống như là Phạm Thể. 


Có thật con người sẽ được đời đời sống an lành dưới sự che chở của Đắng 
Toàn Năng hay Đức Phạm Thiên nào đó như những lời hứa hẹn của các Tôn 
giáo ấy không? Đức Phật khăng định: "“Kóng”. Ngài dạy rằng những hứa 
hẹn trên chỉ làm cho con người đăm chìm sâu hơn trong bề khổ trầm luân vì 
đó chính là hữu lậu. 


Nếu hành thiển định, chúng ta tạm thời chế . ngự được đục ái hay dục lậu, 
nhưng vẫn còn sắc đivà vô sắc ái, nghĩa là vẫn còn #ữu lậu. Với thiền định 
chúng ta có thể đạt được những cõi trời hữu sắc hay vô sắc và sẽ hưởng phúc 
lạc ở đó một thời gian khá lâu, nhưng theo Đức Phật, dù là cõi trời cao nhất 
như Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên vẫn còn năm trong vòng tam giới, 
nghĩa là vẫn còn bị hữu lậu và kiến lậu chỉ phối. Và bao lâu còn lậu hoặc thì 
chưa thể hoàn toàn giải thoát. Vì thế thiền định đối với Đức Phật chỉ là 
phương tiện để làm cho tâm thanh tịnh chứ chưa phải là cứu cánh giác ngộ, 


giải thoát Muốn giải thoát giác ngộ chúng ta phải hành ứhiển 
tuệYipassana mới có thê đoạn tận được tât cả lậu hoặc. 


3. Kiến lậu (di#hisava): 


Quan niệm của mỗi người về vũ trụ và nhân sinh hay bản ngã và thế giới ảnh 
hưởng rất lớn đối với đời sông của họ. Quan niệm phát xuất từ /hấy biết (ri 
kiến), nhưng thấy biết có hai loại: Thứ nhất là thấy biết qua khái niệm 
(pannafi) do lý trí áp đặt và định danh. Thứ hai là thấy biết bằng/rí fuệ trực 
giác (nãnadassana). Thấy biết qua khái niệm sai đưa đến kết luận hay quan 
niệm sai, đó là ¿à kiến mà hậu quả là bị trói buộc trong phiền não, khổ đau, 
vì thế tà kiến được gọi là &zến lậu, một trong những ách nô lệ cần được tiêu 
trừ. 


Vào thời Đức Phật, Án Độ có rất nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo có những 
quan niệm sai khác về vũ trụ và nhân sinh. Tuy nhiên không phải tất cả các 
quan niệm ấy đều hợp với chân lý. Sáu mươi hai trong số các quan niệm ấy 
bị Đức Phật chứng minh là tà thuyết như Thường trú luận, Vô thường (trú) 
luận, Hữu biên luận, Vô biên luận, Phi tưởng phi phi tưởng luận, Đoạn diệt 
luận, Hiện tại Niết-bản luận và các luận thuyết chắp nói các quan niệm trên. 


Chúng ta có thể phân các tà kiến trên thành hai nhóm: 


4) Thường kiến (Sãssata difthi): Là quan niệm cho rằng bản ngã và thế giới 
trường tôn. vĩnh cửu. Thường kiến phát xuất từ lòng tham, muốn sở hữu và 
không muốn rời bỏ những sở hữu mà mình ưa thích.Thường kiến tạo cho 
người ta ảo tưởng ý lại vào một chỗ dựa vững chắc, vô tình củng cố thêm 
cho thành kiến ngã chấp, trung tâm của luân hôi sinh tử. Bản chất pháp thế 
gian vốn là vô thường, nên cảng mong muốn thường hăng thì càng chồng 
thêm đau khổ. Đây chính là»oạ¡ khổ mà Đức Phật dạy trong Bốn Chân Lý 
Vị Diệu. 


b) Đoạn kiến (Uccheda đifthi): Là quan niệm chủ trương bản ngã và thế giới 
hoàn toàn hủy diệt sau khi thân hoại mạng chung. Đoạn kiến phát xuất từ 
tâm sân, bất mãn với những khổ đau, thất bại trong cuộc đời, hoặc do sợ hãi 
những tội lỗi mà mình đã làm nên muốn chấm dứt mọi sự nhưng chưa thể 
chấm dứt được ngay, vì vậy chỉ mong chết là hết để hy vọng tương lai không 
còn khổ đau sợ hãi. Đoạn kiến đưa người ta đến chỗ bất chấp thiện ác, nhân 
quả và nghiệp báo, vì vậy chỉ kéo dài thêm luân hỏi sinh tử. Bản chất của 
cuộc đời là đau khổ nên càng muốn chấm dứt thì đau khổ lại cảng tăng thêm. 
Đây chính là khổ khổ được đề cập trong Tứ Diệu Đế. 


Cả hai kiến chấp trên đều là những trở ngại lớn lao trong công việc giải 
phóng con người ra khỏi thành trì bản ngã. 


4. Vô minh lậu (4vjasava): 


Vô minh chỉ phối tất cả chúng sinh sống trong thế gian bao lâu chưa hoàn 
toàn giác ngộ giải thoát. Vì bản chất của vô minh là thiếu tỉnh thức, thiếu 
giác niệm nên không sáng suốt thấy biết như thực, đảo lộn thị phi, chân giả, 
hay nói cách khác là không thấy được thực tánh của bản ngã và thế giới. Cụ 
thê hơn, vô minh ám chỉ tình trạng chưa thực chứng được 7 Thánh Đề, 
chưa thấy rõ đánh duyên khởi, tánh sinh diệt, luật nhân quả, nghiệp báo 
v.v. Vì vậy, qua sự che lấp của vô minh, chúng sinh thường có bốn điên đảo 
tưởng: vô thường tưởng là thường, khổ tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã và 
bắt tịnh tưởng là tịnh. 


Mãi đến khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ-đề, sự thật về khổ, về nguyên 
nhân của sự khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ mới được 
giác ngộ. Nhờ đó, Ngài đã hoàn toàn trút bỏ ách nô lệ của phiền não và thật 
sự sống một đời sống thanh tịnh, tự tại, giải thoát. 


-—-o00--- 
H- CON ĐUỜÒNG THOÁT LÝ 


Chúng ta đã nói đến nguyên nhân và sự nguy hại của các lậu hoặc, 
những ách nô lệ ràng buộc chúng sanh trong vòng sinh tử luân hồi. Bây giờ 
chúng ta thử tìm hiểu Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbäsava) trong đó Đức Phật 
đã chỉ dạy những yếu tổ giúp chúng ta có thể tự mình thoát ly ra khỏi ách nô 
lệ của các lậu hoặc nầy. 


Bảy yếu tố sau đây không những có tính đạo đức mà còn là nền tảng 
trong khoa liệu pháp tâm lý (psycho therapy) ngày nay, có điều khoa tâm lý 
trị liệu thường phải lệ thuộc vào những chuyên gia tâm lý, trong khi những 
yếu tố đoạn trừ lậu hoặc phải do tự mình thực hiện. Bảy pháp đó là ứ¡ kiến 
(dassana), phòng hộ (samvara), thọ dụng (patisevana), kham nhân 
(adhivasana), viễn ly (parivajjana), trừ đoạn (vinodana) và hành định tuệ 
(bhãvana). 


1. Tri kiến (assam4): 


Tri kiến là thấy biết trung thực bằng tác ý lắng nghe, quan sát trực tiếp đỗi 
tượng, không qua bất cứ trung gian nào của &iến thức gián tiếp và tình cảm 
chủ quan, để thẫy đúng chân tướng haythực tánh của các pháp. 


Đức Phật dạy: về phương diện chủ thể, có hai loại tác ý là ứác ý hợp lÿ 
(yoniso manasikãra) vàtác ý không hợp lý (ayoniso manasikära); về phương 
diện đối tượng, có hai pháp làpháp đáng tác ý (manasikäraniya 
dhamma) và pháp không đáng tác ý (amanasikaraniya dhammd). 


Như vậy, nếu tác ý vào các pháp không đáng tác ý thì các lậu hoặc chưa sinh 
sẽ phát sinh và các lậu hoặc đã phát sinh sẽ tăng trưởng. Trái lại, nếu tác ý 
vào các pháp đáng tác ý thì các lậu hoặc chưa sinh sẽ không phát sinh và các 
lậu hoặc đã sinh sẽ bị hủy diệt. 


Nếu chúng ta tác ý hợp lý vào các pháp đáng tác ý và tự mình thể nghiệm 
được: "Đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là khổ diệt và đây là 
con đường đưa đến khổ diệt thì ba thứ trói buộc (kiết sử - sanyojana) 
là thân kiến, hoài nghỉ và giới cắm thủ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. 


Đó là đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến chơn chánh. 
2. Phòng hộ (sarwara): 


Phòng hộ hay thu thúc lục căn là ngăn ngừa, gìn giữ, chế ngự mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý thật trong sáng, thanh tịnh. Như chúng ta đã đề cập trong phần 
trên, sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần gây nên những kết quả nguy hiểm 
không lường được nếu lục căn không được nhiếp hộ đúng đắn. 


Với tâm thiếu tự chế, lục căn sẽ bị lôi cuốn và đắm chìm trong sức hấp dẫn 
của lục trần, nghĩa là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp các phản ứng tình cảm chủ quan như 
tham sân, yêu ghét v.v. có thể phát sinh. Vậy muốn lục căn tiếp nhận lục trần 
mà không bị chủ quan lệch lạc, một mặt chúng ta cần phải có tri kiến để thấy 
rõ bản chất của hiện tượng nội giới và ngoại giới như đã đề cập ở trên; mặt 
khác, cần phải nhiếp hộ lục căn, tức là tập cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
tiếp nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp một cách bình thản, sáng suốt, 
trung thực và không thiên chấp. 


Đức Phật dạy: "Nếu Sông không phòng hộ lục căn, các lậu hoặc có tính tàn 
phá và hủy hoại rất có thể sinh khởi. Nhưng nếu sống chế ngự lục căn thì 
những lậu hoặc tàn hại ấy không thể phát sinh được". 


Đó là đoạn trừ lậu hoặc bằng phòng hộ. 
3. Thọ dụng (0afisevamđ): 


Bậc tu hành khi sử dụng một nhu cầu cần yếu nào phải sáng suốt nhận định 
những lợi ích thiệt thực của nó, đừng đê tâm ưa thích vật dụng này, chê bai 
vật dụng kia và nhât là tri túc không tham đăm trong các tiện nghi xa xi. 


Các nhu cầu cần thiết cho đời sống tu hành gọi là /ứ vậti dụng: ảo mặc, cơm 
ăn, chỗ ở và thuốc uống, những vật dụng tối yêu này càng giản dị thanh bần 
chừng nào càng tốt chừng đó. Hơn thế nữa, khi dùng y phục vị ấy phải niệm 
tưởng rằng: TTq mặc đây chỉ đề tránh sự nóng lạnh, muỗi mòng, gió năng, 
răn rết và che thân thể vậy thôi ". 


Khi dùng vật thực vị ấy quán tưởng răng: "7a dùng của cúng dường không 
phải để vui chơi, không phải vì dục lạc, không phải đề bôi dưỡng xác thân 
cho duyên dáng, cũng không phải để điểm tô nhan sắc cho xinh đẹp, mà chỉ 
để giữ gìn và duy trì thân thể được quân bình hấu tỉnh tiễn trong đời sống 
phạm hạnh ”. 


Khi cư ngụ trong tịnh thất phải nhận thức răng: ” Chỗ ở, sàng tọa chỉ là 
phương tiện đề tránh nguy hiểm về thời tiết, thú dữ, nhất là để có nơi thanh 
văng phù hợp với việc hành đạo như tham thiên, tư duy, quán tưởng...". Và 
khi uống thuốc ngừa bệnh hay trị bệnh phải ghi nhớ rằng: "Dược phẩm chỉ 
dùng làm dịu những cơn đau, trừ khử hoặc ngăn ngừa những bệnh hoạn 
nguy hiểm có thể gây trở ngại cho việc tu hành". Nhờ quán tưởng khi thọ 
dụng như thế mà các lậu hoặc không thê phát sanh lên được. 


4. Kham nhẫn (adhivãsana) . 


Chúng ta không nên than vãn, phàn nàn, nóng nảy dù gặp bất cứ hoàn cảnh 
khó khăn nào; phải kiên nhân chịu đựng mọi gian khô, thiêu thôn hay nghịch 
cảnh xảy đên với mình, có như thê mới phá bỏ được những ràng buộc của 
lậu hoặc. 


Đức Phật dạy răng: "Này các hiển giả, thế nào là diệt trừ lậu hoặc bằng 
kham nhân? Tï rong giáo pháp của Như Lai, này các hiện giả, một vị Tỳ kheo 
suy nghĩ đúng đắn là người biết chịu lạnh nóng, đói khát, muỗi mỏng, gió 
sương, rắn rết; chịu đựng những lời nói bực mình, không niễm nở; là người 
can đảm đương đâu với những cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhức nhối, khó 
chịu, khôn khổ và nguy kịch. Vì thiếu nhân nại mà các lậu hoặc có tính cách 


tàn phá, hủy hoại sẽ phát sinh, nhưng nhờ kham nhân mà những lậu hoặc có 
tính cách tàn phá, hủy hoại không thê phát sinh được. Này các hiến giả, như 
thê được gọi là diệt trừ các lậu hoặc băng kham nhân”. 


Vậy kham nhẫn không phải là nhịn nhục hay vì một áp lực nào đó mà phải 
ấn nhẫn chịu đựng với một tâm trạng hạm hực, âm ức, bực bội, vì như thế 
chỉ làm cho các lậu hoặc tăng trưởng mà thôi. Kham nhân đúng không 
những giúp loại trừ lậu hoặc mà còn làm nên cho tâm từ hoặc tâm bỉ phát 
friển. Người thiếu nhẫn nại chỉ phát triển tâm sân nên không thể có tâm từ 
hoặc tâm bị được. Ví dụ, trong một tai nạn giao thông, hai người đi xe máy 
đụng nhau ngả té, người thiếu nhẫn nại sẽ giận dữ gây hắn, trái lại người 
kham nhẫn sẽ quan tâm xem người kia có bị gì không để giúp đỡ. 


Đó là diệt trừ lậu hoặc băng kham nhẫn. 
5. Viễn ly (pari»ajjana): 


Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể tránh được thì chúng ta sẵn 
sàng đương đầu một cách trầm tĩnh như trường hợp vừa nói trên. Nhưng nếu 
được chúng ta nên tránh xa những nơi nguy hiểm hoặc xấu xa bất lợi cho 
việc tu tập thiện pháp. 


Không nên cư ngụ những nơi ma thiêng nước độc, rắn rít cọp beo, sơn lam 
chướng khí; những chỗ núi non sạc lở, vực thăm hồ sâu, cheo leo dốc núi...vì 
dễ phát sinh sợ hãi lo âu, kinh hoàng khiếp đảm làm trở ngại cho việc đoạn 
trừ lậu hoặc. 


Nên tránh xa tà hữu, ác đảng, không nên ở gần những kẻ xấu xa hiểm 
ác (Asevana ca balãnam), như Đức Phật đã dạy trong kinh Míangalasutia. 
Bởi vì những kẻ xấu ác còn nguy hiểm hơn cả những nơi nguy hiểm nhất. 
Kẻ ác không những đe dọa sự an bình của người khác mà còn khiến người 
khác có thể bị ảnh hưởng thói hư tật xâu của họ. Như vậy, gần gũi kẻ ác thì 
các lậu hoặc càng ngảy càng tăng trưởng, khó có thể diệt trừ. 


Đó là đoạn trừ lậu hoặc bằng viễn ly. 
6. Trừ đoạn (vinodamd): 


Trừ đoạn có nghĩa là đ⁄/ bở những vọng tưởng, tà niệm. Có ba thứ tả niệm 
hay tà tư duy là nghĩ tưởng đên dục lạc, nghĩ tưởng trong sân hận và nghĩ 


tưởng về phương kế hãm hại kẻ khác, nói chung là tất cả các bất thiện tâm 
và tâm sở. 


Tư tưởng của chúng ta thường hướng đến các bắt thiện pháp tức là tác ý đến 
các pháp không đáng tác ý, nên các lậu hoặc chưa sinh sẽ phát sinh và các 
lậu hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng. Ví dụ tác ý đến tịnh tướng như đẹp, hay, 
thơm, ngon v.v. dễ tăng trưởng lòng tham. Tác ý đến đối ngại tướng như 
xấu, đở v.v. đễ tăng trưởng tâm sân. Vì vậy, nên tác ý đến các pháp đáng tác 
ý thì các lậu hoặc chưa sinh sẽ không phát sinh, các lậu hoặc đã sinh sẽ được 
trừ đoạn. Như tác ý đến tính chất bất tịnh sẽ trừ được dục tưởng, đến lòng từ 
ái sẽ trừ được sân tưởng, đến lòng bi mẫn sẽ trừ được hại tưởng. 


Đó là đoạn trừ lậu hoặc bằng dứt bỏ. 

7. Tu tập (bhavamđ): 

Tùy phương diện mà Đñãyang có nghĩa khác nhau như tu tập, huấn luyện, 
chê ngự, thu thúc, phát triên, chuyên hoá, khai minh v.v. Có bôn lãnh vực 
cân được tu tập: 

- Tụ thân (kãya-bhãvan3): tự chễ thân hành trong oai nghỉ tế hạnh. 

- Tu giới (sila-bhavanđ): thu thúc hành động nói năng trong các học giới. 

- Tu tâm (citta-bhävanä): phát triển tâm trong pháp hành thiền định. 


- Tụ tuệ (pannä-bhãvanä): khai minh trí kiến để tuệ trí thực tánh pháp và 
chứng ngộ Niêt-bản. 


Ở đây kinh Søbbasava đặc biệt nhắn mạnh đến hai lãnh vực sau tức là / ứập 
định tuệ theo thát giác chỉ (bojjhangq), bảy yêu tô đưa đền tuệ giác: 


a) Niệm giác chỉ (safi): giúp chúng ta thường tự giác niệm để không xa lìa 
thực tại thân tâm (tại đây và bây giờ) hay không bị đăm chìm trong hiện tại, 
quá khứ, vị laI. 


b) Trạch pháp giác chỉ (dhamumawicayd): giúp chúng ta thấy biết rõ rằng 
trung thực mọi biễn chuyên vận hành nơi thân, thọ, tâm, pháp hầu có thê 
chứng tri đâu là khổ, đâu là nhân của khổ, đâu là diệt khổ và đâu là con 
đường diệt khô. 


e) Tỉnh tấn giác chỉ (viriya): giúp chủng ta dõng mãnh không thối chuyền, 
không buông lung phóng dật trong việc đoạn trừ bât thiện pháp và phát triên 
thiện pháp. 


d) Hý giác chỉ (píi): giúp cho tâm hoan hỷ phân khởi trong thiện pháp đề dễ 
dàng vượt qua mọi đối ngại tưởng của sân hận, bất mãn. 


©) An giác chỉ (passaddhi): giúp cho thần tâm lắng dịu, không bị bất an do 
trạo cử, dao động hoặc ân hận, ray rứt chi phôi. 


Ø8) Định giác chỉ (sarmadhj): có mục đích giúp cho tâm /hanh tịnh, khi tâm 
được an írú thì các ác bất thiện pháp nhất là ái dục sẽ được chế ngự, nhờ 
tâm ổn định chuyên nhất mà trở nên trong sáng, làm nền tảng cho trí tuệ 
chiếu soi. 


h) Xả giác chỉ (upekkhä): là tâm quân bình, không thiên lệch, không bị vui 
buôn, mừng giận chi phối, không dính mắc hay chấp thủ điều gì, không bị 
ảnh hưởng bởi ngoại cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) cũng như nội pháp (tư 
tưởng, tình cảm v.v.). 


Khi tâm trí được tu tập, các giác chỉ được phát huy đầy đủ thì những lậu 
hoặc sẽ tự biên mật đê nhường chô cho tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đó là 
mục đích chính của bhãvang. 


Bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc (từ kiến đến rập) nêu trong 
kinh Sabbasava đã được nhiêu nhà phân tâm học hoan nghênh như những 
tâm lý liệu pháp thực dụng và hữu hiệu. 


Tiến sĩ Robert Thouless, giáo sư Đại học đường Cambridge đã có nhận xét 
như sau: ” 7Trong kinh Sabbasava Đức Phát giảng giải y như một Bác Sĩ 
ngành tâm lý liệu pháp hiện đại... (những giải pháp của Ngài) là một hệ 
thống tâm lý liệu pháp vượt bậc nhờ nguyên lý nhân quả" Giáo sư nói 
tiếp: "Khoa tâm lỷ liệu pháp hiện đại chỉ nhằm đem lại trạng thải yên tĩnh 
hòa hợp cho bệnh nhân trong đời sống hiện tại. Đức Phát cũng xem đó là 
một khía cạnh của vấn đề, nhưng vì đời sống hiện tại chỉ là một trong chuỗi 
sanh tử luân hôi... nên Ngài không những đã tìm cách giúp cho môn đệ thoát 
khỏi các tâm bệnh trong đời sống này mà còn trong cả kiếp sống vị lai". 


Thật vậy, mục đích của Phật giáo không phải chỉ nhằm xoa dịu những phiền 
não khô đau của con người băng những phương pháp tạm bợ có hiệu năng 


trong một thời gian nhất định nào đó, mà giúp con người giải thoát hoàn 
toàn ra khỏi mọi ràng buộc của phiên não khô đau trong luân hôi sinh tử. 
-—-Oo00--- 
VÔ NGÃ 
Vô ngã là một điểm giáo lý trong Đạo Phật mà các học giả Đông Tây, 
kim cô đêu phải nhìn nhận là nôi bật và độc đáo nhât trong tư tưởng nhân 
loại. Trong khi hâu hêt những vị giáo chủ các tôn giáo, các nhà tư tưởng 
cũng như các triệt gia đêu chủ trương thuyêt hữu ngã, dưới hình thức này 
hay hình thức khác, thì Đức Phật đã chỉ bày một sự thật hoàn toàn trái 
ngược, và đã bẻ gảy tât cả những lý cứ mập mờ của bản thê luận. Ngài đã 
không ngân ngại phủ nhận cái gọi là Atman của các hệ tư tưởng An Độ, nhât 
là của Bà-la-môn giáo. Ngài thăng thăn gọi bản ngã là hư huyền, ảo vọng, 
không có thực thê tuyệt đôi hay bât biên. 


Đoạn kinh sau đây trong Samyutta Nikàya đã làm đảo lộn /hưởng tại luận, 
đoạn điệt luận và vô nhân luận: 


"Một ngày nọ đạo sĩ Kzsszpa đến hỏi Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng đau khổ do ứ mình tạo nên? 

Đức Phật trả lời: 

- Không phải vậy, Kassapa. 

- Bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ do kẻ khác tạo ra? 

- Không phải vậy, Kassapa. 

- Bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ vừa do tự mình vừa do kẻ khác tạo ra? 
- Này Kassapa, cũng không phải vậy. 

Đạo sĩ Kassapa lại hỏi: 

- Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ đau khổ ngầu nhiên sinh khởi? 


- Này Kassapa, Như Lai không hề chủ trương như thế. 


- Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ nào Ngài dạy không có đau khô? 

- Không phải vậy, Kassapa, Như Lai xác nhận có đau khổ. 

- Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Ngài không thấy và không biết đau khổ? 
- Này Kassapa, quả thật Như Lai đã từng thấy và biết đau khổ". 


Lúc bấy giờ đạo sĩ Kassapa vô cùng ngạc nhiên, vì từ xưa, ai ai cũng nghĩ 
răng Đức Phật dạy: Kẻ nào tạo nghiệp ác thì kẻ ây phải gánh chịu quả khô. 
Hôm nay chính Đức Phật đã phủ nhận tât cả những điêu chúng ta hăng tin 
tưởng. 


Vì chưa hiệu rõ lời giáo huân vi diệu của Đức Phật nên đạo sĩ Kassaøa kính 
cân hỏi tiệp: 


- Bạch Đức Thế Tôn, một đăng Ngài dạy đau khổ không do ta tạo nên, 
không do kẻ khác tạo nên, cũng không do ngẫu nhiên phát khởi, một đẳng 
Ngài xác nhận có đau khô và chình Ngài đã từng kinh nghiệm đau khổ. Thật 
là bất khả tư nghì, kính xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi khai thị cho đệ tử. 


Đức Thế Tôn ôn tôn đáp: 


- Này Kassapa, ai bảo rằng người hành động là kẻ nhận lấy kết quả tức là 
nói rằng đau khổ của một chúng sinh do chính chúng sinh ấy tạo ra. Đó chỉ 
là thường kiến. Ai bảo rằng một người hành động, một người khác gặt quả 
tức là bảo rằng đau khổ của một chúng sinh do chúng sinh khác tạo ra. Đó 
chỉ là đoạn kiển. 


Này Kassapa, không theo hai biên kiến đó Như Lai nói răng: "Vì bị chỉ phối 
bởi tham lam, sản hận, sỉ mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của 
mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham, sân, sỉ tức là húy diệt động lực hình 
thành của nghiệp và mọi đau khổ phải chấm dứt". 


Chúng ta thử tìm hiểu đoạn kinh trên để lãnh hội lời giáo huấn sâu xa của 
Đức Phật. Trước hết xin nhắc lại đạo Phật bác bỏ huyết thường 
tại hay thường kiến chủ trương con người hay bên trong con người có 
một bản ngã trường cửu bất biến, sau khi chết còn tồn tại mãi mãi. Mặt 
khác, đạo Phật cũng phủ nhận cả /huyết đoạn diệt hay đoạn kiến chủ trương 
sau khi chết là hết, vì vậy người tạo nhân không thể nào gặt quả được. 


Như thế nếu bảo rằng người tạo nghiệp chính là người gặt quả, có nghĩa là 
lúc tạo nghiệp và lúc gặt quả người ây vẫn là một, không có gì thay đối, đã 
không thay đôi tức là thường tại, bất biến, điều này đạo Phật gọi là thường 
kiên. 


Ví dụ như một người tên A tạo một bất thiện nghiệp, sau khi chết người ây 
bị đọa vào cảnh khổ, dưới hình thức một súc sanh B chăng hạn. Nếu bảo 
chính người tạo nghiệp ác sẽ gặt quả khổ, thì ở đây điều đó đã bị chứng 
minh là sai, vì rõ rằng người tên A tạo nghiệp mà chúng sanh B gặt quả. 


Nhưng nếu bảo rằng người tạo nghiệp không phải là người gặt quả tức là 
chủ trương đoạn kiến, vì cho rằng người hành động không còn tồn tại và kẻ 
gặt quả là một chúng sinh hoàn toàn khác. Điều này cũng bị chứng minh là 
sai lâm. 


Ví dụ, một người bị kết án 10 năm khổ sai vì phạm pháp, nhưng nếu anh ta 
trồn biệt tích trước khi thi hành án. Mãi đến 10 năm sau nhân viên công lực 
mới bắt được. Lúc bấy giờ anh ta đã già đi và hoàn toàn đổi khác nên khó 
nhận ra chính anh là người đã phạm pháp trước đây. Tuy nhiên khi điều tra 
kỹ lưỡng, anh vẫn bị tống giam như bản án đã phán xử. Vì anh không thể 
viện lẽ rằng lúc anh phạm pháp là một người khác và lúc này là một người 
khác được. 


Cả hai luận cứ về bản ngã nêu trên đều bị Đức Phật cho là biên kiến, nghĩa 
là những phán đoán theo cái nhìn phiến diện: khi ở một phương diện này thì 
thấy bản ngã trường tồn, ở một bình diện khác lại thấy là đoạn diệt. 


Như vậy thuyết vô ngã của Đức Phật là gì? 


Đạo Phật thuyết minh vô ngã không có nghĩa là không có cái /z nhưng là 
một cái z không có thực thể vì biến đổi không ngừng và luôn luôn "ở 
thành cái gì không phải là chính nó". Không có thực thê nghĩa là không có 
một bản ngã hay cái ta trường tồn, bất biến. Nhiều học giả nghiên cứu giáo 
lý Đức Phật, sau khi nhìn nhận không có cái giả ngã lại đi chấp vào một cái 
gọi là chân ngã vì hiểu lầm răng: "Tất cả chúng sinh đếu có Phật tánh" mà 
Phật tánh là cái chân ngã trường tồn bất biến, hiểu như thế hóa ra đi từ bác 
bỏ đoạn kiến đến chỗ chấp vào thường kiến. Nếu bảo có chân ngã tức Phật 
tánh là trường tồn, bất biến thì vì sao Kinh Bát Nhã lại dạy Phật tánh là: "Bất 
sanh, bất diệt, bất cầu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm...". Đã bất sanh, bất diệt 
thì cái gì trường tồn, bất biến? Và giả sử cái đó trường tồn, bất biến thì tự nó 
đã nằm trong vòng tương đối với hủy diệt, biến dịch. Vậy chúng ta không 


nên gán cho Phật tánh cái tên chân ngã đối với giả ngã.Phật 
tánh (Buddhacarita) được hiểu một cách đúng đẫn là tính giác mà mỗi 
chúng sinh có thể nhờ đó để thấy ra chân lý. Biểu hiện rõ nét nhất của Phật 
tánh là /rí tuệ chánh niệm tỉnh giác haytuệ giác. 


Chúng ta cũng đừng nghĩ răng “cái fa luôn luôn trở thành cái gì khác khôn 
8 8 g1n8 8 ( , & 8 
phải là chính nó” như vừa nói trên đông nghĩa với thuyết đoạn diệt. 


Đạo Phật nhìn nhận rằng khi A trở thành B, B trở thành C, thì A, B và C 
không có thực thể. Nhưng không bảo rằng A hoàn toàn khác B, khác C vì đó 
là đoạn kiến, cũng không bảo Tăng A giông B, giống C hay nói cách khác A, 
B,C chỉ là một, không biến đổi, vì đó là thường kiến. 


Cái /z theo đạo Phật chỉ là một sự kết hợp của ngũ uẩn tức là năm yếu tố sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Trong Ngũ Uân dụ, Đức Phật ví năm yếu tố cấu 
thành bản ngã như sau: 


1) Sắc như phù mạt (phenupindipanarm rũpam): về phương điện vật chất, 
xác thân của con người tan hợp, hợp tan như bọt nước trôi giạt đó đây không 
định hướng. 


2) Thọ như thủy bào (vedana bubbuluipama): những cảm giác lạc khổ của 
thân và tâm đêu sinh diệt bât thường giông như những bong bóng trên mặt 
nước. 


3) Tưởng nhự do ảnh (marIcukapama sannđ): trì giác như những giả cảnh 
mà người lữ hành trong sa mạc thường thây, chỉ là những ảo ảnh của thị 
giác. 


4) Hành như sương giá (sankhara kadalapama): những tác động thiện ác 
đều không vững chắc giống như loại cây mềm không cốt lõi, dễ uốn theo 
chiều gió. 


5) Thức như ảo thuật (mãyupamavinnänam): tâm thức của con người biễn 
ảo như trò quy thuật. Theo Phật giáo sự biên đôi của tâm thức 16 lân nhanh 
hơn sự biên đôi của vật chât. 


Ngũ uân, bị chấp lầm là bản ngã, được tạo thành bởi những yếu tố bất định, 
nên chính nó cũng bắt định và không có thực thê vì luôn luôn biến dị. Nhưng 
biến dị không có nghĩa là hoàn toàn đổi khác một cách ngầu nhiên, mà biến 
đổi theo định luật nhân quả. B là quả của A và là nhân của C, đó đó chúng 


không giống nhau cũng không khác nhau mà liên hệ với nhau mật thiết. Vì 
có A mà có B, vì có B mà có C. Nếu không có A thì B và C cũng không 
có. (}@masmữn sati, idarh hoti, masmim asafi, idarh na hoíi). Như vậy bản 
ngã chỉ là một tiến trình biến đổi của đanh và sắc theo mối dây liên hệ nhân 
quả mà chúng ta có thể hiểu theo Ngài #uđdhaghosa rằng: "Không có cái tôi 
tạo nghiệp cũng không có cái tôi gặt quả mà chỉ có dòng nghiệp bảo triển 
miên ”. 


Và động lực vận chuyển dòng nghiệp báo triền miên ấy là tham, sân, sỉ như 
Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh trên “Vì bị chỉ phối bởi tham, sân, sỉ mà 
nghiệp hình thành, đó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Đoạn diệt được ba 
nhân ấy là phá hủúy động lực hình thành của nghiệp và mọi đau khổ chấm 
dứt". 


Tóm lại, cái /z chỉ là một hiện fượng tám - sinh - vật lý chứ không phải là 
một bản ngã trường tôn, vĩnh cửu; cũng không phải là một chân ngã thường 
tại dù dưới tên gọi Đại Ngã hay Phật Tánhnhư nhiêu người lâm tưởng. 


-—-oÚO--- 
TIẾN TRÌNH GIẢI THOÁT 


Pháp chân để (paramattha sacca) luôn tự thê hiện trong chân như 
thực tảnh (yathabhuta sabhavga) và độc lập với vô mình dục vọng của con 
người, nhưng với vô minh ái dục con người đã tự dựng lên bản ngã, f kiến 
và fhời gian đê rồi tự chuốc lây khổ đau phiền muộn, cũng từ đó chân đề hay 
thực tánh chỉ còn là bản vẻ đầy hư cấu và ảo ảnh trong thế giới khái niệm 
của /ưởng tri và thức tri. Quá trình huân tập của bản ngã vừa phát xuất từ vô 
minh ái dục lại vừa làm sâu dày thêm vô minh ái dục, thế rồi pháp chân đề 
tuy: vẫn luôn hiện hữu nhưng con người chỉ thấy cái giả tưởng do chính mình 
thiết lập. Vì vậy, muốn phá cái giả tướng ây đề phục hồi thực tánh cũng phải 
trải qua một quá trình thời gian nhất định, Đạo Phật gọi đó là tiễn trình giải 
thoát. Lý thì có thê đốn ngộ nhưng sự thì tất yêu phải tiệm tu. 


Nói tới tiến trình tức là chấp nhận có /hởi gian và sự tiến bộ. Nhân loại trong 
mấy thế kỷ gần đây, quả thật đã tiến bộ khá xa trong lãnh vực khoa học kỹ 
thuật, văn minh vật chất và đã thành công phần nảo trong nỗ lực chinh phục 
thiên nhiên, đem lại nhiều lợi ích đáng kể cho tiện nghi đời sống, nhưng 
cũng đã đề lại không ít những hiệu ứng tàn hại khôn lường trong hiện tại lẫn 
tương lai lâu dài. Còn tiễn bộ tinh thần, nhất là về phương diện đạo đức thì 
sao? Con người đã thực sự độc lập đối với những điều kiện ngoại giới chưa? 


Và con người có quan tâm đến sự tiến bộ trong lãnh vực giải phóng chính 
mình ra khỏi thê giới ảo tưởng, như Đức Phật và các bậc Thánh Hiên Đông 
Tây đã làm hay không? 


Một nhà tư tưởng nói: “7ó ra mình hơn người khác chưa phải là hay, hay 
hơn hết là có thể tỏ ra răng: hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm 
qua". Sự tiến bộ mà nhà tư tưởng trên vừa nói là một sự tiến bộ thật sự khó 
khăn nhất mà cũng đáng khuyến khích nhất. 


Đức Phật cũng dạy Đại Đức Ananda: "Như Lai không khen ngợi sự chùn 
bước và ngưng trệ, mà chỉ khen ngợi sự tiến bộ". Tiến bộ ở đây có nghĩa 
là hướng thượng (opanayiko), một trong những nghĩa chính 
của Pháp (Dhammna). Như chúng ta đã nói, sự tập thành của bản ngã và vô 
minh ái dục cảng sâu dày thì con người cảng sơ đoa, cho dù có văn mình 
tiễn bộ trong lãnh vực khoa học kỹ thuật, vì nói như nhà phân tâm học nổi 
tiếng Freud thì văn minh chỉ là kết quả của tính dục. Vậy tiến trình giải thoát 
bản ngã phải là một tiến bộ có tính hướng thượng. Hướng thượng, thực ra, 
chỉ có nghĩa là thoát ra khỏi vô minh ái dục, thoát ra khỏi thế ĐIỚới ảO VỌng 
của bản ngã để trở về với nguyên tánh của pháp chân đề mà thôi, chứ không 
phải hướng đến một mục đích tuyệt hảo nào đó trong lý tưởng giả lập của 
COn người. 


Vậy tiễn bộ trong nghĩa hướng thượng của Dhazna phải trải qua những giai 
đoạn nào? Điều này hầu như bất cứ ai nghiên cứu Phật học cũng đều biết ba 
giai đoạn hướng thượng của]hamma là Sa (giới, Samadhi (định) và 
Panna (tuệ). Có giới, định, tuệ mới có giải thoát và giải thoát trí kiến, nên 
đó chính là ba giai đoạn trong tiến trình giải thoát, từ mê đến giác từ phảm 
đến thánh. 


Tuy vậy trước khi bước vào ngưỡng cửa của tiến trình này, người Phật tử 
phải trải qua một thời gian dự bị để un đúc đức fin (saddhä) vì đó là sức 
mạnh tất yếu khả dĩ thúc đây họ đặt bước chân đầu tiên vào cuộc hành trình 
một cách tự tin và kiên định. 


Đức tin trong Phật giáo không có nghĩa là lòng tin tưởng mù quáng, mà là 
kết quả của nhận định sáng suốt. Tiến trình đi đến giải thoát của người Phật 
tử được ví như sự phát triển của một hạt giống. Trước hết phải có sức mạnh 
cần thiết để mầm phá vỡ lớp vỏ dày bao phủ bên ngoài và bắt đầu tiến trình 
phát triển. Sức mạnh tất yêu đó là đức tin. Kế đến, khi đã thoát ra khỏi vỏ, 
mầm cây bắt đầu nây rễ để giúp thân con đâm cành trổ lá, rễ càng dài càng 


vững chắc thì thân cây càng mau lớn. Rễ ví như giới, thân cây ví như định 
và cuối cùng khi đã lớn mạnh, cây mới có thể đơm hoa kết trái. Hoa ví 
như/uệ giác (magganana: Đạo Tuệ và quả làgiác ngộ giải 
thoảf(phalanana: Quả Tuệ). 


Chúng ta đã đề cập đến đức tin như một điều kiện tiên quyết và tất yêu để 
bước vào tiên trình giải thoát tự ngã. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiệu ba giai 
đoạn chính của tiên trình này. 


1. Giới (Sfla): nhằm mục đích ngăn ngừa và diệt trừ phiền não hay bắt thiện 
pháp ở mức độ thô, biểu hiện qua thân hành và khẩu hành. Giới cũng được 
định nghĩa là pafimokkha, biệt biệt giải thoát, vì mỗi học giới có công năng 
loại trừ được một hình thức bắt thiện nhất định nào đó. Ví dụ giới không sát 
sanh ngăn ngừa hành động sát hại, giới không trộm cắp ngăn chận hành vi 
tham lam v.v. 


Giới không phải là những điều cấm đoán mà là nhữngđiểu học 
(sikkhãpadãni) qua đó giúp chúng ta thấy ra động cơ thúc đẩy từ nội tâm. 
Nhờ vậy chúng ta có thê điều chỉnh hành động, nói năng được trong sạch, 
hiền thiện. 


Như vậy giới là bước đầu giúp thân khẩu thoát ra khỏi hành động và nói 
năng bắt thiện đưa đến phiền não khổ đau. Nếu giới được trong sạch tâm sẽ 
không bị những phiền não thô do hành động bất thiện của thân khẩu gây ra, 
không bị ray rứt ân hận mà người ta thường gọi là lương tâm căn rút, do đó 
tâm được lắng dịu, khinh an, nhu nhuyên, chánh trực, dễ thích ứng v.v. Vì 
vậy giới còn là nền tảng cho định dễ phát sinh: Giới năng sinh định. 


2. Định (Samadji): Có những phiền não hay bắt thiện pháp phát khởi trong 
tâm, làm ô nhiễm và rồi loạn tâm nhưng chưa biểu hiện ra ngoải qua thân 
hành, khẩu hành, thì giới không thể chế ngự được. Chỉ có thiền định mới có 
thể làm cho tâm an ổn tĩnh lặng. 


Chế ngự tâm là một việc làm khó khăn, vì tâm con người biến đổi cực kỷ 
nhanh chóng, chỉ trong giây lát đôi khi có cả hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ, 
tình cảm khác nhau sinh diệt; tệ hại nhất là những niệm bất thiện như tham 
lam, dục vọng, sân hận, tật đố, nham hiểm... có thể làm cho tâm hồn đảo 
điên, mù quáng. 


Đời sống của chúng ta, không phải chỉ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng có 
ý thức, mà còn bị chi phôi bởi những hoạt động chìm sâu trong vô thức, điên 
hình nhât là lúc ngủ, nhiêu giâc chiêm bao đã làm cho ta hãi hùng kinh sợ. 


Bởi thế trong kinh Dhamwmapada Đức Phật dạy: 


“Chế ngự được tâm là quỷ, vì cải tâm thật khó kiểm sát, nó không ngừng 
chạy theo tham dục. Tâm được chê phục sẽ đem đên hạnh phúc”. 


Thiền định không những giúp tâm thanh tịnh mà còn là một phương pháp 
phát huy sức mạnh tinh thần hữu hiệu nhất, theo đó hành giả chú tâm vào 
một đối tượng cho đến khi tâm an trú, không còn dao động. Trong khi 
chuyên niệm, nhiều thiền giả phát huy được một số tịnh quang tâm sở 
(sobhanacetasika) gọi là thiền chỉ. 


Năm hiện chỉ (hananggq) có khả năng đôi trị năm friên cải (nivãrang) như: 


Tâm (vitakka) là tâm sở hướng đến đối tượng thiền định, có khả năng loại 
trừ được trạng thái thụ động uê oải của hôn frâm thụy miên (thĩna middha). 


Tử (vicära) là sự cỗ gắng giữ thăng bằng trên đối tượng thiền định, có khả 
năng chê ngự trạng thái phân vân, bât quyêt của nghỉ hoặc (vicikicchd). 


Hỷ (pi) là trạng thái hân hoan, phấn khởi, vui thích trên đối tượng thiền 
định, có khả năng đôi trị sự bực bội, căng thăng của sản hận (vyapad4). 


Lạc (sukha) là trạng thái cảm thấy an lạc, lắng dịu, vừa ý với đối tượng thiền 
định, có khả năng hoá giải tâm thái dao động, bât an của frạo cứ hội quá 
(uddhacca-kukkucca). 


Nhất tâm (ekaggaiä) chính là định, trạng thái buông xả, tĩnh lặng và an trú 
trên đối tượng, có khả năng trấn phục sự lăng xăng tầm cầu thỏa mãn ham 
muốn giác quan của lòng fham đục (kãmachanđa). 


Khi các ứøriên cái đã được loại ra khỏi tâm, thì tinh thần trở nên định tĩnh, an 
lạc, nên Đức Phật gọi là hiện tại lạc trú (dittha-dhamma-sukha-vihara). Mặt 
khác, định là một nguồn năng lực vô song, khiến cho thiền Ø1ả CÓ thể đạt đến 
mức thần thông biến hóa dễ dàng. Thực vậy, sức mạnh của tâm còn vĩ đại 
hơn cả nguyên tử lực vì nguyên tử chỉ biến đổi được hình dạng của vật chất, 
trong khi định lực có thể chuyển hoá được một "hợp chất" vô hình phức tạp 


nhất là phiền não. Tuy nhiên, lợi ích đáng kể nhất của thiền định là tạo điều 
kiện cho trí tuệ phát sinh: Định năng sinh tuệ. 


3. Tuệ (panna): Thiền định được dùng trong Phật Giáo chỉ với mục đích ổn 
định những phiền não, dưới hình thức triền cái, phát khởi trong lãnh vực ý 
thức làm ô nhiễm và xáo trộn tâm chúng ta, nhưng không thể trừ được tận 
gốc những mầm móng phiền não ẩn náu sâu xa trong lãnh vực vô thức, dưới 
dạng phiền não ngủ ngầm gọi là /y miên (anusaya). Vì vậy, Đức Phật 
dạy pháp hành thiên tuệ với mục đích sử dụng tuệ giác để đoạn tận phiền 
não trong cả hai lãnh vực hữu thức và vô thức. Thiền tuệ (vi2assana) 
lây chánh niệm (sadj) và tỉnh giác (sampajanna) để chiếu soi, quan sát 
với tâm hướng trung thực (yoniso manisikãra) các diễn biễn của thực 
tại thân, thọ, tâm, pháp. Khi chúng ta soi chiếu một cách chú tâm tỉnh 
thức như thế các hiện tượng sẽ tự tách bạch thành những chuỗi động tác nỗi 
liền bằng mối liên hệ nhân quả, y như lúc ta nhìn lại từng tắm phim riêng rẽ 
kết nối những động tác có vẻ như liên tục trên màn hình. 


Như vậy, tuệ tổng hợp phát sanh nhờ cj/, tuệ phân tích phát sanh do guán. 
Thực ra, trong thiềnvi?assana chánh niệm giữ vai trò của cjỉ và tỉnh giác 
giữ chức năng của quán, cả hai trở thànhứuệ giác để trực nhận pháp chân để, 
lây Niết-bàn làm đối tượng và thành tựu mục đích giác ngộ giải thoát: giải 
phóng tự ngã. 


Tiến trình Giới-Định-Tuệ được thực hiện nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào 
quyết tâm bền chí của mỗi người, đó làfinh iấn (viriya) và nhẫn nại 
(khanzi). Thật vậy, nếu thiếu tỉnh tấn và kiên trì thì tiến trình sẽ bị ngưng trệ 
và gián đoạn. 


Trong kinh điển Pàli, tiến trình giải thoát được khai triển theo thứ tự như 
Sau: 


Sla (giới)  Avippatisara (bất hôi) > Pãmojja 

(hoan) > P7 (hỷ) > Passaddhi (an) © Sukha (lạc) ®Samaddhi (định) Ð 
Yathã-bhiữta-nãna-dassana (trì kiến như thật)  Virãga (ly 

dục) © Vimuiii (giải thoát). 


Giới trong sạch thì tâm không hối tiếc, tâm không ân hận ray rứt tất được 
hân hoan, vi tế hơn tâm cảm nhận được trạng thái hỷ, an và lạc. Lạc khiến 
cho tâm không trạo cử và đưa đến an chỉ. Nhờ định tâm được sáng suốt, thấy 
biết thực tánh của vạn pháp, không còn tham ái và cuối cùng là giải thoát. 


Tóm lại, tiễn trình của Pháp qua Giới-Định-Tuệ được chuẩn bị bằng đức tin 
và thực hiện băng tĩnh tân, nhân nại liên tục cho đên bao giờ được hoàn toàn 
giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hôi. 


-—-oÚO--- 
THẤT GIÁC CHI 


(Chúng ta đã có đề cập đến Thất Giác Chỉ như một trong bảy pháp 
đoạn trừ lậu hoặc, ở phần tu tập (bhavan8) theo kinh Sabbasava (Xem bài 
Thoát Vòng Nô Lệ). Vì đây là pháp quan trọng trên hành trình giác ngộ giải 
thoát, nên chúng ta một lần nữa thử tìm hiểu thêm những khía cạnh vỉ tễ 
khác của pháp môn nẫy). 


Thất Giác Chỉ (Sata Sambojjhanga) hay Thất Bỏ-đề Phản là một trong 
những pháp chân để (paramattha dhamma) trong Phật Giáo, đã được đề cập 
nhiều lần trong Tam Tạng P/. Nhiều Phật tử tin rằng khi nghe bài kinh nầy 
cơn đau đớn có thê thuyên giảm hay chấm dứt và bệnh nhân sẽ sớm được 
bình phục, vì thế họ thường trì tụng như một phương pháp ngừa bệnh hay trị 
bệnh. 


Chúng ta có thể đọc được đoạn kinh sau đây trong Tam Tạng P4 cô nhất 
của Phật Giáo: 


"Ta nghe như vầy, một thời Đức Tì hế Tôn ngự trong vườn sóc, tại Veluvana, 
thành Rajagaha. Lúc báy giờ Đại Đức Maha Kassapa, ở tại Pipphali đang 
lâm trọng bệnh. 


Vì thế, vào một buồi chiều, Đức Thế Tôn đi đến chỗ Đại Đức Mahã Kassapa 
đang tĩnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy Đại Đức Maha Kassapa như vậy: 


- Này Kassapa, sức khỏe ông như thể nào? Cơn đau có trầm trọng lắm 
không? Bệnh tình của ông đang phái triên hay đã thuyên giảm? Biên chứng 
thuận lợi hay bát lợi? 


- Bạch Đức Thế Tôn, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng 
nguy hiêm, không thuận lợi. 


- Này Kassapa, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và phát triển tròn 
đủ là Thát Giác Chỉ, con đường dán đên thượng trí, viên minh và Niêt-bản. 


Bảy Giác Chỉ ấy là gì? 


- Niệm giác chỉ (sati sambojjhanga) điều mà Như Lai đã giác ngô, tu chứng, 
phát triển tròn đủ, con đường dân đến thượng trí, viên mình và Niết-bàn. 


- Trạch pháp giác chỉ (dhammavicaya sambojjhanga)... 
- Tỉnh tấn giác chỉ (viriya sambojjhanga)... 

- H giác chỉ (pIi sambojjhanga)... 

- An giác chỉ (passaddhi sambojjhanga)... 

- Định giác chỉ (samadhi sambojjhangq)... 

- Xả giác chỉ (upekkhä sambojjhanga)... 


Thật vậy, nây Kassapa, đó là bảy nhân sinh tuệ giác mà Như Lai đã giác 
ngỘ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh 
và Niết Bàn". 


Khi nghe xong Đại Đức Mahäa Kassapa hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy cơn 
bệnh trâm trọng bông nhiên tan biên. 


Hăắn chúng ta ngạc nhiên khi thấy Đại Đức Mahã Kassapa có thể bình phục 
chỉ vì nghe được đoạn kinh trên. Nhưng y học ngày nay đã phải nhìn nhận 
rằng yêu tố tỉnh thần g1ữ vai trò rất quan trọng trong việc trị liệu. Trong 
trường hợp vị lương y là Đức Phật, với tâm đại hùng, đại lực, đại từ, đại bị 
đã dùng sức mạnh của chân lý siêu việt để an định tính thần Đại 
Đức Kassapa thì không phải là chuyện hoang đường. Mặt khác bệnh nhân là 
Đại Đức Kassapa, với tâm tôn kính, trong sạch và sáng suốt đã chuyên chú 
theo dõi chân lý mà Đức Phật đã có ý lập đi lập lại chín lần. Hai yếu tố tinh 
thần ấy hăn phải tạo được một cảm ứng mầu nhiệm không thê nghĩ bản. 


Trường hợp người mẹ mang một chứng bệnh trầm trọng vì đứa con trai yêu 
quí bị thất lạc, thuốc thang không làm cho người mẹ bình phục, thế mà ngay 
khi đứa con trở về, người mẹ khỏi bệnh một cách kỳ diệu chỉ nhờ một cảm 
xúc mãnh liệt . 


Nếu một cảm xúc có một công hiệu lớn lao như thé, thì tinh thần khi được 
chuyên chú và an định đem lại những kêt quả mâu nhiệm, cũng không phải 


là một điều kỳ lạ. Từ ngàn xưa, Hoàng Đề Nội Kinh, một y thư nỗi tiếng của 
Trung Quôc cũng đã nói: 


"Diễm đạm hư vô chân khí tùng chỉ 
“Tĩnh thân nội thủ bệnh an tùng lai”. 


Nghĩa là khi tinh thần ôn định trong sáng thì chân khí qui nguyên và bệnh 
hoạn sẽ tự bình phục. Đó không phải là điều gì huyền bí mà chính là nguyên 
lý cốt lõi trong y học Đông Phương và ngày nay ngành y khoa hiện đại đã 
công nhận và ứng dụng. 


Nếu Đức Phật hay một vị Thánh Tăng đọc một bài kinh để chữa cho bệnh 
nhân khỏi bệnh thì không có gì khó hiểu, vì ở một mức độ thấp hơn người ta 
đã có thể truyền khí công để chữa bệnh cho người khác từ xa huống chi đức 
độ của các bậc Thánh. Nhưng ở đây có một điều lạ làchính mổi bài kinh tự 
nó có một năng lực kỳ diệu. Chúng ta biết nước là một môi trường dễ cảm 
ứng, thu nhận và bảo trì năng lượng. Các nhà khoa học sau khi thí nghiệm 
nhiều lần đã thấy rằng nước bị ô nhiễm có cấu trúc phân tử bị hỗn loạn trong 
khi nước tỉnh khiết có cấu trúc phân tử đều đặn như một đóa hoa xinh đẹp. 
Thí nghiệm tiếp theo là lấy một chai nước tỉnh khiết dán vào bên ngoài một 
câu nói thô tục thì nước bên trong liền bị tình trạng như khi nước bị ô nhiễm, 
ngược lại, dán vào một chai nước đã bị ô nhiễm một câu nói cao đẹp hay 
một đoạn kinh Phật chăng hạn thì cấu trúc nước trở thành như nước tỉnh 
khiết. Như vậy một câu kinh tiếng kệ tự nó đã có năng lực, nếu cộng thêm 
năng lực của người truyền đạt nó thì chắc chắn phải tạo nên một năng lực 
phi thường. 


Đến đây chúng ta gác sang một bên vấn đề mầu nhiệm của Thất giác chỉ 
trong lãnh vực tâm lý trị liệu đê tìm hiêu ý nghĩa bảy yêu tô giác ngộ đó là 
gì. 

1. Niệm Giác Chỉ: 


Khi một người (há: niệm thì sẽ để tâm buông theo những hoài niệm quá khứ, 
những mơ mộng tương lai, hoặc mãi mê lang thang, chìm đắm trong những 
đối tượng thuận nghịch bên ngoải, mà bỏ quên thực tại nơi chính mình. Từ 
thất niệm đi đến tạp niệm, tà niệm, vọng tưởng, hoang tưởng... và kết quả 
chắc chắn là rối loạn, căng thăng và phân tán năng lực tinh thần bởi những 
cô găng tìm tòi vô hiệu, những vấn đề triết lý viễn vong, những nỗi quan 
hoài bất định. Vì vậy, vọng tâm là trở ngại lớn lao đối với năng lực sáng tạo 
của chúng ta. Niệm là yếu tố tối ưu giúp chúng ta hoá giải trở ngại lớn lao 


nầy. Chánh niệm (sammasafi) thuộc về định phẩn trong Bát Chánh Đạo, 
điều tâm trở về với thực tại. Nếu chánh niệm hợp tác với đâm - vifakka 
(hướng tâm đến đối tượng thiên) và tứ - vicãra (giữ tâm trên đối tượng 
thiển) thì có thê giúp tâm đạt đến an chỉ trong chánh định. Nếu chánh niệm 
hợp tác với finh giác (sampajann3) thuộc chánh kiến thì có thê đạt đến /„ệ 
giác thẫy rõ thực tánh của pháp chân đề trong thiền tuệ wi2assanã. 


2. Trạch Pháp Giác Chỉ: 


Trạch pháp (dhammavicaya) thuộc tuệ phần trong Bát Chánh Đạo nên cũng 
có hai chức năng: chức năng chánh kiên và chức năng chánh tư duy. 


Trên bình diện ức để (sammnufisacca) thuộc lãnh vực khái niệm (pannafi), 
trạch pháp giữ vai trò của chánh # duy để phân tích, tổng hợp, lý luận, so 
sánh, đối chiếu... các pháp để phân biệt đâu là chân giả, đúng sai, thiện ác... 
Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ 
chúng phải mù quáng tin theo mà phải phân biệt được giáo lý ấy có lợi mình 
lợi người, có đem lại an lạc giải thoát hay không rồi mới chấp nhận. Nhận 
định rõ pháp môn nào phù hợp với căn cơ trình độ của mình, pháp nào thích 
ứng trong trường hợp nào để tu tập cho hiệu quả cũng là nghĩa của trạch 
pháp trong lãnh vực này. Như vậy, về phương diện tục đề, trạch pháp giúp 
đoạn trừ bất thiện pháp và phát triển thiện pháp. 


Trên bình diện chán để (paramatthasacca) thuộc lãnh vực thực tánh 
(sabhãva), trạch pháp giữ vai trò của chánh kiến, vượt ngoài ngôn ngữ, ý 
niệm..., dùng írí /uệ tỉnh giác (tuệ trí chứ không phải thức trì) để "phân tích 
tách bạt ” bản chất thực của mỗi pháp. Ví dụ như khi quán chiếu thân hành 
thấy rõ được tính chất riêng của đất, nước, lửa, gió; thấy rõ tính chất chung 
vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy, về phương diện chân đế, trạch pháp phá 
vỡ thành trì tà kiến nhất là ngã kiến, trung tâm của vòng luân hồi sinh tử, 
giúp hành giả giác ngộ giải thoát. 


3. Tỉnh Tắn Giác Chỉ: 


Đức Phật dạy:"Một pháp dẫn đầu tất cả bất thiện pháp đó là buồng 
lung (pamado), một pháp dẫn đầu tất cả thiện pháp đó là không buông 
lung (appamado)". Không buông lung là nghĩa chính xác nhất của ứinh tấn 
(viriya) mặc dù tỉnh tấn được định nghĩa là cố gắng, nỗ lực, chuyên cần, 
siêng năng, chăm chỉ, cần cù... và đôi lúc đồng nghĩa với lý chí kiên 
định. Thực ra, tùy pháp môn, tùy cảnh ngộ, tùy thực chất của mỗi người mà 
mức độ tinh tấn phải được vận dụng khác nhau mới thích ứng và hữu hiệu. 


Chánh tinh tấn có công năng nâng đỡ, duy trì và phát triển các thiện pháp 
khác. Vì vậy nếu không có tinh tấn thì cũng không có chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh niệm, chánh định v.v. và chắc chắn không thể làm được một việc 
gì tới nơi tới chốn. 


4. Hỷ Giác Chỉ. 


Không một cố gắng nào có thể lâu bền nếu không tìm thấy hứng thú trong 
hành động của mình, vì vậy hoan hỷ là một yêu tố giúp cho hành giả phân 
khởi trên hành trình chế ngự cái tâm vốn luôn lăng xăng phóng túng rất khó 
chế ngự. 


H (pữz¡) là một trong 6 biệt cảnh tâm sở (pakinnaka cefasik.), vì khi hiện 
hành trong thiện tâm thì nó là thiện tâm sở, nhưng đồng hành với bất thiện 
tâm nó cũng là bất thiện tâm sở. Hỷ giác chỉ ở đây được tìm thấy trong một 
số thiện tâm và thiền tâm. Trong năm chi thiền, hỷ là chi thiền thứ ba, có 
công năng đối trị sân triền cái, giúp tâm được mát mẻ và hoan hỷ trong đối 
tượng thiền định. 


Khi hành giả có zẩm và ø đúng mức thì tâm bắt đầu khắng khít với đề mục 
thiền định, sau đó hỷ sẽ khởi lên như /oàn thân rởn ốc, ảnh sáng chớp lỏe, 
bệnh bông trên sóng, láng láng bay bổng, mát mẻ thanh lương, nhờ vậy tâm 
được lắng dịu và ồn định. 


Ba yếu tố Trạch pháp, Tỉnh tấn, hỷ giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái tiêu 
cực, buông xuôi, thụ động, hôn trầm thụy miên đưa đến thối đọa. Vì vậy, khi 
nào bị rơi vào tình trạng tiêu cực thụ động chúng ta nên tu tập ba giác chi 
nây để tự mình chuyên hoá. 


5. An Giác Chỉ: 


An (passaddh;) là trạng thái tâm nhẹ nhàng, an tịnh, một trong 2Š tịnh quang 
tâm sở (sobhanä cefasikã), có công năng chế ngự và hóa giải sự chi phối 
của đạo hồi. Trạo cử (uddhacca) là phóng tâm lang thang trong những hoài 
niệm quá khứ hay mộng ước tương lai. Hỗi quả (kukkucca) là ân hận, ray rứt 
về những tội lỗi đã làm. Hai tâm sở bắt thiện nầy được gọi là triển cái vì 
chúng ngăn che và trói buộc tâm làm cho tâm không an ôn thoải mái được. 


Trong fhiển định sắc giới (rupavacarajhana), đây chính là thiền chi thứ tư 
có tên là /ạc (sukha),trạng thái frâm lắng, an bình, chuẩn bị cho tâm thái sâu 
lắng hơn là định và xả. Người phát triển được giác chi nầy cảm thấy thân 


tâm nhẹ nhàng thanh thoát như khách đường xa vừa trút bỏ được một gánh 
nặng nhọc nhăn. 


6. Định Giác Chỉ: 


Định (samadhi) hay nhất tâm (ckagsa12) là tâm thái nh chỉ, chuyên nhái, 
ồn định, an trú hay bắt động. Định giúp tâm thoát khỏi lửa dục. Tam dục 
(kãmachanda) là trạng thái tâm lăng xăng hướng ngoại tầm cầu sự thoả mãn 
trong các đối tượng khả ái như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon hoặc 
xúc chạm êm ái. Chính tham dục làm cho tâm tán loạn bất an nên là triền cái 
cần được xa lìa. Sơ /hiển được mô tả là: ” Một trạng thải hỷ lạc do ly dục 
sinh, có tâm có tứ". Thực ra, ly dục là yếu tô tất yếu cho tất cả các bậc thiền 
sắc giới và vô sắc giới. Nếu không ly dục không thể đạt đến trạng thái nhất 
tâm. 


Nếu một vài tôn giáo dùng định đề thọ hưởng những trạng thái xuất thần hay 
để phát triển năng lực thần thông; nhà khí công hay nhà thôi miên dùng định 
lực để chữa bệnh hoặc sai khiến người khác làm theo mệnh lệnh của mình 
với một mục đích nào đó; nhà bác học chú tâm để giải quyết một vấn đề 
khoa học... thì Phật giáo dùng định với chủ đích giúp tâm an ồn, thanh tịnh 
và tạo điều kiện phát triển trí tuệ. Mặc dù vẫn đạt được an lạc và thần thông 
nhưng hành giả thiền Phật giáo không xem đó là mục đích chính. 


7. Xá Giác Chỉ: 


Xá (upekkhà) là trạng thái tâm trung lập, quán bình giữa lạc và khổ, giữa hỷ 
và zu, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện ngoại giới. Không một đối tượng 
nào có thể lay chuyên được người có tâm xả. Họ không bất bình trước 
những nghịch cảnh, cũng không tham ái đối với thuận cảnh. Họ thản nhiên 
trước những lời tán dương hay phi báng, trước thành công hay thất bại, trước 
được mất, hơn thua, vui khô. 


XZ¿ luôn đi đôi với định trong tứ thiền sắc giới, cũng như trong bốn bậc thiền 
vô sắc. Trong ứứ vô lượng tâm (appamannà) xả là tâm không dính mắc, đeo 
níu, chấp thủ bất cứ điều gì. Xả còn là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho trí tuệ 
trong lộ trình siêu thế tâm đi vào đạo quả của các bậc Thánh. 


+ 


Trong bảy yếu tố giác ngộ trên, niệm là yếu tố then chốt luôn có mặt để hỗ 
trợ và g1úp điều hợp sáu yêu. tố còn lại sao cho thích ứng với mỗi tình trạng 
của tâm. Sáu yếu tô còn lại nầy được chia làm hai nhóm: 


Nhóm thứ nhất có tính động dụng, linh hoạt gồm: Trạch pháp, tỉnh tấn và 
hỷ, có công năng giải trừ tình trạng thụ động, tiêu cực, buông xuôi, hôn trầm, 
mê muội của tâm, giúp tâm phân chấn, tỉnh táo, nhanh nhẹn, tích cực và 
sáng suốt. 


Nhóm thứ hai có tính tĩnh lăng, trầm ôn gồm: An, định và xả, có công năng 
giải trừ tình trạng dao động, trạo cử, phóng dật, bất an, ham muốn của tâm, 
giúp tâm lăng dịu, trầm tĩnh, ổn định, an lạc và thanh thản. 


Nếu đề ý chúng ta sẽ thấy bảy chi pháp này bao hàm trong hai yếu tố định và 
f¿, không thê thiêu trên Đạo /ô chứng ngộ Niêt-bàn, cứu cánh của hành 
trình giác ngộ giải thoát. 


_—-OÔO--- 
PHẦN PHỤ LỤC 
(do Trần Minh Tài thực hiện) 
3k 
PHẬT GIÁO LÀ CON ĐƯỜNG DÂN ĐÉN CHÂN LÝ 
(Bài phỏng vẫn Hòa Thượng Shamti Bhadra) 

Hòa Thượng, Shanti Bhadra, sinh trưởng tại Tích Lan, đã chu du nhiều 
nơi trên thê giới đê hoăng dương Chánh Pháp, Hòa Thượng đã lưu lại Việt 
Nam trong hơn bôn năm đê dạy cho chư Tăng tại Phật Học Viện Phật Bảo, 
G1a Định. Cuộc phỏng vân sau đây Ngài dành cho tập san Pháp Am (VolIce 
of Buddhism, Singapore, 1972) 


HỎI: Thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giới thiệu một lỗi hay nhất để cho 
một người mới băt đâu đi vào đạo Phật. 


ĐÁP: Để tìm hiểu giáo lý đạo Phật một cách chính xác, người ta có thể bắt 
đâu băng cách đọc những cuốn sách đại cương về những giáo lý căn bản. Và 
nếu có thể, họ nên gặp những bậc thiện trí thức thông hiểu Phật Pháp để vấn 


đạo. Đàm luận giáo lý là phương pháp hay nhất đề tìm hiểu đạo Phật, về 
phương diện lý thuyệt, nhờ đó người ta có thê châp nhận Phật giáo qua lý trí 
chứ không phải qua tình cảm bông bột hay lòng mê tín. 


HÔI: Thưa Hòa Thượng, theo Phật giáo thể nào là tội lỗi? 


ĐÁP: Trong Phật giáo không có vấn đề tội lỗi (hiểu theo nghĩa xúc phạm ý 
trời). Khi một người hành động phi luân lý hay phản đạo đức, Phật giáo gọi 
đó là hành động không khôn ngoan hay bắt thiện. Sở dĩ có hành động sai 
lầm hay bất cân là vì sĩ mê, thiếu sáng suốt. Theo một vải tôn giáo, người ta 
bị xem là có "tội" khi vi phạm hay bất tuân những điều răn do vị giáo chủ 
hay Trời, Thần phán định. Trái lại, theo Phật giáo dù là Phật tử hay không 
phải là Phật tử mà trộm cắp, tà dâm, dối trá... thì đó là hành động sai lầm, 
bất thiện và hiển nhiên tự chuốc lấy kết quả xấu xa. Như một người ngu sỉ 
đưa tay vào lửa thì tự nhiên bị phỏng chứ không phải là tội lỗi hay xúc phạm 
Trời Thần gì cả. 


Trong Phật giáo, những hành động không khôn ngoan, sai lầm hay bất cần 
sẽ làm trì trệ tiên trình giải thoát. 


HỎI: Thưa Hòa Thượng, Phật giáo có thực dụng đối với thể giới tân tiễn 
ngày nay không? 


ĐÁP: Dẫu xưa hay nay, Phật giáo vẫn nhằm mục đích giải quyết những 
khủng hoảng nội tại. Con người bất cứ thời nào cũng có những xung đột bên 
trong. Tâm hôn chúng ta gần như luôn luôn ở tình trạng hỗn loạn. Trong 
cuốn sách Vanity, Fair Theckery có viết: “Mọi người đêu có những tróc vọng 
nhưng không bao giờ những tước vọng ấy được thỏa mãn hoàn toàn". Như 
vậy, chúng ta thấy ước muốn và bất mãn là một trong những cặp nhân tố đưa 
đến tình trạng bắt an trong tâm giới. Muốn cho tâm hồn được quân bình, an 
tịnh và lành mạnh thì phải áp dụng những nguyên tắc Phật dạy, như thế đạo 
Phật vẫn thực dụng đối với mọi thời, mọi nơi và mọi cá thể. 


HỎI: T thưa Hòa Thượng, tại sao Đức Phật không dạy tất cả những điễu 
Ngài biết? 


ĐÁP: Một ngày nọ Đức Phật đi ngang qua một khu rừng, Ngài cầm một 
năm lá đưa lên và hỏi các đệ tử nắm lá trong tay nhiều hơn hay tất cả lá 
trong rừng nhiều hơn. Tất cả các môn đệ đều trả lời lá trong rừng nhiều hơn. 
Đức Phật nhân đó dạy rằng: cũng vậy, những điều Như Lai dạy các ngươi 
giống như năm lá trong tay, còn những điều Như Lai biết giống như tất cả lá 


trong rừng. Những điều Như Lai dạy đều nhằm mục đích giải thoát giác ngộ. 
Còn những điêu Như Lai biết mà không dạy chỉ vì những điêu đó không 
giúp cho các ngươi giải thoát ra khỏi sinh tử khô đau. 


HỎI: Thưa Hòa Thượng, kinh điển có đưa ra một giải pháp nào cho vấn để 
cuộc sông không? 


ĐÁP: Có, Niết Bàn là giải pháp cho cuộc sống được đề cập trong kinh điền. 
Nhưng muốn đi đến giải pháp đó chúng ta phải thực hiện giai đoạn sơ khởi. 
Cuộc sống của chúng ta cũng như một bài toán phải được giải từ đầu. Dẫu 
chúng ta biết trước đáp số cũng không có nghĩa là chúng ta đã thành công. 
Trái lại, chúng ta phải giải hết mọi ấn số của phương trình bằng nhiều công 
thức; nếu sai chúng ta phải bắt đầu lại; như thế mới đi đến một đáp số đúng. 
Cũng vậy, biết Niết Bàn là giải đáp của cuộc sông chưa đủ. Tốt hơn chúng ta 
để giải đáp đó sang một bên và bắt đầu giải bài toán cuộc sống bằng công 
thức Bát Chánh Đạo, cuối cùng chúng ta sẽ được một giải đáp thỏa đáng như 
kinh điển đã đưa ra. 


HÔI: Mục đích của Phật giáo là đạt được trí tuệ. Vậy có những loại hay 
trình độ trí tuệ khác nhau hay không? 


ĐÁP: Trí tuệ có ba trình độ khác nhau: một là văn ứuệ, tức là trí tuệ phát sinh 
do học hỏi băng giác quan. Trí tuệ này bao gồm những kiến thức thông 
thường. Hai là / /„é, tức là trí tuệ có được qua tư duy. Những điều chúng ta 
học hỏi qua giác quan nghe người khác giảng giải hay đọc sách... chỉ là 
những kiến thức vay mượn. Chúng ta phải suy nghiệm lại những kiến văn đó 
để tìm ra sự thật. Những ánh sáng có được qua tư duy như thế gọi là tư tuệ. 
Ba là ứ ứuệ, tức là trí tuệ phát sanh do định và thiền minh sát. Chính trí tuệ 
này mới là trí tuệ có thể diệt tận những hỗn loạn nội tâm để đạt giải thoát 
hoàn toàn. 


HÔI: Tham muốn bị xem như là một trong những gốc của bất thiện, nhưng 
làm sao con người có thê sông được nếu không có ham muôn gì cả, Thưa 
Hòa Thượng? 


ĐÁP: Chúng ta phải phân biệt hai trạng thái khác nhau là ham muốn và nhu 
cầu. Sống trên đời chúng ta phải có những nhu cầu cần yếu nhu cơm ăn, áo 
mặc, chỗ ở, thuốc chửa bệnh, phương tiện giao thông... để cho đời sống 
được tiện nghi. Ham muốn chỉ đến khi nào chúng ta có những có gắng thỏa 
mãn đòi hỏi của thị dục, nghĩa là đã vượt ra khỏi hàng rào tri túc. Chính vì 
thế con người đau khổ khi những ước muốn của mình không được thỏa mãn. 


Người Phật tử không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ mọi tiện nghĩ vật chất. Họ 
có thể có tất cả những gì họ cần, nhưng luôn luôn phải biết đâu là nhu cầu 
cần thiết, đâu là lòng ham muốn, tham lam. 


HỎI: Thưa Hòa Thượng, Thiên Phật giáo có mục đích gì? 


ĐÁP: Mục đích của Thiền Phật giáo là loại bỏ tham, sân, s1. Đời sống của 
chúng ta sở dĩ đau khổ và hỗn loạn là do những ô nhiễm này. Bao lâu còn 
tham, sân, si thì thế giới còn lầm than khốn khổ. Vì vậy chúng ta phải loại 
trừ những bắt tịnh này bằng pháp thiền định và tuệ. Việc này không thể thực 
hiện được một cách nhanh chóng và dễ dàng vì tham, sân, s¡ đã tập nhiễm 
sâu xa trong tâm hồn chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tự biết 
mình, phải biết những hoạt động ra sao và chúng có thể bị loại trừ như thế 
nào. 


Phật giáo là một đường lối giác ngộ chân lý mà Thiền là một phần của 
đường lối đó. Thiền để tĩnh tâm và tĩnh tâm là để nhận chân lý. Khi tâm 
chúng ta bị chi phối bởi tham, sân, si thì chúng ta không thể nhìn vạn pháp 
đúng với thực tánh của nó. Trái lại, khi các ô nhiễm bị tây trừ thì chân lý sẽ 
hiển hiện. Đó là mục đích của thiền vậy. 


-¬-00O--- 
THỰC TẬP THIỀN VIPASSANÄ 


Tác giả: Thiền sư U. MAHASI 
Dịch giả: Tỳ khưu KHÁNH HỶ 
Hiệu đính: Hoà thượng KIM TRIỆU 


Dĩ nhiên chắng ai muốn đau khổ và mọi người đều cố găng tìm kiếm 
hạnh phúc. Khắp nơi trên thế giới nhân loại đang tìm đủ cách để ngăn ngừa 
hoặc làm vơi đi nỗi khổ đau và tạo an vui hạnh phúc. Tuy nhiên mục đích 
chính yếu của họ chỉ nhằm tạo hạnh phúc thể chất bằng phương tiện vật 
chất. Thật ra, hạnh phúc hay không đều do ở tâm chúng ta. Vậy mà rất Ít 
người nghĩ đến vấn đề phát triển tinh thần. Những người muốn rèn luyện 
tinh thần lại càng hiếm hoi hơn. 


Để thỏa mãn những nhu cầu vật chất người ta thường để tâm đến những việc 
tầm thường như tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng. Họ quan tâm nhiều đến 
việc kiếm thức ăn, quần áo, nhà cửa. Tiến bộ khoa học đã giúp cho họ nhiều 
trong việc nâng cao đời sông vật chất; chăng hạn những tiễn bộ trong sự 


chuyên chở và truyền tin, những phát minh y học để ngừa bệnh và trị bệnh. 
Phải nhìn nhận những cố găng ây rất ư là quan trọng, nhưng chúng chỉ giúp 
bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thê mà thôi. Những phát minh và những thành công 
đó không thể nào tiêu diệt hay giảm thiểu được nỗi khô của tuổi già, bệnh 
tật, gia đình xáo trộn và khủng hoảng kinh tế. Tóm lại, không thể nảo thỏa 
mãn con người bằng phương tiện vật chất. Chỉ có sự rèn luyện tỉnh thần mới 
có thể giúp con người vượt qua những nỗi đau khổ này. Bởi vậy phải tìm 
một phương cách hữu hiệu để rèn luyện, ổn định và thanh lọc tâm hồn. 
Phương cách này được tìm thấy trong Maha Satipatthana Sutta, một thời 
pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cách đây hơn hai ngản năm trăm năm. Đức 
Phật dạy: 


"Đáy là cách duy nhát đê thanh lọc tâm đê vượt qua sự đau đớn và nồi 
thông khô, đê tiêu diệt sự uất ức và buôn râu, đề đi trên con đường chân 
chánh dân đên Niệt Bàn. Đó là Tư niệm xứ”. 


Nếu bạn thực sự muốn thực tập thiền để đạt được tuệ giác giải thoát ngay 
trong kiếp hiện tại, bạn phải gạt bỏ mọi tư tưởng và hành vi thế tục trong 
thời gian hành thiền. Làm như thế là để trau dồi phẩm hạnh thanh cao. Đó là 
bước căn bản cho việc phát triển thiền. Bạn phải giữ mình trong sạch, đạo 
đức vì đạo đức là bước cơ bản đề phát triển tuệ giác. Bạn phải giữ các giới 
luật của người Phật tử tại gia hay tu sĩ xuất gia. Trong khóa thiền tập nhiều 
ngày thiển sinh phải giữ tám giới (bát quan trai). 


. Không sát sanh. 

. Không trộm cấp. 

. Không hành dâm. 

. Không nói dối. 

. Không uống rượu và các chất say. 

. Không ăn phi thời (quá ngọ). 

. Không múa hát, nhạc kịch, không trang điểm phấn son. 
. Không nằm ngồi nơi cao sang, xinh đẹp. 


% ¬lì ^AtCa¬+>C)2 `) 


Một điều nữa là không có lời nói hay hành động bất kính đối với những 
người có trình độ giác ngộ cao (các bậc Thánh). 


Theo truyền thống của các Thiền sư xưa thường khuyên bạn đặt niềm tin vào 
Đức Phật, vì như thế sẽ giúp cho bạn bớt hốt hoảng khi những hình ảnh bất 
thiện hoặc đáng sợ xuất hiện trong tâm bạn lúc đang hành thiền. Trong lúc 
thiền tập bạn cũng có một vị Thiền sư hướng dẫn để chỉ cho bạn biết một 


cách rõ ràng mình đang thiên như thê nào và kêt quả đên đâu, cũng như đê 
chỉ dân cho bạn khi cân thiết. 


Mục đích chính và thành quả lớn lao của việc hành thiền là giúp cho bạn loại 
bỏ tham, sân, s1 - ba nguồn cội của mọi khô đau và tội lỗi. Vậy bạn hãy nỗ 
lực tích cực hành thiền với quyết tâm loại bỏ tham, sân, si; có như thế việc 
hành thiền mới hoản toàn thành công. Cách thực tập thiền quán trên căn bản 
Tứ niệm xứ (saíipaffhana) này là phương pháp mà Đức Phật và chư Thánh 
Tăng đã hành trì để giác ngộ. Bạn hãy vui mừng bởi mình có duyên may 
thực hành loại thiền quý báu này. 


Bốn điều bảo vệ hay quán tưởng sau đây cũng rất cần thiết cho bạn khi bạn 
bắt đầu vào khóa thiền tập. Bạn hãy suy tưởng đến Đức Phật, đến lòng từ ái, 
đến thân thể bắt tịnh và đến sự chết. 


1. Trước tiên hãy tỏ lòng tri ân kính ngưỡng Đức Phật bằng cách suy niệm 
đên những đức tánh thánh thiện của Ngài. 


"Con xin thành kính đảnh lễ Đức Ti hé Tôn, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Ti hề Gian giải, Vô Thượng Sĩ Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn”. 


2. Sau đó hãy hướng tâm từ ái đến mọi chúng sinh, hãy hòa mình với tất cả 
mọi loài không mảy may phân biệt. 


“Mong cho tôi thoát khỏi thù hận, bệnh tật và phiên muộn. Mong cho cha 
mẹ, thây tổ, bạn bè cùng tất cả mọi người, mọi loài thoát khỏi thù hận, bệnh 
tật và phiên muộn. Cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau". 


3. Hãy suy tưởng đến sự bất tịnh của thân thể, đó là sự luyến ái bất thiện mà 
phần đông thường mắc phải. Hãy chú ý đến tánh cách bát tịnh, dơ dáy của 
dạ dày, ruột, đờm dãi, mủ, máu để loại bỏ những tư tưởng luyến ái, bám víu 
vào xác thân. 


4. Suy tưởng đến tình trạng mỗi người đều tiến dần đến cái chết. Đấy là lối 
sống suy tưởng có lợi ích về phương diện tâm lý. Đức Phật thường nhẫn 
mạnh rằng: sự sống thật bấp bênh, tạm bợ nhưng cái chết là điều không thê 
tránh né. Tiến trình của cuộc sống gồm có sanh ra, già đi, bệnh tật, khổ đau 
và cuối cùng là cái chết. 


Lúc thực tập, bạn có thể ngồi kiết già hay bán già hoặc ngồi hai chân không 
chồng lên nhau. Nếu thấy ngồi dưới sàn khó định tâm hay làm bạn khó chịu, 
bạn có thê ngồi trên ghế. Tóm lại, bạn có thể ngồi cách nào miễn thấy thoải 
mái là được. 


xe 


BÀI TẬP THỨ NHẤT 


Hãy chú tâm vào phần bụng. Nên nhớ là chú tâm chứ không phải chú 
mắt nhìn vào bụng. Chú tâm vào bụng bạn sẽ thấy được chuyên động phông 
xẹp của bụng. Nếu không thấy rõ được sự chuyền động của bụng, bạn có thê 
đặt hai tay lên bụng để cảm giác sự phông xẹp. Một lúc sau, bạn sẽ nhận rõ 
sự chuyển động vào ra của hơi thở. Bạn hãy nhận rõ sự phông lên khi hít vào 
và xẹp xuống khi thở ra. Mọi chuyển động của bụng đều phải được nhận rõ. 
Từ bài tập này bạn biết được cách chuyền động của bụng. Bạn không cần để 
ý hình thức của bụng mà chỉ cần theo dõi cảm giác, sức ép do chuyên động 
của bụng tạo nên mà thôi. 


Đối với những người mới tập thiền, đây là phương pháp rất có hiệu quả để 
phát triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ giác. Càng thực tập lâu càng thấy 
sự chuyển động rõ ràng hơn. Khi trí tuệ chánh niệm tỉnh giác phát triển trọn 
vẹn thì ta sẽ tuệ tri được những diễn tiến liên tục của tiến trình tâm - sinh - 
vật lý của mỗi giác quan. Vì là người sơ cơ hành thiền, sự chú ý và khả năng 
định tâm còn yêu nên bạn sẽ thấy. khó giữ tâm trên những chuyên động 
phông xẹp liên tục. Do đó bạn có thể nghĩ rằng: "Ta chắng biết cách giữ tâm 
trên mọi chuyển động phông xẹp này". Bạn cần nhớ rõ đây là một tiến trình 
học hỏi vì vậy hãy yên tâm tiếp tục hành thiền. Chuyển động phồng xẹp của 
bạn luôn luôn hiện hữu, vì vậy ta không cần tìm kiếm chúng. Thực ra những 
thiền sinh mới chỉ cần đơn thuần chú tâm trên hai chuyền động phông xẹp 
mà thôi nên sự thực tập cũng không khó khăn lắm. Bạn hãy tiếp tục thực tập 
bài tập này bằng cách chú tâm vào chuyển động phòng Xẹp. Đừng bao giờ 
lập đi lập lại bằng miệng những chữ phông XẹP, dầu cho nói thầm cũng 
không được, chỉ cân nhận rõ sự chuyển động phông xẹp của bụng mà thôi. 
Nên thở đều đặn tự nhiên, tránh điều khiển hơi thở dài hay ngăn quá. Nhiều 
thiền sinh muốn thấy rõ sự phông xẹp nên hay thở dài hoặc nhanh, làm như 
thế sẽ khiến bạn mệt. 


xk*ksk+xk 


BÀI TẬP THỨ HAI 


Trong khi thực tập quan sát sự phông xẹp của bụng những tư tưởng 
khác sẽ phát sanh là bạn quên mắt sự chú tâm. Tư tưởng, ham muốn, ý nghĩ, 
tưởng tượng v.v... sẽ xuất hiện giữa những thực kiện ' 'phòng, xẹp". Bạn 
không nên bỏ qua những phóng tâm hay vọng tưởng này mà phải nhận rõ 
từng phóng tâm một khi chúng phát sanh. 


Khi tâm bạn tưởng tượng một điều gì, bạn phải biết là đang tưởng tượng. 
Khi bạn chỉ đơn thuần nghĩ đến một điều gì phải biết đang nghĩ. Khi bạn suy 
gẫm biết đang suy gầm. Khi bạn có dự định làm điều gì biết đưng dự định. 
Khi tâm bạn đang lang bạt không đề ý đến phông xẹp, biết đang phóng tâm. 
Khi tưởng tượng đang đi đến một nơi nào phải biết đang /ưởng đi. Khi 
tưởng đến thì biết đang tưởng đến. Khi nghĩ đến gặp người nào thì nghĩ 
đến đang tưởng gặp. Khi nghĩ đến nói chuyện với ai thì phải biết đang tưởng 
nói. Khi bàn cãi biết đang ứưởng bàn cãi. Khi thấy hình ảnh màu sắc biết 
là thấy. Mỗi một khi tâm thấy gì, nghĩ gì đều phải nhận rõ cho đến khi chúng 
tự biến mất. Sau khi chúng biến mất ta lại chú tâm Vào SỰ phòng xẹp. Phải 
chú tâm hành trì đừng chênh mảng. Khi định nuốt nước bọt phải nhận 
rõ: định. Khi nuốt phải nhận rõ động thái nuối. Muôn khạc nhô phải nhận rõ: 
muốn, rồi lại trở về sự phông Xẹp. Nếu bạn muốn khum cổ nhận 
Tõ:zmuốn, trong khi khum cô nhận rõ động fhái khưm. Khi bạn định ngưỡng 
cô lên nhận rõ: đ;n, khi ngưỡng cô lên nhận rõ động fhái ngưỡng. Động tác 
ngưỡng cổ hay khum cổ nên tiến hành thong thả tự nhiên. Sau khi đã chú 
tâm giác niệm mỗi một động tác đó, ta lại trở về với động thái phông xẹp. 


xk*k>kxk 


BÀI TẬP THỨ BA 


Vì phải liên tục thiền trong một khoảng thời gian khá dài với tư thế 
ngồi hay nằm nên bạn cảm thấy mệt và thấy mỏi tay chân. Trong trường hợp 
này, bạn hãy chú tâm vào cảm giác mệt mỏi và nhận rõ frạng thái mệt mỏi. 
Hãy giác niệm một cách tự nhiên, không mau quá cũng không chậm quá. 
Cảm giác mệt mỏi sẽ dần dần giảm đi và cuối cùng hết hắn. Nếu sự mệt mỏi 
kéo dài đến độ không chịu đựng nổi, lúc bấy giờ bạn hãy thay đổi tư thế. 
Tuy nhiên đừng quên nhận rõ ý muốn trước khi thay đổi tư thế. Mỗi một chi 
tiết chuyển động nhỏ đều phải được giác niệm một cách trung thực theo 
trình tự. 


Nếu dự định đưa tay hay đưa chân lên hãy nhận rõ ý định ấy. Trong khi đưa 
ta hay đưa chân lên hãy nhận rõ động thải đưa lên. Duôi tay, duôi chân nhận 


rõ động thái duối. Khi đặt tay xuông nhận rõ động thái đặt xuống. Khi hai 
chân tay tiếp xúc nhau nhận rõ trạng thái nơi tiếp xúc. Hãy thực hiện mọi 
động tác khoan thai để dễ nhận biết rõ ràng. Ngay khi bạn đang ở trong tư 
thế mới, bạn phải tiếp tục chú tâm vào sự phòng. xẹp của bụng ngay. Nếu 
thấy tư thế mới không thoải mái, muốn đổi tư thế thì cũng phải giác niệm 
như trên. 


Nếu thấy ngứa ngáy một chỗ nào đó, chú tâm vào chỗ ngứa ngáy và nhận 
TỐ cảm giác Igửa. Sự giác niệm phải tự nhiên, đừng quá mau cũng đừng quá 
chậm. Khi cảm giác ngứa biến mắt lại trở về trang thái phồng xẹp. 


Nếu ngứa quá không chịu được muốn gãi, phải nhận rõ ý muốn gãi rồi mới 
từ từ đưa tay lên, nhận rõ động (ác đưa lên. Khi tay đụng chỗ ngứa nhận 
TỐ sự đụng chạm. Khi gãi nhè nhẹ vào chỗ ngứa nhận rõ động (ác gãi. Khi 
đã hết ngứa không muôn gãi nữa và muốn đưa tay về phải nhận động íác 
đưa về. Khi trở về chỗ cũ và tiếp xúc với tay hay chân nhận rõ sự đựng 
chạm. Rồi tiếp tục quan sát sự phông xẹp ở bụng. 


Nếu thấy đau hay khó chịu, hãy chú tâm vào chỗ đau hay khó chịu đó. Hãy 
giác niệm một cách rõ ràng và chính xác mọi cảm giác phát sinh, chăng hạn, 
đau nhức, đè nặng, mệt, tê, cứng v.v.... cần nhớ là những sự giác niệm này 
phải tự nhiên, đồng thời, đừng vội vã quá cũng đừng chậm trễ quá. Cơn đau, 
nhức có thể chấm dứt hay gia tăng. Khi cơn đau gia tăng cũng đừng hốt 
hoảng hay lo sợ gì cả mà chỉ cân tiếp tục thiền và một lát sau cơn đau sẽ lắng 
đi. Nếu cơn đau nhức vẫn kéo dài không thể chịu đựng nỗi thì hãy bỏ qua sự 
đau nhức và chú tâm vào sự phông xẹp. 


Khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ có những cảm giác đau đớn khó chịu. 
Bạn có cảm giác khó thở, nghèn nghẹn, có khi như bị kim chích, thấy nhột 
nhạt như có côn trùng bò lên thân mình. Bạn cũng có thể thấy ngứa ngáy, 
đau đớn như con gì căn, bị rét run. Khi bạn ngưng thiền thì những cảm giác 
trên biến mất ngay. Khi bạn tiếp tục thiền trở lại và cứ mỗi khi bắt đầu định 
tâm thì cảm giác khó chịu trên lại xuất hiện. Những cảm giác này không có 
gì đáng lo ngại. Đây không phải là dấu hiệu của bệnh hoạn mà chỉ là những 
cảm giác bình thường vẫn hiện diện trong cơ thể ta nhưng chúng bị che lấp 
vì tâm ta mãi bận rộn với những đối tượng trước mắt. Khi thiền định tiến 
triển, tâm ta trở nên bén nhạy, tinh tế nên đễ dàng nhận thấy những cảm giác 
này. Khi mức độ thiền định tiến triển hơn bạn sẽ vượt qua tất cả những 
chướng ngại này. Nếu tiếp tục và kiên trì thiền bạn sẽ không còn gặp những 
cảm giác khó chịu này nữa. Nếu bạn thiếu can đảm, thiếu quyết tâm và gián 


đoạn một thời gian thì bạn sẽ chạm trán với chúng lần nữa mỗi khi thiền cuả 
bạn tiến triển. Nhưng nếu gặp những cảm giác khó chịu này bạn vẫn quyết 
tâm và kiên trì tiếp tục hành thiền thì bạn sẽ chinh phục được chúng và bạn 
sẽ không bao giờ găp những cảm giác khó chịu này nữa trong lúc hành thiền. 


Nếu bạn dự định xoay mình bạn hãy nhận rõ ý địuh xoay. Khi đang xoay 
nhận rõ # /hế xoay. Nhiều khi trong lúc bạn đang hành thiền, bạn thấy thân 
thể mình lắc lư từ trước ra sau thì bạn cũng đừng sợ hãi, đừng thích thú hay 
mong muốn tiếp tục lắc lư. Sự lăc lư sẽ châm dứt nêu bạn chú tâm vào nó và 
tiếp tục nhận rõ rạng (hái lắc lự cho đến khi hết lắc lư. Nếu ghi nhận nhiều 
lần mà vẫn còn lắc lư bạn hãy dựa vào tường hay năm xuống một lát và tiếp 
tục hành thiền. Khi thân bị lay chuyên hay run rây cũng chú tâm giác niệm 
như trên. Khi thiền định tiến triển có lúc bạn cảm thấy rờn rợn run lên hoặc 
ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là trạng thái 7 /zc, một thành quả 
đương nhiên khi thiền được tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an trụ trong thiền 
định thì bạn rất dễ bị giật mình bởi những tiếng động nhỏ. Lý do là tâm của 
bạn bây giờ rất bén nhạy trước mọi đối tượng của giác quan. 


Trong lúc thiền nếu bạn cảm thấy, khát nước, hãy ghỉ nhận cảm giác khát. 
Khi muốn đứng dậy, nhận rõ ý muốn và chú tâm giác niệm mỗi một động tác 
chuẩn bị đứng dậy. Trong khi đứng dậy chú tâm nhận rõ động tác đứng dậy. 
Sau khi đứng dậy mắt bạn nhìn về phía trước, nhận rõ:ziø. Khi muốn đi, 
nhận rõ ý muốn đi. Bắt đầu bước từng bước, nhận rõ động thái từng bước. 
Bạn phải tỉnh thức trong mọi bước đi từ lúc bắt đầu cho tới khi đứng lại. Khi 
tản bộ hoặc thiền hành bạn cũng phải theo những nguyên tắc giác niệm như 
trên. Hãy tinh tấn giác niệm những bước chân qua hai động tác: đở, đạp... 
đở, đạp. Khi bạn đã thuần thục với cách này, hãy chú tâm nhận rõ ba động 
tác: dở, bước, đạp... dở, bước, đạp. 


Khi bạn thấy hoặc nhìn đến chỗ để nước phải nhận rõ: /hấy hoặc nhừn. 
Khi dừng chân, nhận rõ: đửng. 

Khi đưa tay, nhận rõ: đưa. 

Khi tay đụng vào chén, nhận rõ: đụng. 

Khi cầm chén, nhận rõ: cẩm. 


Khi thọc tay vào lu, nhận rõ: (học. 


Khi đưa chén lên môi, nhận rõ: đa. 
Khi chén đụng vào môi, nhận rõ: đụng. 
Khi cảm thấy mát, nhận rõ: mái. 

Khi nuốt, nhận rõ: nuối. 

Khi để chén xuống, nhận rõ: để xuống. 
Khi thu tay về, nhận rõ: /# về. 

Khi thõng tay xuống, nhận rõ: /hõng. 
Khi tay đụng vào đùi, nhận rõ: đựng. 
Khi muốn quay đùi, nhận rõ: zuốn. 
Khi quay đùi, nhận rõ: gay. 

Khi đi, nhận rõ: đi. 

Khi đến nơi muốn dừng lại, nhận rõ: muốn. 
Khi dừng lại, nhận rõ: đừng. 


Nếu đứng một thời gian lâu, thì hãy chú tâm vào sự phôn Xẹp của bụng. 
Nhưng khi bạn muôn ngồi hãy nhận rõ: z„ốn. Khi đi đến chỗ ngôi phải 
nhận rõ: đi. Đến chỗ ngôi nhận rõ: đến. Xoay người trước khi ngôi, nhận 
rõ: xoay. Phải ngồi xuông thư thả và nhận rõ mọi chuyền động của sự ngồi. 
Bạn phải chú ý đến từng động tác của tay chân khi ngồi. Ngồi xong lại tiếp 
tục theo dõi sự phông xẹp của bụng. 


Khi bạn muốn nằm, nhận rõ: zuốn; tồi lại giác niệm mọi động tác của sự 
năm: nghiêng người, chống tay, đặt đâu, duối chân, năm XUỐNg.. tất cả 
những động tác này phải làm thư thả tự nhiên. Lúc năm xuống rồi lại tiếp tục 
theo dõi sự phông XẸP. Trong khi nằm nếu cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, 
ngứa ngáy.. .đều phải giác niệm. Nhận rõ mọi cảm giác, suy nghĩ, ý kiến, cân 
nhắc, suy xét và mọi động tác của tay chân và thân thể. Nếu thấy không còn 
cảm giác gì đặc biệt đáng giác niệm thì hãy tiếp tục nhận rõ sự phông xẹp. 
Khi buôn ngủ, nhận rõ rạng thái buồn ngủ. Nếu bạn có đủ năng lực chuyên 
chú trong thiền, bạn có thể vượt qua sự buôn ngủ và cảm thấy tươi tỉnh, lúc 


bấy giờ bạn hãy tiếp tục niệm phông xẹp cho đến khi ngủ. Giấc ngủ là sự 
liên tục của tiềm thức, giống như trường hợp của tâm lúc tái sanh hay của 
tâm lúc chết, cái tâm lúc này rât yếu ớt không thê nhận biết được gì cả.. “Khi 
bạn thức, tâm này tiếp tục xuất hiện giữa những lúc bạn nhìn, nghe, nếm, 
ngửi, xúc chạm và suy nghĩ. Nhưng tâm này xuất hiện rất yếu và không tồn 
tại lâu nên khó nhận thấy. Tâm này sẽ duy trì liên tục khi bạn ngủ. Khi bạn 
thức dậy, thì mọi tư tưởng và mọi đối tượng sẽ được nhận thức rõ ràng liền. 


Vào lúc thức giác, bạn phải hành thiền ngay. Là thiền sinh mới vì vậy bạn 
khó có thê tỉnh thức vào những giây phút đầu tiên lúc mới thức dậy. Nhưng 
bạn phải giác tỉnh ngay lúc bạn nhớ lại rằng mình đang hành thiền. Chăng 
hạn lúc bạn thức dậy, bạn nghĩ tưởng đến điêu gì thì phải tỉnh thức mà nhận 
rõ ngay: nghĩ tưởng. Rồi tiếp tục với phông xẹp. Khi thức dậy bạn phải chú 
tâm đến những chi tiết của hoạt động cơ thể. Mọi động tác của tay chân và 
thân thể phải được nhận rõ một cách tỉnh thức. Lúc thức dậy bạn có nghĩ 
rằng bây giờ là mấy giờ không? Nếu nghĩ đến giờ thì phải nhận rõ: nghĩ. 
Bạn chuẩn bị rời khỏi giường ngủ hãy nhận rõ: chuẩn bị. Khi từ từ ngồi dậy 
thì phải nhận rõ: ngồi dậy. Lúc đang ở tư thế ngồi, nhận rõ: ngồi. Nếu còn ở 
giường một lúc lâu mới đứng dậy thì phải chú tâm đến phông XẹP, tiếp theo 
đó. Lúc rửa mặt hay tắm, cũng phải để tâm nhận rõ mọi chỉ tiết, chăng hạn, 
nhìn, ngắm, duỗi, cầm, năm, âm lạnh, chà xát..lúc trang điểm, lúc làm 
giường, lúc đóng mở cửa, cầm nắm vật gì đều phải chú tâm nhận rõ theo thứ 
tự. 


Bạn hãy chú tâm giác niệm / /hé, trạng thái của từng động tác một lúc ăn: 
Khi nhìn thức ăn, nhận rõ: mnhỉn. 

Khi múc thức ăn, nhận rõ: c. 

Khi đưa thức ăn lên miệng, nhận rõ: đa. 

Khi thức ăn chạm môi, nhận rõ: chạm. 

Khi thức ăn vào đến miệng, nhận rõ: vảo. 

Khi miệng ngậm lại, nhận rõ: ngậm. 

Khi bỏ xuống, nhận rõ: bỏ xuống. 


Khi tay đụng đĩa, nhận rõ: đựng. 


Khi nhai, nhận rõ: nhai. 
Khi biết mùi vị, nhận rõ: Đ/é¿. 
Khi nuôt, nhận rõ: z,⁄ói. 


Khi thực phẩm vào trong cuống họng và chạm vào cuống họng, nhận 
TỐ: đụng. 


Hãy chú tâm theo dõi mỗi khi bạn múc một muỗng cơm cho đến khi xong 
bữa ăn. Lúc mới thực hành sẽ có nhiều thiếu sót. Đừng ngại điều đó, sau một 
thời gian chuyên cần tu tập sự thiếu sót giác niệm sẽ giảm đi. Khi thiền tập 
tiễn triển đến mức độ cao hơn bạn sẽ còn nhận rõ được thêm nhiều chỉ tiết 
hơn những điều đã đề cập ở đây. 


-—-o00O--- 
BÀI TẬP THIÊN HÀNH CĂN BẢN 


Giữa hai lần ứhiển rọa là khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút để (hiển 
hành. Thiền hành xen kẽ giữa thiền tọa để quân bình năng lượng và những 
yếu tố của sự định tâm, đồng thời để tránh buồn ngủ. Bạn có thể thiền hành 
trong phòng hay ngoài sân. Lúc thiền hành bạn nên đi chậm hơn lúc bình 
thường và đi một cách tự nhiên. Trong lúc thiền hành bạn phải chú tâm vào 
sự chuyền động của chân. Bạn phải chú tâm khi bàn chân phải bắt đầu nhắc 
lên khỏi mặt đất, nhận rõ: đở; khi đưa chân tới, nhận rõ: ước; khi chân đặt 
xuống đất, nhận rõ: đạp. Chân trái cũng làm như thế. (Nói chân trái, chân 
phải cho dễ hiểu chứ không nên có ý niệm hay gọi tên trái phải). 


Cũng như lúc ngồi thiền; khi đi, mọi phóng tâm hay cảm giác phải được giác 
niệm. Chắng hạn chợt nhìn một vật gì đó trong khi bạn đang đi hãy nhận rõ 
tức thì: zin; rồi trở về với những chuyên động của chân. Mặc dù trong khi 
đi những vật bạn nhìn thấy không liên can gì đến thiền hành nhưng nếu bạn 
vô tình nhìn thấy nó thì phải nhận rõ ngay: nhìn. 


Khi đi đến mức cuối của đoạn đường kinh hành dĩ nhiên bạn phải trở bước 
để đi ngược trở lại; lúc còn vài bước đến bước cuối của đoạn đường, bạn 
phải nhận rõ: muốn quay. Ý định muốn quay có thê khó nhận rõ lúc ban đầu 
nhưng khi thiền tập của bạn tiền triển, bạn sẽ thấy dễ dàng. Sau khi giác 
niệm ý định, bạn phải nhận rõ tất cả chỉ tiết liên quan đến động tác quay. Ở 
bước cuối cùng của con đường, bạn bắt đầu quay mình, phải nhận rõ: gay; 


khi chân chuyển động phải kịp thời nhận rõ đở...bước... đạp v.v... trong lúc 
quay thường vì sự cám dỗ của bên ngoài nên bạn có ý định muốn nhìn xem 
chung quanh có cái gì lạ không, phải nhận rõ ngay dự định hay ý muốn đó, 
rôi lại chú tâm vào bước chân. 


Thông thường đối với những thiền sinh mới, chú tâm đến ba giai đoạn dở, 
bước và đạp rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tuỳ theo khả năng của từng người, 
thiền sư có thể khuyên họ nên chú ý ít hay nhiều giai đoạn hơn. Nhiều lúc 
thấy sự đi chậm bắt tiện, nhất là lúc đi ra ngoài khu vực hành thiền bạn có 
thể đi nhanh hơn và chỉ cần nhận rõ mỗi khi chân trái và chân phải đặt 
xuống đất. Ghi nhận nhiều hay ít giai đoạn không quan trọng, điều cốt yếu là 
bạn có chú tâm tỉnh thức trong từng bước đi hay không. 


-—-o00--- 
THIÊN ĐỊNH Ở MỨC CAO HƠN 


Sau một thời gian hành thiền, định lực của bạn phát triển và bạn dễ 
dàng theo dõi sự phông xẹp của bụng, lúc bấy giờ bạn sẽ nhận thấy có một 
thời gian, hay khoảng hở giữa hai giai đoạn phông xẹp. Nếu bạn đang ngồi 
thiền bạn hãy nhận rõ: phông, xẹp, ngồi. Khi quán niệm bạn hãy chú tâm vào 
phần trên của thân. 


Khi bạn đang nằm thiền hãy nhận rõ: phông, Xếp, năm. Nếu bạn thấy. có 
khoảng thời gian hở giữa phông, xếp và xẹp, phông, bạn hãy nhận rõ: : phông, 
ngồi, xẹp, ngồi. Nêu bạn đang năm, hãy nhận rõ: phông, năm, xẹp, năm. Nêu 
thực hành một lát mà thấy sự quán niệm ba hay bốn giai đoạn như trên 
không dễ dàng đối với bạn, hãy trở về với giai đoạn phông, xẹp. 


Trong khi chú tâm theo dõi chuyên động của thân, bạn không cần phải chú ý 
đến đối tượng thấy và nghe. Khi bạn có khả năng chú tâm vào chuyên động 
phông xẹp thì bạn cũng có khả năng chú tâm vào đối tượng nghe và thấy. 
Tuy nhiên, khi chú ý nhìn một vật gì đó thì bạn đồng thời nhận rõ vài ba 
lần: ấy, sau đó phải trở về sự chuyên động của bụng. Giả sử có một người 
nào đó đi vào trong tầm nhìn của bạn, bạn để ý thấy thì phải nhận rõ: /háy, 
đôi ba lần; rồi trở về với sự phông xẹp. Bạn có nghe tiếng nói không? Bạn 
có lắng nghe không? Nếu bạn nghe hay lắng nghe thì phải nhận 
TỐ: nghe hay lắng nghe; sau đó trở vê với sự phông xẹp. Giả sử bạn nghe 
những tiếng động lớn như tiếng chó sủa, nói chuyện to, tiếng hát bạn phải 
tức khắc nhận rõ hai ba lần:nghe, rồi trở về với phông xẹp. Nếu bạn quên 
không quán niệm khi đang phóng tâm vào sự nghe, điều này có thể khiến 


bạn suy tưởng hay chạy theo chúng mà quên chú ý đến sự phông xẹp. Lúc 
bấy giờ sự phông xẹp sẽ trở nên yêu đi hay không phân biệt được rõ ràng. 
Gặp những trường hợp bạn bị lôi cuôn bởi những phiền não chập chồng như 
thế, bạn hãy nhận rõ hai ba lần: suy fưởng, rồi trở về với sự phông xẹp. Nếu 
quên ghi nhận những chuyên động của thân, tay, chân... thì phải nhận 
TÕ: quên, rồi trở về với sự chuyên động của bụng. Bạn có thê cảm thấy lúc 
bấy giờ hơi thở sẽ chậm lại hay chuyền động phông xẹp không rõ ràng. Nếu 
điều đó xảy ra và lúc â ẫây bạn đang ngôi thì hãy chú tâm nhận rõ: ñgôi, đụng. 
Nếu lúc bấy giờ đang nằm hãy nhận rõ: øm, đụng. Khi nhận rõ: đụng, 
không phải bạn chỉ chú tâm vào một điểm của cơ thê đang tiếp xúc, mà phải 
chú tâm vào nhiều điểm kế nhau. Có nhiều chỗ đụng; ít nhất sáu bảy chỗ bạn 
phải chú tâm đến. Một trong những điểm đó là đùi, đầu gối, hai tay chạm 
nhau, hai chân đụng nhau, chớp mắt, lưỡi đụng miệng, môi chạm nhau. 


3ˆ+k‡k:k:k 
BÀI TẬP BÓN 


Cho đến bây giờ bạn đã hành thiền được nhiều giờ rồi. Bạn có thê bắt 
đâu cảm thây làm biêng khi nghĩ răng mình chưa tiên bộ được bao nhiêu. 
Đừng bỏ dở, hãy nhận rõ: làm biêng. 


Trước khi thiền của bạn có sức mạnh để phát triển khả năng chuyên 
chú: định tâm và tuệ giác,bạn có thê nghi ngờ không biết hành thiền như thế 
này có đúng, có hữu ích không. Gặp trường hợp này hãy nhận rõ: ngñ¡ ngờ. 
Bạn có ao ước hay mong muốn đạt được thành quả tốt trong thiền định 
không? Nếu bạn có tư tưởng như thế thì hãy nhận rõ: øo ước hay mong 
muốn. Bạn có tư tưởng xét lại cách thức thực tập để bạn đạt được mức độ 
này không? Nếu có, bạn hãy nhận rõ: xé/ /g¡. Có trường hợp bạn xem xét đối 
tượng thiền và phân vân không biết đó là tâm hay vật chất không? Nếu CÓ, 
bạn hãy nhận rõ: xem xé. Có khi nào bạn tiếc nuối vì không đạt được sự tiền 
bộ nào không? Nếu có bạn hãy chú tâm nhận rõ cảm giác: ứiếc nuối. 


Ngược lại, bạn có cảm thấy sung sướng khi mức độ thiền định của bạn tiến 
triển hay không? Nếu có, bạn hãy nhận rõ: sư sướng. Đấy là cách thức bạn 
nhận rõ mỗi một trạng thái của tâm hồn, nếu không có những tư tưởng hay 
quan niệm được nhận rõ thì bạn trở vỀ với sự phông Xẹp. 


Trong một khoá hành thiền tích cực thì thời gian hành thiền bắt đầu từ lúc 
thức dậy cho đên khi đi ngủ. Bạn cân nhớ phải luôn luôn thực hành hoặc bài 
tập căn bản, hoặc là thực hành sự chú tâm liên tục suôt ngày cho đên đêm, 


nếu như bạn chưa buôn ngủ. Chẳng nên dừng nghỉ phút nào. Khi thiền định 
của bạn đạt được một mức độ tiễn bộ cao thì bạn không còn cảm giác buồn 
ngủ mặc dù bạn phải hành thiền rất nhiều giờ; lúc bấy giờ bạn có thể tiếp tục 
hành thiền cả ngày lẫn đêm. 


Tóm lại trong thời gian hành thiền, bạn phải chú tâm quán niệm đến sự 
chuyển động của cơ thể, dù đó là những chuyên động lớn hay nhỏ; đến mỗi 
một cảm giác, dầu cảm giác ấy dễ chiu hay khó chịu, đến tất cả những trạng 
thái của tâm, dù là trạng thái tốt hay xấu. Trong suốt thời gian hành thiền 
nếu không có những biến đổi gì đặc biệt Xảy ra khiến bạn phải chú ý, thì hãy 
chú tâm vào sự phông xẹp của bụng. Nếu bạn đi làm một việc gì đó, chẳng 
hạn, đi uống nước, bạn hãy chú tâm đến nhưững động tác cần thiết của sự đi; 
bạn phải chú tâm tỉnh thức nhận rõ từng bước đi một: đi...đi... Lúc đến nơi 
bạn hãy quán niệm từng động thái: đứng... cẩm... năm... uống...nhưng khi 
bạn thực tập thiền hành bạn phải chú tâm đến ba giai đoạn của bước đi: đở, 
bước, đạp. Thiền sinh phải nỗ lực tập luyện suốt ngày đêm mới có thể khai 
triển tâm đến /uệ giác thứ #(tuệ biết được sự sinh diệt) và từ đó đạt đến 
những tuệ giác cao hơn. 


--o00O--- 
VẤN ĐÁP VỀ THIỀN VIPASSANA 


Tác giả: Thiền sư U. SILANANDA . 
Dịch thuật: TRẤN MINH TÀI và LƯU BÌNH 


1. DO ĐẦU MÀ CÓ THIÊN VIPASSANA ? 


Thiền ƒipassana là một loại thiền căn bản và chính yếu của Phật giáo (xuất 
xứ từ kinh MíahäSatipatthana, Digha Nikãyg). 


2. VIPASSANA NGHĨA LÀ GÌ? 


Chữ "ipassana" được chia làm hai phần - “V¡" là " nhiều phương diện khác 
nhau” có nghĩa là vi tẾ, tách bạch hay rõ ràng — phân 
mình, và "Passanä"là "nhìn thấy"hay soi chiếu. Vậy "Vipassanä" -fuệ 
quản hay mình sát- có nghĩa là thấy được nhiều khía cạnh, nhiều thành 
phần khác nhau hayquán chiếu một cách vi tế, mình bạch. 


Một cách rõ ràng hơn. Thiền ƒijpassana là thấy sự vật qua ba đặc tính: vô 
thường, khô và vô ngã. 


3. THIÊN VIPASSANA ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO CHÚNG TA? 


Mục tiêu tối hậu của thiền Vipassanä là loại trừ những ô nhiễm trong tâm. 
Trước khi đạt được mục tiêu này thiền sinh sẽ có được những lợi ích thực tại 
như sẽ có được một nội tâm bừnh an và tĩnh lặng, đủ khả năng để đón nhận 
những gì xảy đến với mình. Thiền Vipassana giúp chúng ta nhìn thấy sự vật 
đúng /hực đánh của chúng chứ không phải thây chúng qua những biểu hiện 
bên ngoài. Sự vật xuất hiện trong mắt chúng ta dưới trạng thái trường tồn, 
vững bên, đáng yêu và có thực chất, nhưng thực tế thì chúng không phải như 
vậy. Khi thực hành thiền Wipassana bạn sẽ chính mình thấy được sự sinh và 
điệt của hiện tượng vật chất và tỉnh thần. Đồng thời bạn cũng có ý thức được 
một cách rõ ràng hơn những diễn biến trong thân và tâm bạn. Bạn sẽ có đủ 
khả năng đón nhận mọi chuyện xảy đến với bạn với tư thái an nhiên chứ 
không bị xao động hay xúc cảm và đối diện với hoàn cảnh một cách lạc quan 
hơn. 


4. NHỮNG NGUỜI NÀO CÂN PHI THỤC HÀNH THIÊN 
VIPASSANA? 


Thiền ƒipassanz là phương thuốc để chữa trị các chứng bệnh của tâm, 
những bệnh năm dưới dạng thức của phiền não như: tham, sân, si...Hầu như 
chúng ta lúc nào cũng mang những tâm bệnh này vì vậy ít nhiều chúng ta 
cũng phải cần đến thiền ipassanä. 


5. KHI NÀO CÂN PHI THỤC HIỆN THIÊN VIPASSANA? 


Vì phiền não luôn luôn bám dính với chúng ta nên lúc nào chúng ta cũng 
phải thực hành thiền⁄i›assanã. Sáng, trưa, chiều trước khi đi ngủ hay trong 
những lúc làm việc, nói chuyện, rửa chén... .đều là cơ hội để hành thiền. Và 
mọi lứa tuôi có thê thực hành thiền Wipassana. 


6. PHÁẨI CHĂNG CHÍ CÓ PHẬT TỬ MỚI THỤC HÀNH VIPASSANÄ 
ĐƯỢC? 


Không có yếu tố tôn giáo trong thiền Wipassana. Vì vậy mọi người dẫu theo 
tôn giáo nào cũng có thê thực hành thiền Wipassana. Thiền Jipassanä là sự 
theo dõi và quan sát chính bản thân mình một cách khoa học. Bạn chỉ cần 
chú tâm quan sát những diễn biến của /hẩn ứâm bạn trong khoảnh khắc hiện 
tại mà thôi. 


7. THIÊN VIPASSANÄ CÓ KHÓ THỤC HÀNH KHÔNG? 


Cũng khó mà cũng dễ. Thiền ƒipassanäa nhằm /hấy rõ tâm, mà tâm thì luôn 
luôn Đ/ên động. Khi hành thiên chính bạn sẽ thây tâm mình. Việc hành thiên 
không phải dê, bởi vì khó thây rõ tâm và khó chú tâm trên đôi tượng hiện 
quán. 


Mặt khác, thiền Wipassanä cũng rất dễ thực hành vì không cần phải sửa soạn 
lê nghi công phu hay học hỏi nhiêu mới có thê thực hành. Bạn chỉ cân theo 
dõi chính mình và chú tâm vào đôi tượng thiên là được. 


8. THỰC HÀNH THIÊN VIPASSANA CÓ ĐÒI HỎI ĐIÊU KIỆN TIÊN 
QUYVÉT GÌ KHÔNG? 


Bạn cần phải thực sự muốn thực hành và sẵn sảng tuân theo lời chỉ dẫn một 
cách chặt chẽ. Bởi cũng cần phải ứiz føzởng vào việc hành thiền, tin tưởng 
thiền sư, có một tâm hồn cởi mở đề thực hành thiền và thấy được những gì 
mà thiền sư có thê đem lại cho bạn. Đức tính #¿ên nhân cũng rất quan trọng. 
Khi hành thiền bạn phải kiên trì để đương đầu với nhiều thứ. Sẽ có phóng 
tâm, có cảm giác khó chịu trên thân thể và bạn sẽ đương đầu với cái tâm của 
bạn. Bạn phải kiên trì và cương quyết theo đuôi việc hành thiền đến cùng 
mỗi khi sự phóng tâm đến quấy nhiễu khiến bạn không thể chú tâm vào đê 
mục được. Một điều rất quan trọng cần nhớ là bạn phải giữ giới luật thật 
trong sạch, vì nễu giới không trong sạch thì không thê nào đạt được sự chú 
tâm hay có được sự bình an của tâm hồn. 


Khi làm điều gì thì sau đó bạn sẽ suy tư về điều mình đã làm nhiều lần, nhất 
là lúc bạn đang hành thiền. Đó là một trở ngại lớn lao khiến bạn khó đạt 
được sự an trú tâm. Vì vậy khi giữ giới luật trong sạch bạn sẽ không còn băn 
khăn, thắc mắc hay ăn năn về những việc mình đã làm, tâm hồn của bạn sẽ 
an nhiên thư thái. Yếu tố này giúp bạn đạt được hiệu quả cao trong lúc hành 
thiên. 


9. CÂN PHÁẨI CÓ NHỮNG DỤNG CỤ GÌ ĐỀ HÀNH THIÊN 
VIPASSANA? 


Thực ra bạn chăng phải có dụng cụ gì cả. Những thứ bạn cần chỉ là một chỗ 
thuận tiện để bạn có thể ngồi nhắm mắt và chú tâm vào đề mục. Nói như thế 
không có nghĩa là bạn không dùng gối, đòn ngồi, chế hay những dụng cụ 
khác trong lúc hành thiền vì lúc thiền bạn cũng cân phải có một vài sự thoải 
mái tối thiểu nào đó. Nếu bạn không muốn đau đớn khó chịu trong lúc hành 
thiền thì bạn cũng không nên tạo cho mình quá thoải mái. Vì khi thoải mái 
quá thì sự lười biếng, thụ động sẽ phát sinh dẫn đến buồn ngủ. 


10. PHẨI GIỮ TƯ THẺ NÀO KHI HÀNH THIÊN VIPASSANA? 


Ơ tư thê nào cũng được. Đi, đứng, năm, ngôi đêu có thê thực hành 
thiên ƒ7assana, miền sao bạn tỉnh thức là được. 


11. LÚC HÀNH THIÊN CÓ NHẤT THIẾT PHI NGÔI XÉP BẰNG 
KHÔNG? 


Mặc dầu theo thói quen hay theo truyền thống lúc hành thiền, thiền sinh ngồi 
xếp băng trên sản, nhưng không nhất thiết phải thế. Bạn có thể ngồi cách nào 
mà bạn cảm thấy có thể giúp bạn ngồi lâu và thoải mái là được. Điều quan 
trọng trong thiền W7passana là sự tỉnh thức chứ không phải là ở tư thế. 


12. CÓ PHÁẨI NHĂM MT TRONG LÚC THIÊN KHÔNG? 


Nhắm mắt được thì tốt nhưng bạn có thể mở mắt nếu bạn thích. Cách nào 
bạn thấy ít bị phóng tâm là được. Nhưng nếu trong lúc mở mắt bạn chợt đề ý ý 
nhìn vật gì thì bạn phải biết rằng mình đang "thấy" và nhận rõ nó, điều thiết 
yếu là đạt được sự chú tâm chứ việc nhắm hay mở mắt lúc hành thiền không 
quan trọng. 


13. LÚC HÀNH THIÊN TAY NÊN ĐỀ NHƯ THẺ NÀO? 


Không có một luật lệ bó buộc nào về việc để tay trong lúc hành 
thiền Vipassana. Tay bạn đặt như thế nào cũng được. Thường người ta hay 
ngôi xếp băng đặt tay này lên tay kia để trước bụng, trên hai đùi, bạn cũng 
có thể đặt hai tay bạn lên đầu gối nếu bạn muốn. 


14. THÒI GLAN HÀNH THIÊN KÉO DÀI BAO LẦU? 


Điều đó tuy thuộc vào khả năng mỗi người. Không có quy tắc bó buộc nào. 
Ngồi được một giờ thì thật tốt, nhưng lúc nào bạn chưa thê ngồi được một 
giờ bạn hãy: ngôi chừng 15 hay 30 phút rồi dần dần kéo đài thời gian ngồi 
thiền cho đến khi bạn có thể ngồi lâu hơn. Nếu bạn có thê ngồi trên một 
tiếng đồng hồ mà vẫn thấy thoải mái thì bạn vẫn có thê ngôi được hai hay ba 
tiếng đồng hồ. 


15. CÓ THẺ THỤC HÀÌNH THIÊN VIPASSANA HÀNG NGÀY 
KHÔNG? 


Mỗi ngày chúng ta đều phải ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Tại sao chúng ta 
không dành một ít thì giờ trong ngày để thanh lọc tâm vì phiền não luôn bám 
sát ta như bóng với hình. Mỗi sáng nên dành một khoảng thời gian để ngồi 
thiền vì lúc ban sáng thân và tâm bạn đã được an nghỉ, bạn không còn phải 
lo lắng băn khoăn về những việc đã xảy ra trong ngày trước. Thiền vào buôi 
tối trước khi đi ngủ cũng tốt. Nhưng lúc nào bạn cũng có thể hành thiền 
được cả. Nếu bạn tạo được thói quen hành thiền mỗi ngày bạn sẽ gặt hái 
được kết quả tốt đẹp và lợi ích hơn. 


16. HÀNH THIÊN VIPASSANA CÓ CẢN PHÁI CÓ THIÊN SƯ 
KHÔNG? 


Điều này rất quan trọng. Bất kỳ học một môn học mới nào cũng cần phải có 
thầy chỉ dạy. Nhờ những lời chỉ dẫn của thầy bạn có thể đạt kết quả nhanh 
và đi đúng đường. Bạn cần một vị thầy có đủ tư cách để hướng dẫn cho bạn, 
vì thầy sẽ giúp bạn điều chỉnh những sai lầm và hướng dẫn bạn dúc bạn gặp 
phải những trở ngại trong lúc hành thiền. Nhiều thiền sinh nghĩ. rằng mình đã 
tiễn triển trong thiền nhưng thực ra họ chưa đạt được chút tiến bộ nào; lại 
cũng có nhiều thiền sinh nghĩ rằng việc hành thiền của mình không có kết 
quả, không có chút tiến bộ nảo trong khi đó thì họ tiễn triển rất nhiều. Chỉ có 
vị thiền sư mới có thể biết được mức độ tiến bộ của bạn để điều chỉnh và 
hướng dẫn bạn trong những lúc cần thiết. Nếu bạn không tìm ra thiền sư bạn 
có thể nhờ vào sách. Nhưng không một cuốn sách nào có thê hoản toàn thay 
thế cho một vị thầy. Bạn có thê đạt được một số tiễn bộ khi đọc kỹ lời chỉ 
dẫn và thực hành đúng theo những điều hướng dẫn trong sách, nhưng bạn 
phải cần thường xuyên trao đổi ý kiến và thảo luận với thây nữa, mới có thể 
đạt được thành quả khả quan. 


17. CÓ THẺ ÁP DỤNG THIÊN VIPASSANA VÀO ĐỜI SÔNG HÃNG 
NGÀY KHÔNG? 


Bạn có thể "tỉnh thức" trong mọi tác động bạn đang làm. Bất kỳ bạn đang 
làm việc, đang đi, đang nói...bạn đều có thê thiền. Mặc dầu mức độ tỉnh thức 
trong lúc hoạt động không mạnh băng lúc ngồi thiền hay đang theo một khoá 
thiền tập nhiều ngày, nhưng nói chung trong lúc hoạt động bạn vẫn tỉnh thức 
được. Ap dụng thiền Jipzssanã vào đời sông bạn có thê ứng phó với chính 
bạn một cách có hiệu quả. 


18. THẺ NÀO LÀ MỘT KHOXÍ THIÊN TẬP? 


Khoá thiền tập giúp cơ hội cho bạn được thực tập thiền một cách tích cực và 
nô lực hơn nhờ sự hồ trợ của hoàn cảnh chung quanh và sự hướng dân của vị 
thiên sư kinh nghiệm. 


Mọi việc bạn làm trong khoá thiền tập đều là đề mục hành thiên. 
19. KHOAÁ THIÊN TẬP TÔ CHÚC RA SAO? 


Ngày thiền tập bạn sẽ thực hành thiền J›assanz liên tục, hết ngồi lại đi, hết 
đi lại ngồi...thiền tọa và thiền hành cứ xen kẻ liên tục như thế. Vào buổi tối 
sẽ được nghe giảng pháp và trình pháp với thầy. Nhờ ở sự "tỉnh thức" trong 
mọi hoạt động trong ngày mà việc thực tập thiền quán được liên tục tiền 
triển. Thời gian thiền tập có thể kéo dài một ngày, hai ngày cuối tuần, một 
tuần hay lâu hơn. 


20. TẠI S4O PHÁẨI THAM DỤ KHOA THIÊN TẬP? 


Nỗ lực tinh tấn thực hành thiền liên tục trong khoá thiền tập khiến tâm bạn 
được an trú, tĩnh lặng và trong sáng. Vì sự chú tâm rất cần cho trí tuệ phát 
sinh nên khoá thiền tập là cơ hội tốt nhất giúp bạn tự thân thấy được thực 
tánh của pháp. 


CẬU MONG TẮT CẢ CHÚNG SINH ĐỀU AN VUI HẠNH PHÚC. 


-—-Oo00--- 


HET 


